BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM 
Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên 


BỔN CHÚNG VÃNG SANH 





HH) NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Bốn Chúng Vãng Sanh 3 


Lời tựa 

Từ lâu, phần lớn các chùa nước ta đều tụng kinh 
A-di-đà vào thời công phu chiều, một số chùa còn 
tô chức đạo tràng niệm Phật đề hướng dẫn Phật tử tu 
tập, rất nhiều Phật tử tụng kinh A-di-đà và niệm Phật 
tại nhà. Việc tu tập pháp môn Tịnh độ hiện đang trở 
nên phô biến khắp nơi. Dù người xuất gia hay tại 
gia, hễ có niềm tin vững chắc, phát nguyện thiết tha 
và chuyên cần thực hành liên tục thì đều được vãng 
sinh, bởi Phật đã dạy chỉ cần niệm Phật một ngày 
không loạn tâm thì cũng được vãng sinh. 

Nhưng trong thực tế, nhiều người vì các nhân 
duyên khách quan hay chủ quan khác nhau khiến 
lòng tin dao động, chạy theo các duyên, hoặc tu tập 
không chuyên, đang tu niệm Phật mà nghe nói ngồi 
thiền chứng được thần thông hay trì mật chú được 
linh nghiệm thì liền bỏ niệm Phật để tu Thiền hoặc 
tu Mật. Thật ra, pháp môn nào cũng đều do Đức 
Phật dạy, đều dẫn đến quả vị giác ngộ. Chỉ vì người 
dụng tâm và thực hành không đúng lời Phật dạy nên 
việc tu tập không đạt được thành tựu mà thôi. 

Trong Đại Chính tạng, các tác phẩm: No. 2070 
- Vãng sinh Tây phương Tịnh độ thụy ứng truyện, 
No. 2071 —- Tịnh độ vãng sinh truyện, No. 2072 — 
Vãng sinh tập đều ghi chép nhiều truyện có thật 
đời xưa tu Tịnh độ được vãng sinh Tây phương của 


4 Bốn Chúng Vãng Sanh 


đủ các hạng người xuất gia lẫn tại gia, của cả loài 
vật. Ba tác phẩm này đã được các thành viên Ban 
dịch thuật Pháp Âm dịch ra tiếng Việt từ những năm 
trước đây nhưng chưa đủ điều kiện xuất bản. Nhằm 
phần nảo giúp ích và có thể tạo thêm cảm hứng tu 
tập cho các hành giả của pháp môn Tịnh độ, nay 
chúng tôi biên tập ba dịch phẩm ấy lại thành tập 
sách này đề cho xuất bản. Trong khi biên tập, những 
truyện trùng nhau thì bỏ truyện ngắn gọn, giữ lại 
truyện đầy đủ, nhưng cũng lược bỏ chỗ rườm tà, 
đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác 
đáng trong bản No. 2072 của tác giả Châu Hoằng, vị 
đại sư nồi tiếng hoằng dương Tịnh độ vào thời nhà 
Minh, Trung Quốc. Việc sắp xếp thứ tự các truyện 
trong sách cũng dựa vào bản No. 2072. 

Hôm nay, quyền sách này đủ nhân duyên ra đời, 
chúng con xin được thành kính gửi lời tri ân trước 
hết đến Thượng tọa Chủ nhiệm Ban Dịch thuật Pháp 
Âm đã từ bi chỉ dạy rất ân cần, chu đáo mọi việc, kế 
đến thầy Định Huệ đã hết lòng hướng dẫn một phần 
quyên sách. Chúng tôi cũng chân thành cảm niệm 
công đức của các thiện hữu tri thức và Phật tử đã 
hỗ trợ công sức và tài chính cho việc ấn hành quyền 
sách này. 

Nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho người đọc, 
trong khi chuyên ngữ và biên tập, chúng tôi đã cố 


Bốn Chúng Vãng Sanh 5 


găng giữ chính xác tối đa nội dung của nguyên bản 
chữ Hán, tuy nhiên, thật khó tránh khỏi sai sót ngoài 
ý muốn. Chúng tôi thành thật xin lỗi về điều ấy, 
đồng thời, kính mong đón nhận được sự hoan hỉ 
phủ chính của chư Đại đức tăng, ni, Phật tử, các bậc 
thức giả. 

Nguyện hồi hướng công đức có được khi thực 
hiện bộ sách này cho tất cả hành giả nguyện sinh An 
Dưỡng đều được an lạc trong hiện tại và sẽ thành 
tựu Tịnh nghiệp mai sau. 


Lưu học xá Huyễn Trang, trọng xuân-Quý Tị 
(2013) 
Thay lời các thành viên biên dịch 
Chúc Đức kính gh1. 


6 Bốn Chúng Vãng Sanh 
Quyền 1 


I. SA-MÔN VÃNG SINH 
1. Thích Tuệ Viễn 


Sư họ Giả, người Lâu Phiền, Nhạn Môn. Thuở 
nhỏ, Sư theo người cậu đi học ở các nơi như Hứa 
Xương, Lạc Dương, v.v... nên hiểu rộng kinh sử, 
am tường Lão Trang. 

Năm hai mươi mốt tuổi, Sư muốn qua Giang 
Đông đến học với Phạm Tuyên Tử, nhưng đường 
g1ao thông phía nam trở ngạt, nên chí nguyện không 
thành. 

Lúc bấy giờ, ngài Đạo An ở núi Thái Hành hoằng 
dương Phật pháp, danh tiếng truyền lan khắp nơi. 
Sư liền đến đó, hết lòng cung kính nương theo tu 
tập. Sau, nghe ngài Đạo An giảng kinh Bát-nhã, Sư 
bỗng nhiên khai ngộ, than: 

Học thuyết của chín phái ! đều là lúa lép mà thôi! 

Từ đó, sư cùng người em là Tuệ Trì lễ ngài Đạo 
An xin xuất gia làm đệ tử. Vì có phong thái uy 
nghiêm, oal nghi điềm đạm, Sư được ngài Đạo An 


1. Chín phái: chín học phái đời Chiến quốc như Nho gia, Đạo gia, Âm 
Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, 
Nông gia. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 7 


khen ngợi: 

Phật pháp lưu truyền ở Đông độ là nhờ Tuệ Viễn 
vậy! 

Năm hai mươi bốn tuổi, Sư lên tòa giảng pháp, 
có người đến hỏi về nghĩa thật tướng. Sư nhiều lần 
phân tích tỉ mỉ nhưng càng làm cho người hỏi tăng 
thêm mê mờ. Sư liền trích dẫn sách Trang Tử để 
thuyết minh nghĩa thật tướng của Phật giáo, khiến 
người học được hiểu rõ. Từ đó, ngài Đạo An cho 
phép Sư vận dụng các sách thể tục. 

Niên hiệu Kiến Nguyên đời Tấn (343-344), ở 
Tương Dương nồi loạn, ngài Đạo An bị Châu Tự 
bắt, các đệ tử li tán mỗi người một nơi. Sư cùng với 
Tuệ Trì và vải chục người nữa đi đến Kinh Châu, 
ít lâu sau lại muốn đến La Phù. Vừa qua khỏi Tầm 
Dương, thấy ngọn Lô Sơn cao vút, Sư liền có ý thích 
ở lại nơi đó, nhưng ngặt nỗi nguồn nước cách xa. Sư 
lấy tích trượng dộng xuống đất nói: 

Nếu nơi đây có thể ở được, hãy khiến cho vùng 
đất khô căn này có suối! 

Sư vừa nói xong liền có dòng nước vọt lên. Về 
sau, Tầm Dương gặp hạn hán, Sư chỉ tay vào bên hồ 
nước, tụng kinh Long vương. Trong chốc lát, có con 
răn lớn từ hồ bay vọt lên hư không, lát sau có trận 
mưa lớn. Nhân đó, nơi ấy có tên là Long Tuyền. 

Bấy giờ, sa-môn Tuệ Vĩnh đang ở Tây Lâm, 


8 Bốn Chúng Vãng Sanh 


thỉnh cầu Sư đến cùng ở. Lại lo chỗ ở nhỏ hẹp, Tuệ 
Vĩnh bảo thứ sử Hoàn Y xây dựng thêm Đông Lâm 
cho Sư. 

Trước đó, Đào Khản cai quản Quảng Châu, có 
người đánh cá vớt được trên biển một pho tượng với 
hình dạng rất lạ do vua A-dục tạc. Khản đem tượng 
tôn trí ở chùa Hàn Khê, Vũ Xương. Chùa thường xảy 
ra hỏa hoạn nhưng pho tượng vẫn còn nguyên. Sau 
đó, Đào Khản đời đi cai quản ở quận khác, vì pho 
tượng ấy vẫn còn linh ứng nên ông sai người mang 
tượng theo, nhưng rốt cùng không thể nhắc tượng 
lên được. Ông đến chỗ Sư thành tâm cầu nguyện, 
thì pho tượng nhẹ nhàng tự đến, do đó biết được Tuệ 
Viễn là bậc tu chứng, đã cảm ứng điềm lành. 

Ân Trọng Kham ở Kinh Châu đến Lô Sơn cùng 
đàm luận với Sư về kinh Dịch cả ngày cũng không 
thấy mỏi mệt. Kham ca ngợi: 

-_ Tri thức của ngài thật quá uyên thâm, khó ai 
sánh bằng! 

Tư đồ Vương Mật, Hộ quân Vương Mặc đều 
khâm phục uy đức của Sư, hết mực cung kính. 
Vương Mật gửi thư nói: 

-_ Tôi tuổi chưa tới bốn mươi mà đã già suy như 
kẻ sáu mươi, thật quá buồn về sự suy kém của mình! 

Sư đáp: 

-- Người xưa không tiếc vàng ngọc mà chỉ quý 


Bốn Chúng Vãng Sanh 9 


thời giờ, chỉ quan tâm đến những gì đã làm được 
chứ không chú trọng sống lâu! 

Bấy giờ, Tống Vũ đánh phá quanh Lô Tuần, 
đóng quân ở Tang Vĩ. Cận thần tâu: 

-_ Tuệ Viễn là tố vương ? ở Lô Sơn, có môi thâm 
giao với Lô Tuần. Tống Vũ nói: 

-_ Tuệ Viễn là người mô phạm, đâu có phân biệt 
kia đây. 

Nhân đó, ông sai sứ mang thư, tiền, gạo cúng 
dường cho Sư. 

Vua Tần là Dao Hưng ca ngợi Sư là người có tài 
năng và tư tưởng phong phú, nhiều lần gửi thư ban 
tặng. Luận Đại trí độ mới In xong, Dao Hưng liền 
gửi quyên luận cho Sư. Sư nói: 

-- Bộ luận này do bồ-tát Long Thụ soạn, là yếu 
chỉ của kinh Phương đẳng. Nếu không có bậc Đại Sĩ 
thì ai có thê viết lời tựa? 

Bấy giờ, Hoàn Huyền chinh phạt Trọng Kham. 
Ông đến thắng chân núi, mời Sư rời Hỗ Khê nhưng 
Sư từ chối. Huyền một mình lên núi. Cận thần đều 
(âu: 

- _ Trọng Kham là kẻ phạm pháp mà còn hết lòng 
cung kính Tuệ Viễn, chỉ có ngài là không kính ông 
ây! 


2. Tố vương $ #: Người có đức của đế vương nhưng không ở ngôi 
vua. 


10 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Huyền nói: 

-_ Trọng Kham là kẻ tầm thường, ta và hắn đâu 
có giống nhau? 

Sau đó, gặp Tuệ Viễn, ông ta đột nhiên đến kính 
lễ, tuy trong lòng có nhiều nghi hoặc nhưng không 
dám nói ra. Ông hỏi về kế sách chinh phạt, Sư không 
trả lời. Ông vặn hỏi nguyên do, Sư đáp: 

- Việc binh bị tôi chưa học qua. Huyền nÓI: 

- Vậy ngài đáp ứng gì cho tôi? Sư đáp: 

-_ Mong ông được an ồn, đối phương cũng như 
vậy. Hoàn Huyền ra khỏi núi, bảo cận thần: 

-- Người này quả thật từ khi sinh ra đến giờ, ta 
chưa từng thấy. Sao ta lại khinh thường Sư? 

Sau đó, Huyền dùng uy quyên gọi Sư đến, lại 
ban hành chỉ dụ bắt sa-môn phải lễ bái quốc vương. 
Quan Thượng thư lệnh Hà Sung, Bộc xạ Chữ Dực, 
Gia Cát Khôi, v.v... đều trình tấu trình lên nhà vua 
việc bắt các quan phải thực thi chỉ dụ. Việc tranh 
luận những quan điểm đồng dị của các quan, ý kiến 
chưa được thông nhất. 

Sư soạn Sa-môn bắt kính vương giả luận, gồm 
năm thiên trình lên, Huyễn liền thôi, không buộc sa- 
môn kính lễ nữa. Hoàn Huyền đi đến phía tây, An 


3. Sa-môn bắt kính vương giả luận, ›Ƒ?3 Z3 #-#3®*: Sa-môn không 
kính lễ quốc vương. 


Bốn Chúng Vãng Sanh l | 


đề từ Giang Lăng quay về kinh thành, Phụ quốc Hà 
Vô Kị yêu cầu Sư ra nghinh tiếp vua. Sư lấy cớ bị 
bệnh để khước từ. Vua viết thư thăm hỏi vượt hơn 
thường tình, Sư lại dâng thư tạ ơn: “Thích Tuệ Viễn 
cúi đầu bái tạ ơn đức cao dày che chở. Bần đạo đây 
tuôi đã cao, thân lại mang bệnh, sức khỏe suy kém, 
được chiếu thư ân tình thăm hỏi, rất cảm kích, khắc 
ghi trong lòng”. 

Vua xem thư, viết chiếu thư ca ngợi hôi đáp. 

Trần Lưu, Tạ Linh Vận cậy tài kiêu mạn, ít được 
người quí mến, nhưng khi tiếp xúc với Sư thì hết 
lòng cung kính, tín phục. Vả lại, Sư trong thì uyên 
thâm Phật pháp, ngoài thông suốt Nho học, ở Lô 
Sơn ba mươi năm chưa từng xuống núi. Lưu Di Dân 
ở Bành Thành, Lôi Thứ Tông ở Dự Chương, Chu 
Tục Chi ở Nhạ Môn, Tắt Dĩnh Chi ở Tân Thái, Tông 
Bính ở Nam Dương, Trương Dã ở Thanh Hà cùng 
bỏ hết vinh hoa phú quý ở đời, theo nương tựa nơi 
Sư. Sư cùng một trăm hai mươi ba người như Lưu 
Di Dân, ... thành lập Tịnh xã,Ở trước tượng A-di-đà 
thành tâm lập nguyện cầu sinh về nước An Dưỡng”. 
Sau đó, Sư bảo Lưu Di Dân khắc lại lời 

văn ấy. Thời ấy gọi đó là Liên xã, vì mọi người 
nơi đó đồng tâm lập nguyện sinh về Tịnh độ. 


4. An Dưỡng Ã-: Cõi Cực Lạc. 


12 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Sư lấy việc hoằng pháp làm trách nhiệm chính 
yếu của mình. Mỗi lần nghe có tăng từ Tây Vực đến, 
Sư liền khiêm cung đến tham vấn đạo lí. Vào niên 
hiệu Thái Nguyên (376 — 396), có sa-môn Tăng- 
già-nan-đề nước Kế-tân đến Tầm Dương, Tuệ Viễn 
thỉnh ngài dịch bộ A-ty-đàm tâm luận và Tam pháp 
độ luận. 

Sau đó, ngài La-thập đến Quan Trung, khoảng 
cách đôi bên xa xôi, Sư đốt hương tưởng câu và viết 
thư thăm hỏi. La-thập từ lâu cũng đã nghe danh Sư 
nên hỏi thư giao hảo và làm năm bài kệ tán thán Sư. 
Từ đó, Nam Bắc nghìn dặm thường thư từ qua lại 
thăm hỏi không ngừng. 

Ngày mông một tháng tám niên hiệu Nghĩa Hi 
thứ mười hai (416), Sư phát bệnh. Đến ngày mồng 
sáu, bệnh càng thêm trầm trọng. Các vị trưởng lão 
đều đỉnh lễ khân cầu Sư uống rượu đậu thị. Sư nói: 

- [rong luật không cho dùng rượu chữa bệnh. 

Mọi người mời uống nước gạo rang thì Sư từ 
chối: 

-- Đã quá giờ ngọ rồi! 

Các vị trưởng lão lại mời uống nước hòa với mật, 
Sư lại bảo luật sư Ÿ xem trong luật có cho phép hay 
không. Luật sư lật tìm chưa được nửa quyền thì Sư 
đã viên tịch. 

Sư thọ tám mươi ba tuổi. Đạo tục tập vân tập 


Bốn Chúng Vãng Sanh 13 


đông đủ. Thái thú Nguyên Bảo ở Tầm Dương cùng 
với các đệ tử Pháp Tịnh, ... an táng Sư ở Sơn Tây. 
Linh Vận, Tông Bính là những bậc hiền nhân danh 
tiếng thời bấy giờ, kính thương nhớ nghĩ công đức 
của Sư, nên khắc bài văn bia. 

Lúc sinh thời, Tuệ Viễn tu pháp môn Tịnh độ, 
chuyên cần trì niệm. Ban đầu ở Lô Sơn mười một 
năm, tịnh tâm nhiếp niệm, ba lần thấy được tướng 
thù thắng mà Sư vẫn im lặng không nói. Sau đó 
mười chín năm, vảo đêm ba mươi tháng bảy, Sư ở 
khám phía đông trên đài Bát-nhã vừa xuất định thì 
thấy thân Phật A-di-đà ở khắp cả hư không, trong 
vàng ánh sáng có các hóa Phật, có các bồ-tát Quan 
Âm, Thế Chí đứng hầu hai bên. Lại thấy có dòng 
nước rực rỡ chia thành mười bốn nhánh, chảy từ 
trên xuống dưới, tự giảng thuyết khổ, không, vô 
thường, vô ngã. Phật bảo Sư: 

- Ta vì tâm nguyện của ông mà đến đây tiếp 
dẫn. Sau bảy ngày nữa, ông sẽ sinh về thế giới Cực 
Lạc! 

Sư cũng thấy Phật-đà-da-xá, Tuệ Trì, Đàm Thuận 
ở bên cạnh Đức Phật.Các ngài đến trước Sư xá chảo, 


5. Luật sư ###f (S: vinaya-dhara; Cø: trì luật sư, luật giả): Người 
chuyên nghiên cứu, giải thích và đọc tụng môn luật. Theo kinh Bảo 
vân quyên 5 (Đại 16. 233 hạ), bô-tát hội đủ mười pháp được gọi là luật 
SƯ. 


14 Bốn Chúng Vãng Sanh 


nói răng: 

-_ Pháp Sư phát nguyện trước chúng tôi, vì sao 
đến chậm trễ vậy? 

Chứng kiến rõ ràng như thế với tinh thần minh 
mẫn, Sư liền kế lại hết cho các đệ tử như Pháp Tịnh, 
Tuệ Bả, v.v... Nhân đó, Sư dạy Pháp Tịnh rằng: 

- Ta ở đây mười một năm, mong muốn thấy 
được ba tướng thù thắng của Tịnh độ. Bây giờ đã 
được thấy, nhất định ta sẽ sinh Tịnh độ! 

Sau đó bệnh càng ngày càng nặng, Sư bảo Pháp 
Tịnh rằng: 

- Trong vòng bảy ngày, ta sẽ qua đời. Các con 
hãy tự cố gắng, đừng đề tình cảm bi lụy ở thế gian 
ràng buộc. 

Bảy ngày sau, quả nhiên Sư viên tịch. Ghi chú 

Trước đời Tấn, pháp môn Tịnh độ tuy đã được 
biết ở Trung Quốc, có những vị hết lòng xiên đương 
và ra sức hành trì, khiến cho mọi người đều biết, 
nhưng từ ngài Tuệ Viễn, trải qua muôn đời sau, 
những người đệ tử tu theo pháp môn Tịnh độ đều 
suy tôn Ngài là thi tổ pháp môn này. Có thê nói: Đức 
Thích-ca nói về thế giới phương Tây (Cực Lạc), 
Phật A-di-đà hiện thân ở cõi nước phương Đông 
(Ta-bà). Công đức ấy không lớn ư? Ngày xưa tôi 
đến Lô Sơn uống nước suối Hồ Khê, ngắm nhìn đền 
Tam Tiểu, lui tới tham quan những di tích của mười 


Bốn Chúng Vãng Sanh 15 


tám bậc hiền đức, thấy thật qui mô, đủ cho muôn vị 
tăng ở, nhưng nay chính điện, phòng xá bị bụi phủ 
kín, chuông trồng im lìm, cảnh trí hoang vu, cửa nẻo 
đóng kín, bếp núc nguội lạnh. Than ôi! Các bậc hiền 
đức mất TÔI, sự nghiệp không người nỗi tiếp! 


2. Thích Tuệ Vĩnh 


Sư Tuệ Vĩnh họ Bà, người Hà Nội (Hà Nam). 
Cuối đời Đông Tắn, sư thờ ngài Trúc-đàm-hiện làm 
thầy. Sau nghe ngài Đạo An là bậc mô phạm đương 
đời, sư liền từ nghìn đặm đến kính cần theo học. Lúc 
ấy, Trung Nguyên xảy ra nhiều biến loạn, người dân 
xâu xé lẫn nhau, sư muốn đi về phương nam, vượt 
Ngũ Lĩnh, đến ở phía bắc núi La Phù, nhưng vừa đi 
đến quận Tâm Dương thì một người trong quận tên 
Đào Phạm thỉnh Sư lưu lại Tây Lâm, Lô Sơn. 


Chăng bao lâu, người đến tu học rất đông. Ngài 
Tuệ Viễn cũng đến đó, hai ngài cùng có ý định ở lại 
đây suốt đời; ngài Tuệ Viễn trụ ở Đông Lâm, suốt 
ba mươi năm không ra khỏi núi, Sư ở Tây Lâm cũng 
như thế. Sư thường xem kinh điển, giảng thuyết 
thông suốt, ăn rau dưa, mặc áo vải thô, vui với cuộc 
sống đạm bạc đến trọn đời. Sư thích cảnh thanh 
văng, an tĩnh nội tâm, tu tập thiền định, do đó Sư 


l6 Bốn Chúng Vãng Sanh 


dựng một am tranh trên đỉnh núi để tọa thiền. Mỗi 
khi Sư tới thất, hỗ phủ phục theo bên cạnh khiến 
mọi người sợ hãi, nên Sư đuôi hỗ đi, nhưng sau đó 
hồ cũng quay trở lại. 

Có lần sư đến Ô Kiều, vị chủ doanh trại Ô Kiều 
cưỡi ngựa, uống rượu gây cản trở lối đi. Đến chiều 
tối, Sư không trở về được, liền cầm gậy từ xa chỉ 
thắng vào ngựa, ngựa hoảng sợ khiến chủ doanh trại 
té nhào xuống đất. Từ đó, người kia lâm bệnh nặng, 
tìm đến xin sám hối. Sư nói: 

- Thần hộ giới có tính khí hung đữ. Ông là 
người cuồng bạo mà đối với tôi cũng có lòng hối cải 
saol 

Sư tư chất thanh cao, không nói lời làm tốn 
thương đến người. Tâm thành lập nguyện ở nơi An 
Dưỡng. 

Niên hiệu Nghĩa HI thứ mười (414), Sư lâm bệnh. 
Sư chỉnh sửa phục, nhiếp niệm nhắm mắt, hướng về 
phía tây. Chốc lát, Sư bảo đưa dép, muốn đứng dậy. 
Đà chúng thấy vậy nghi sợ, chạy đến trước mặt hỏi, 
Sư nÓI: 

- _ Vì Phật đến nên ta đứng dậy, có gì phải hỏi! 

Nói rồi Sư viên tịch. Tăng, tục kéo đến rất đông, 
hương trời lan tỏa đến bảy ngày mới hết. Vua Đường 
Huyền Tôn truy phong cho Sư thụy hiệu Giác Tịch 
Đại Sư. 


Bốn Chúng Vãng Sanh T7 


Ghi chú 

Khi Tuệ Vĩnh mới vào đạo, đã cùng ngài Tuệ 
Viễn và những huynh đệ khác sáng lập đạo tràng 
Tịnh Xã, làm phép tắc cho muôn đời. Sư cũng noi 
theo tông Tịnh độ của tô Tuệ Viễn. Đến lúc mạng 
chung, Sư thấy Phật đến rước. Hai ngài trước sau 
đều xuất hiện điềm lành như nhau, nếu muốn chứng 
minh điềm vãng sinh thì nên lẫy hai ngài làm chuẩn 
mực. 


3. Đàm Thuận 


Sư Đàm Thuận, sống vào đời Tân, người Hoàng 
Long, lúc nhỏ Sư theo pháp sư La-thập” giảng giải 
kinh điển. La-thập khen rằng: “Người này có khí 
chất lạ lùng!”. Sau đó, Sư vào Lô Sơn tu tịnh nghiệp. 
Bấy giờ, có Hiệu úy Lưu Tôn Hiếu ở Ninh Man xây 
một ngôi chùa ở Giang Lăng, thỉnh ngài Đàm Thuận 
về trụ trì. Sư xiên đương pháp môn Niệm Phật tam- 
muội. 

Vào niên hiệu Nguyên Gia thứ hai đời Tống, 


6. Tức Cưu-ma-la-thập 3Š #šÊ`†† (S: Kumârajiva), cao tăng Trung 
Quốc, sống vào đời Đông Tấn, người nước Qui Tư (Khasa, Tân 
Cương), là một trong bốn nhà dịch kinh lớn. Từ tháng 4 năm Quí Mão 
(403), Sư lần lượt dịch các kinh, luận như: Trung Luận, Bách Luận, 
Thập Nhi Môn Luận (3 bộ này gọi chung là Tam luận).... Sư ở Trường 
An được 12 năm thì thị tịch, hưởng thọ 70 tuổi. 


18 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Sư từ biệt đồ chúng, ngồi ngay ngắn và thị tịch, có 
hương thơm lạ khắp phòng. 


4. Tăng Duệ 
Thích Tăng Duệ, ở Quán Đào, nước Ngụy. 


Năm 18 tuổi làm đệ tử ngài Tăng Hiền. Sư du 
phương học tập kiến thức ngoại điển, đến năm hai 
mươi tuổi, làu thông kinh Phật, am tường Nho giáo. 
Thường nghe ngài Tăng Lãng giảng kinh Phóng 
quang, Sư hay nêu ra những câu hỏi chất vấn. Ngài 
Tăng Lãng bảo ngài Tăng Hiền răng: 

-- Duệ có hiểu biết hơn người. Duệ hỏi ta, khiến 
ta suy nghĩ mãi không ra, có thê nói đó là đệ tử đầy 
đủ tài đức của ông. 


Sư cho rằng bản thân mình là giai vị Hữu học 
chưa thể huân tập định tuệ. Lại nữa, sự sâu xa của 
thiền định Sư còn chưa biết được thứ lớp. Sư nói: 

- Kinh pháp tuy ít nhưng cũng đủ để hiểu về 
nhân quả, còn pháp thiền chưa được lưu truyền, nên 
chăng có pháp dụng tâm! 

Sau đó, ngài La-thập đến Quan Trung, dịch Thiền 
pháp yếu giải gồm ba quyền, Sư là người đầu tiên 
tiếp cận bản dịch này. Từ đó, Sư suốt ngày đêm tu 


Bốn Chúng Vãng Sanh 19 


tập, tinh tường được ngũ môn” khéo vào lục tịnh. 
Ngụy tư đồ Diêu Tung có lòng tốt muốn nâng đỡ sư, 
nên khi vua Diêu Hưng hỏi: 

-- Sư Tăng Duệ là người như thế nào? Dao Tung 
trả lời: 

-_ Chính là bậc tùng bách ở Nghiệp Vệ!” 

Sau đó, Dao Hưng gặp được Sư, vua rất vui vẻ 
nói lại với Tung: 

-_ Tăng Duệ quả là bậc đứng đầu trong thiên hạ, 
đâu phải chỉ là trượng phu ở Nghiệp Vệ! 

Do đó, tiếng tốt của Sư vang xa, mọi người đều 
quy ngưỡng. Kinh luận mà ngài La-thập dịch đều 
được Sư trau chuốt lại. 

Sau khi phiên dịch xong luận Thành thật!°, ngài 
Cưu-ma-la-thập bảo Sư giảng, và nói rằng: 

-_ Luận này có ấn bảy điểm phản biện Tì-đàm. 
Nếu không hỏi ta, mà có khả năng phân biện bảy 


7. Ngũ môn #?3: Quán hơi thở, quán bắt tịnh, quán từ bi, quán nhân 
duyên, niệm Phật. 

§. Lục tịnh zx‡#: Sáu phép nhiếp tâm thanh tịnh, gồm: số tức, tùy tức, 
chỉ, quán, hoàn, tịnh. 

9. Nghiệp Vệ: Vùng đất Ngụy huyện, nơi xuất thân của sư Tăng 
Duệ. 

10. Luận Thành thật 3\Ÿ‡32 (S: Satyasiddhi-$ãstra): Gồm 16 quyền 
hoặc 20 quyên, do ngài Ha-lê-bạt-ma soạn, ngài Cưu-ma-la-thập dịch 
vào khoảng năm 411-412 đời Diêu Tần, được xếp vào Đại Chính tạng, 
tập 32. Đây là kinh điên căn bản của tông Thành Thật. 


20 Bốn Chúng Vãng Sanh 


điểm đó, thì mới gọi là anh tải! 

Quả thật đã không tham vấn La-thập mà Sư vẫn 
diễn thuyết rõ ràng, khiến ngài Cưu-ma-la-thập 
khen ngợi: 

- Ta trao luận này cho ông, thật không có chút 
hồi tiếc! 

Về sau, Sư viết rất nhiều bài tựa của các kinh 
luận do ngài Cưu-ma-la-thập phiên dịch, như: Đại 
trí luận, Thập nhị môn luận, Trung luận, Đại phẩm, 
Tiểu phẩm, Pháp hoa, Duy-ma, Tư ích v.v... lưu 
truyền ở đời. 

Sư khéo tu tập oai nghi, hoằng truyền Phật pháp, 
thường hồi hướng việc lành nguyện sinh An Dưỡng. 
Khi đi, đứng, nằm, ngồi, Sư đều hướng về phía tây. 

Bấy giờ, Sư không bệnh mà nhóm chúng tăng 
nói răng: 

- Ước nguyện cả đời của ta là vãng sinh Cực 
Lạc. Tự nghĩ ba nghiệp thân, khâu, ý của ta chưa 
bao giờ trải với giới luật, nên nhất định ta sẽ được 
vãng sinh. Nguyện Đức Đại Từ rủ lòng thương xót, 
muôn đời chúng ta cùng làm pháp lữ! 

Nói rồi, ngài thiết đãi tăng chúng rồi ngồi viên 
tịch. Trong ngày ấy, chư tăng thấy có mây năm sắc 
vần vũ từ phòng Sư, rồi từ từ bay về hướng tây. 

Sư Tăng Duệ, sống vào đời Tấn, người Kí Châu, 
Sư cầu học khắp nơi, lặn lội đường xa tìm đến Thiên 


Bốn Chúng Vãng Sanh 21 


Trúc, sau đó lại trở về Quan Trung, theo pháp sư 
La-thập thụ học kinh điển. Sau đó, Sư đến tu tại 
đạo tràng Bạch Liên xã!' ở Lô Sơn. Vào niên hiệu 
Tống Gia thứ mười sáu, bỗng nhiên Sư nói với đồ 
chúng rằng: “Ta sắp đi!”. Nói xong, Sư quay mặt về 
hướng tây chắp tay mà thị tịch. Đồ chúng thấy trước 
giường của ngài Tăng Duệ có hoa sen bằng vàng, 
nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mắt. Đồng thời, có 
ánh sáng năm màu và hương thơm từ phòng bay ra. 


5. Đàm Hằng 


Sư Đàm Hằng sống vào đời Tắn, người Hà Đông, 
thuở nhỏ theo ngài Tuệ Viễn xuất gia, thông suốt tất 
cả nội điển và ngoại điển. Sau đó, Sư tự tìm đến Lô 
Sơn, chuyên tâm niệm Phật. 

Đến niên hiệu Nghĩa Hi thứ mười bốn (419), Sư 
ngồi ngay thắng chắp tay niệm Phật mà thị tịch. 


11. Bạch Liên xã #‡#3‡+: Hội đoàn Bạch Liên lấy sự niệm Phật làm 
tôn chỉ tu hành, bắt nguồn từ việc lập hội niệm Phật của ngài Tuệ Viễn 
đời Đông Tấn. Tháng 7 năm 402, có 123 người, gồm các vị Tuệ Vĩnh, 
Tuệ Trì, Đạo Sâm, Lưu DI Dân, Tông Bính, Lôi Thứ Tông... cùng 
nhau thiết trai trước tượng Phật Vô Lượng Thọ thờ ở đài Bát-nhã chùa 
Đông Lâm, đồng thệ nguyện lập hội Niệm Phật, chuyên tu nệm Phật 
Tam-muội để cầu vãng sinh Tây phương. Do aO trong chùa có trồng 
nhiều hoa sen trắng, hơn nữa, hội lại nguyện cầu sinh về hoa sen nên 
hội lấy tên là Bạch Liên xã. 


s2) Bốn Chúng Vãng Sanh 


6. Đạo Bỉnh 


Sư Đạo Binh, sống vào đời Tấn, người Dĩnh 
Xuyên, lúc nhỏ theo học ngài Tuệ Viễn, thông hiểu 
kinh, luật, lời nói đi đôi với việc làm, tu Niệm Phật 
tam-muội, tâm không gián đoạn. 

Đến niên hiệu Nghĩa Hi thứ 14 (419), Thái thú 
ở Dự Chương tên Vương Kiền vào núi đỉnh lễ và 
thỉnh Sư nối tiếp sự nghiệp của ngài Tuệ Viễn, mọi 
người đều kính ngưỡng. 

Niên hiệu Nguyên Ga thứ 12, Sư nhóm chúng 
niệm Phật, rồi lên tòa, ngôi thị tịch. Ghi chú 

Lời nói và việc làm hợp nhất. Có thể nói rằng, 
tâm khâu đều niệm Phật. Nghe lời nói thì đúng, 
nhưng xét việc làm thì sai mà muốn vãng sinh, toan 
dối gạt ai? 


7. Đàm Sân 


Sư Đàm Sân, sống vào đời Tấn, người Quảng 
Lăng. Lúc nhỏ, Sư theo ngài Tuệ Viễn, siêng năng 
tu tịnh nghiệp và rất giỏi giảng thuyết. Sư chú thích 
kinh Duy-ma lưu hành ở đời. Niên hiệu Nguyên G1a 
thứ mười bảy, Sư ngồi ngay thăng niệm Phật mà thị 
tịch. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 23 


8$. Đạo Kính 


Sư Đạo Kính, sống vào đời Tắn, người ở Lang 
Da'?, nhưng tổ tiên của Sư đến cư trú ở Giang Châu, 
nhờ đó, năm 17 tuổi, Sư theo ngài Tuệ Viễn xuất 
gia; Sư thông hiểu kinh luận, một ngày nhớ cả vạn 
lời, dốc lòng niệm Phật suốt ngày không dừng. 

Vào đầu niên hiệu Vĩnh Sơ đời Tống, Sư nói với 
đồ chúng: “Thầy ta ra lệnh, ta phải ra đi”. Nói xong, 
Sư ngồi ngay ngắn niệm Phật mà thị tịch. Bấy giờ, 
đồ chúng thấy ánh sáng chiếu khắp căn phòng, trải 
qua một thời gian lâu mới dứt. 


Ghi chú 

Tuổi trẻ tài cao, thông minh nhưng không ý lại 
mà còn dốc lòng niệm Phật. Chẳng phải đời trước 
đã sớm gieo nhân Tịnh độ đó ư? Ngày nay, những 
VỊ sa-dI mới xem sơ qua kinh luận đã sinh ngã mạn, 
khoe khoang, còn người lớn tuổi không biết đi về 
đâu, cực chẳng đã mới bàn luận về Tây phương thì 
đã muộn rồi vậy. 


12. Lang Da 3š: Tên đất, thuộc phần phía tây của tỉnh Sơn Đông; cũng 
là tên của một ngọn núi ở phía tây tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 


24 Bốn Chúng Vãng Sanh 


0. Phật-đà-bat-đà-la 


Phật-đà-bạt-đà-la!”, Trung Quốc dịch là Giác 
Hiền. Sư sống vào đời Tấn người nước Ca-duy-vệ'“ 
thuộc dòng họ của vua Cam Lộ Phạn. Năm Sư lên 
16 tuổi đã học hết các kinh, hiểu rõ thiền, luật. Vào 
đời Diêu Tần có sa-môn Trí Nghiêm đến Tây Vực, 
mời Sư sang Trường An. Đến Trường An rồi, Sư 
giảng pháp ở Đông Cung và luận đạo với pháp sư 
La-thập. Sau, vì Sư có ý muốn trở về nước băng 

đường biển nên Sư bị nhà vua đuôi đi. Sư tìm 
đến Lô Sơn và tham gia trong đạo tràng Bạch Liên 
xã của ngài Tuệ Viễn, Sư dịch các bộ kinh như Quán 
Phật tam-muội'° v.v...Vào niên hiệu Nguyên Gia 
thứ 6 (429), nhà Tống, Sư niệm Phật mà thị tịch. 


13. Phật-đà-bạt-đà-la ?š.5kz# Fè šŠ (S: Buddhabhadra): (359-429) cao 
tăng Ấn Độ, sống vào thế kỉ V, người ở thành Na-ha-lợi, họ Thích, là 
con cháu của vua Cam Lộ Phạn ở thành Ca-ti-la-vệ, người đời gọi là 
Thiên Trúc thiền sư. 

14. Ca-duy-vệ z» #š#ã (S: kapilavastu): Cg: Ca-tỳ-la-vệ: đô thành nơi 
đức Phật đản sinh và cũng là vương quốc của dòng họ Thích-ca, nay là 
Tilorakot, Ta-rai, Nepal. Theo truyền thuyết, thỉ tổ của phái Số luận là 
tiên nhân Ca-tỳ-la cũng ở xứ này nên lấy tên ông đặt tên nước. Thành 
Ca-tỳ-la-vệ bị vua Tỳ-lưu-ly nước Kiều-tất- la phá hủy nên điêu tàn. 
Năm 1895, các nhà khảo cô tìm thấy phế tích thành Ca-tỳ-la-vệ gần 
làng Rumimide. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 25 


10. Tăng Tế 


Sư Tăng Tế sống vào đời Tắn'5, đến Lô Sơn theo 
học với ngài Tuệ Viễn, sau khi đạt được mục đích 
liền thốt lên rằng: “Làm rạng rỡ đại pháp, việc ây Ở 
pháp môn Tịnh độ này!”. Từ đó về sau, Sư ròng rã, 
tha thiết, mong sinh về Tịnh độ. Ngài Tuệ Viễn trao 
cho Sư một ngọn đuốc và đặn rằng: “Ông phải phát 
tâm cầu sinh về Tịnh độ”. Ngài Tăng Tế cầm ngọn 
đuốc ngôi tựa vào ghế, dừng tâm lăng ý, không xao 
động. Sư lại nhóm họp đồ chúng tụng kinh Tịnh 
độ!”, Đến canh năm, Sư trao lại ngọn đuốc cho đệ 
tử là Nguyên Bật và dặn phải theo chúng mà hành 
đạo. Bỗng chốc, Sư biết mình tự cầm ngọn đuốc bay 
lên hư không và gặp Phật A-di-đà, được Phật đón và 
đặt lên lòng bàn tay, rồi đưa Sư đi dạo khắp mười 


15. Quán Phật tam-muội kinh ÿ#jÿ=##£#4# (S: Buddha-dhyä- 
na- samadhisägara- sũtra): Cøg: Quán Phật tam- muội hải kinh: Kinh 10 
quyền, 12 phẩm, do ngài Phật-đà-bạt-đà-la dịch vào đời Đông Tấn, 
Trung Quốc, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 15. Nội dung kinh này 
nói về việc Đức Phật thuyết pháp đề độ cho Phụ vương là Duyệt-đầu- 
đàn và Di mẫu là Kiều-đàm-di tại rừng Ni-câu-lâu-đà, thành Ca-tỳ-la- 
vệ, Ngài dạy trụ Quán Phật tam-muội, đồng thời cho rằng tam-muội 
này có công đức sâu rộng, có năng lực đưa đến giải thoát. 

1ó. Tấn An để (397— 405) (theo Truyện Vãng sinh Tịnh độ, ĐCT 
No.2071). [17] Truyện Vãng sinh Tịnh độ ghi: kinh Quán Vô Lượng 
Thọ. 

17. Truyện Vãng sinh Tịnh độ ghi: kinh Quán Vô Lượng Thọ. 


26 Bốn Chúng Vãng Sanh 


phương. Sau đó, Sư sực tỉnh vừa buồn, vừa tủi, tự 
biết tứ đại'* không còn bệnh, khổ. 

Đêm sau, bỗng nhiên Sư đứng dậy, mắt nhìn lên 
hư không như nhìn thấy một điều gì đó', rồi thình 
lình nằm trở lại, vẻ mặt tự nhiên vui tươi và nói với 
người bên cạnh rằng: “Ta đi đây!”. Nói dứt lời, Sư 
năm nghiêng bên phải mà thị tịch. Lúc ấy thời tiết oi 
bức, trải qua ba ngày thân thể không những không 
biến đổi mà còn có hương thơm ngào ngạt. 


Ghi chú 

Ngài Tăng Tế nhờ thầy chỉ dạy mà được vãng 
sinh Tịnh độ. Vì thế, trợ niệm lúc lâm chung ai dám 
nói là không có công hiệu! Mặc dầu quàn linh cữu 
trong lúc trời oi bức, nhưng thân thể vẫn phát ra 
hương thơm lạ. Đây là kết quả của việc giữ phạm 
hạnh tinh chuyên. 


11.Tuệ Cung 


Sư họ Cung, người Phong Thành, Dự Chương. 
Từ khi xuất gia, Sư kết bạn rất thân cùng với ba 


18. Tứ đại 9+: Bốn yếu tố tạo thành vật chất, gồm có: địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại. 

19. Truyện Vãng sinh Tịnh độ ghi: “Lại thấy hóa thân Phật và bồ-tát 
đên ân hiện trên không trung”. 


Bốn Chúng Vãng Sanh Sự 


pháp sư là Tăng Quang, Tuệ Kham vả Tuệ Lan. Sức 
học của các ngài không sánh bằng Sư, nhưng đối 
với Tịnh độ, thì các ngài huân tu, trưởng dưỡng, 
chuyên tâm phát nguyện, Sư không theo kịp. Ngài 
Tuệ Lan thường nói: 

- _ Trình độ học rộng nghe nhiều của Sư đối với 
Phật pháp có lợi ích gì? Cũng như kẻ điếc tấu nhạc 
mà thôi. Đó là điều mà bậc thánh Vô Văn?" quở 
trách. Sư chấp nhận sự chê bai đó sao? 

Sư nói: 

-_ Đâu thê như thế được! Học hỏi không ngừng, 
thông suốt được mọi điều, thì có người nào lúc sắp 
chết lại mờ mịt, ngu s1! 

Bảy năm sau, các ngài đều viên tịch, lúc lâm 
chung đều có ứng hiện điềm lành. Năm năm kế tiếp, 
tức vào niên hiệu Nghĩa HI thứ mười một (415) đời 
nhà Tấn, Sư bị bệnh. Trong cơn bệnh, Sư suy nghĩ 
về các bạn đều đã qua đời, bản thân mình thì bị cơn 
bệnh hoành hành, mịt mờ không nơi nương tựa. Sư 
than thở: 

-_ Sáu đường” trôi lăn, khi nào mới dừng? Bệnh 
cảng nặng hơn, Sư nói: 


20. Vô Văn ## E] (Cg: Vô Học): Chỉ cho bậc A-la-hán. 

21. Sáu đường: ĐỊa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-Ìa, cõi người và cõi 
trời. Trong đó, ba đường trước gọi là ba ác đạo, ba đường sau gọi là ba 
thiện đạo. 


28 Bốn Chúng Vãng Sanh 


-_ Sinh tử đến đi, ta sẽ về đâu? 

Từ đó, Sư dập đầu rơi lệ, chí thành phát nguyện 
hướng về An Dưỡng. Tuy thân mang bệnh nặng, 
nhưng Sư trì nệm không một mảy may gián đoạn. 
Một hôm, Sư thấy Phật Vô Lượng Thọ đưa đài màu 
vàng ròng đến đón. Sư cảm giác như được ngồi trên 
đó. Kim đài phát sáng rực rỡ như đống châu báu. Sư 
lại thấy các ngài như Tăng Quang, Tuệ Kham, Tuệ 
Lan... từ trong luồng ánh sáng vui vẻ nói: 

- Sư sắp được vãng sinh phẩm thượng, chúng 
tôi vô cùng an lòng, chỉ tiếc là bị vướng mắc với 
ngũ trược dài lầu, đến cuối đời Sư mới nương nơi 
cõi Tịnh! 

Sau đó, Sư chợt cảm thấy thân thể không còn 
bệnh khô, tự ngồi dậy, kế lại điềm lành xong thì viên 
tịch. 


12.Tuệ Kiền 


Sư Tuệ Kiền” sống vào đời Tần, xuất gia từ lúc 
nhỏ, giới hạnh rất nghiêm. Vào niên hiệu Nghĩa Hi 
(405), Sư đến cư trú tại chùa Gia Tường ở huyện 
Sơn Âm, tỉnh Giang Tây, ra sức nuôi dạy đồ chúng. 
Sau đó, Sư mắc bệnh, một lòng cầu sinh Cực Lạc, 


22. Theo Truyện Vãng sinh Tịnh độ, sư Tuệ Kiền họ Hoàng Phủ, người 
Hà sóc. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 29 


thành tâm cầu khẩn bồ-tát Quán Âm. 

Bấy giờ, tại ngôi chùa phía bắc có vị ni tên Tịnh 
Nghiêm đức độ sâu dày, siêng năng tu tập. Vào một 
đêm, Tịnh Nghiêm nằm mộng thấy bỗồ-tát Quán Thế 
Âm từ cửa thành phía tây đi vào, thân tướng có ánh 
sáng như mặt trời mặt trăng, có tràng phan, bảo cái, 
bảy báu trang nghiêm. Tịnh Nghiêm kinh ngạc đỉnh 
lễ và hỏi: 

-_ Đại sĩ đi đâu? Đáp: 

-_ Ta đến chùa Gia Tường rước Tuệ Kiên. 

Tuy Tuệ Kiền bị bệnh nặng, nhưng thần sắc 
không biến đổi, thị giả đều nghe có hương thơm lạ. 
Sư an nhiên thị tịch. 


Ghi chú 

Lúc lâm chung thấy Đức Phật, có người nghĩ 
đó chỉ là tâm vọng tưởng của chính mình. Nay có 
người khác cùng thấy là thế nào? Nên biết cảm ứng 
đạo giao không thể nghĩ bàn. Hãy cần thận với lời 
nói! 
13.Tăng Hiến 

Sư Thích Tăng Hiển, họ Phó, ở quận Đại, hoặc 


có người nói ở Nam Thành, Lâm Châu. Nhiêu đời 
tô tiên của Sư làm quan ở quận Đại, do đó mà nhà 


30 Bốn Chúng Vãng Sanh 


cũng ở đây. Từ thuở nhỏ, Sư đã xa lìa thế tục, phẩm 
hạnh thanh khiết, cần khổ, không xen vào việc đời, 
những sự thay đổi của thịnh suy giả huyễn chăng 
làm Sư động tâm, có lúc Sư thiền định trải qua nhiều 
ngày. 

Vào cuối đời Tây Tần, Lưu Diệu nổi loạn ở Lạc 
Dương, Sư phải ân cư ở Giang Đông. Lòng Sư thích 
chốn núi rừng, dù là hang sâu núi hiểm, không một 
bóng người, Sư cũng nhất định đến đó. Một hôm, 
vào buổi chiều ở trên núi, Sư được bản kinh mới 
truyền dịch của vị Phạm tăng”. Kinh văn có nói đủ 
ba phúc lành làm nhân nguyện vãng sinh Tịnh độ, 
cho đến thứ bậc Cửu phâm vãng sinh. Sư vô cùng 
Vui mừng nói: 

- _ Thân ta ở trong đời ngũ trược, bị các khổ trói 
buộc, nay được bản kinh này như thoát được chốn 
bùn lầy nhơ bân, như chim tung cánh bay lượn trên 
bầu trời. Từ nay trở về sau, tâm ta có chỗ hướng về. 

Từ đó, Sư hết lòng hướng về phương Tây, trong 
suốt chín tháng không lười biếng dù một mảy may. 
Một đêm, Sư bệnh năm trên giường, chợt thấy Phật 
Vô Lượng Thọ trên hư không đi xuống, trên bầu trời 
ánh sáng của trăm loại châu báu lần lượt chiếu vào 
23. Phạm tăng 3k1 : Chỉ cho các vị tăng đến từ các nước Tây Vực, 


hoặc Ấn Độ đến Trung Quốc; hoặc chỉ vị tăng tu hành giữ giới thanh 
tịnh. Vê sau dân dân được sử dụng đê chỉ chung cho giới tăng sĩ. 


Bốn Chúng Vãng Sanh Bq\ 


thân Sư. Đêm đó, Sư ngôi dậy tắm rửa, kế lại cho 
chúng tăng và người chăm sóc bệnh nghe, rồi răn 
dạy nhân quả, khuyến khích người chưa tỉnh ngộ. 
Sau đó Sư thị tịch. Ngôi chùa gần bên, có người 
thấy đài sắc vàng từ hướng tây hạ xuống, có người 
nghe mùi thơm ở khắp phòng, mọi người đều lẫy 
làm lạ. 


Ghi chú 

Tì-kheo biếng nhác, khi có bệnh thì nói: “Sức tôi 
Suy yếu, đợi bình phục lại, sau đó mới niệm Phật”, 
mà không biết niệm Phật chính là vượt qua sự già, 
bệnh. Có bệnh mà chuyên tâm niệm Phật chính là 
lúc thích hợp đề thấy răng nhờ sức niệm Phật, không 
những hết bệnh mà còn được vãng sinh. Lành thay! 


14. Tuệ Thông 


Sư Tuệ Thông sống vào đời Tấn, theo thiền sư 
Tuệ Thiệu ở Lương Châu để học thiền, nhưng lại 
cầu sinh về Cực Lạc. Một hôm, ngài bị bệnh nhẹ, ở 
trong thiền định thấy có một người hình tướng rất 
đẹp đẽ nói với ngài: “Giờ lành đã đến!”. Chốc lát, 
Ngài thấy Phật A-di-đà có hào quang rực rỡ. Sau 
khi xuất định, Ngài đem việc ấy thuật lại với những 
người đồng học, nói rồi an nhiên thị tịch. Lúc ấy có 


32 Bốn Chúng Vãng Sanh 
hương thơm lạ suốt ba ngày mới dứt. 


15. Pháp Lâm 


Sư họ Lạc, người Tấn Nguyên, xuất gia ở quận 
nhà, chuyên tâm cầu học ở quận Thục?!. Sư thường 
cảm khái than thở nước Thục không có thầy. Đến 
khi ngài Ấn đến, Sư ngày đêm hết lòng tham vấn 
Phật pháp. Sau đó, ngài trở về Thiểm Tây, Sư cũng 
đi theo. 

Vài năm sau, Sư thông suốt về trì phạm trong 
các bộ tì-n°. Sau đó, Sư trở về quận Thục, trụ ở 
chùa Linh Kiến, được đông đảo tăng ni ở đây kính 
ngưỡng, tâm Sư vẫn không lay động. Ngoài việc 
chuyên về giới luật, Sư còn giảng bày cõi Phật, chỉ 
dẫn Cực Lạc là nơi vãng sinh. Sớm tôi Sư thường 
tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ để thu nhiếp các 
niệm. Có lần đang tụng kinh, Sư thấy có vị tăng thân 
hình to lớn ở bên phải của Sư. Tuy lẫy làm lạ, nhưng 
Sư chưa từng mở miệng nói, nghĩ rằng đó chỉ là đứa 
trẻ đứng hầu mà thôi! 

Niên hiệu Kiến Vũ thứ hai đời Tê (495), Sư 
không được khỏe, chợt thấy cây báu lớn”5, dưới gốc 
cây có ba hoa sen. Trên hoa sen có tượng một Đức 


24. Nước Thục: Tức tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày nay. 
25. Tì-ni É #É, (S: Vinaya-pitaka): Luật. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 33 


Phật và hai vị bồ-tát. Sư vui mừng nói: 

-- Người tu Tịnh độ thấy được tượng báu, thì trừ 
được tội nặng trong vô lượng kiếp. Ta đã thấy được, 
không còn lo lắng là không được sinh vào sen vàng, 
aO ngọc. 

Thế rồi, Sư dặn dò việc tang lễ, khuyên không 
làm hao phí vật dụng của tăng, không chiều theo ưa 
chuộng của người đời, phải hỏa táng Sư theo tục lệ 
Án Độ, nghỉ lễ đơn giản. 

Vào chiều ấy, Sư lại nói với chúng tăng: 

- Đêm nay các vị nghe tiếng chuông thì đến chỗ 
tal 

Đến nửa đêm, quả nhiên nghe có tiếng chuông, 
Sư liền ngồi viên tịch. Tăng đồ y theo di ngôn, chặt 
cây ở bên đường lớn làm củi hỏa thiêu nhục thân 
Sư, lửa cháy hừng hực, ba ngày sau mới tắt. 


Ghi chú 

Ngài Pháp Lâm tụng kinh có một vị sa-môn xuất 
hiện trước mặt; đó là vì lòng thành nên được cảm 
ứng chứ không có gì lạ. Ngài chắc chắn được vãng 
sinh Tây phương mà không còn bị ràng buộc vào 
việc này. Vì thế, người tu tịnh nghiệp chớ có vướng 


26. Cây báu lớn (đại bảo thụ % ?Ÿ#† ): Cây được tạo bằng các thứ trân 
báu, có ở cõi Cực Lạc. 


34 Bốn Chúng Vãng Sanh 
vào việc mong cầu. 


16. Đàm Giám 


Thích Đàm Giám, họ Triệu, người Hạ Bác, Kí 
Châu. Từ thuở nhỏ, Sư đã chán cuộc sông thế tục, 
đến cầu Trúc Đạo Tổ làm thầy, học tập kinh điển, 
nghiên cứu các luận. Trong luận có nhiều chỗ Sư 
không hiểu, mới than: 

- Không có Thánh nhân ra đời, ta biết nương 
tựa vào đâu? 

Sau đó, nghe tin ngài La-thập đến Quan Trung, 
Sư đến yết kiến để giải quyết những nghỉ vẫn trong 
lòng. Sư thường đến nơi ngài La-thập nhiều lần, đến 
khi ngài qua đời, Sư nói: 

- _ Thật không may ngài La-thập đã viên tịch rồi! 
Muốn giải tỏa điều khúc mắc biết hỏi ai đây? 

Sau đó, sư liền đến Sơn tự ở Giang Lăng. Tuôi 
xế chiều, Sư tu tập tỉnh nghiêm, thường nguyện sinh 
Tịnh độ, gặp được Phật A-di-đà, cho nên dù làm 
được chút phúc thiện, Sư đều hồi hướng vãng sinh. 
Một hôm, đang trong định, Sư thấy Phật A-di-đà tay 
cầm bình vàng, rưới nước vào mặt Sư và nói: 

-_ Rửa sạch trần cấu cho ông, khiến thân, khẩu, 
ý của ông được thanh tịnh. 

Rồi Phật lấy trong bình một hoa sen trao cho. Sư 


Bốn Chúng Vãng Sanh 6= 


xuất định, bảo đệ tử Tuệ Nghiêm: 

: Ông có nhân duyên đối với Tịnh độ, nên ta 
không giấu giếm! 

Sư kể lại việc ấy cho Tuệ Nghiêm. Ba ngày sau, 
đệ tử Đạo Tè từ biệt Sư đến chùa Thượng Minh. Sư 
dạy: 

-_ Ông chưa thể vãng sinh An Dưỡng, thoát Ta- 
bà, bôn ba Nam Bắc rốt cục rồi sẽ thế nào? 

Lát sau lại nói: 

- Ông hãy vâng theo lời của ta, đến ngày nảo 
đó, cũng giống như ta ngày nay vậy. Nếu không như 
thế, thì sẽ lưu chuyền theo nghiệp! 

Đêm ấy, Sư cùng với tăng chúng đàm luận những 
việc đã qua, cũng hé lộ cho biết ý là Sư sắp vãng 
sinh, người nghe không ai hiểu ý. Đêm đã khuya, 
có sa-di Tăng Nguyện hầu bên cạnh. Sư quay sang 
hỏi sa-di: 

-_ Đêm đã tàn, sao con còn ở đây? 

Sa-di về phòng. Sư một mình bước thong thả, 
niệm A-di-đà Phật, gần đến canh năm, tiếng niệm 
Phật càng mạnh mẽ hơn. 

Đến sáng, Tuệ Nghiêm và mọi người như thường 
lệ đến vẫn an Sư, thì thấy Sư ngồi kết già mà miệng 
không nói. Đến gần mới biết Sư đã viên tịch. Tuệ 
Nghiêm và mọi người không đặt Sư vào quan tài. 
Trải qua ba tuần, thân thê của Sư vẫn mềm mại, tươi 


36 Bốn Chúng Vãng Sanh 


nhuận và tựa như có hương hoa sen từ nhục thân 
tỏa ra. Đương thời đó, các ngài như Thích Đạo Hải 
ở Giang Lăng, Thích Đàm Hoằng ở Hoài Nam, 
Thích Đạo Quảng ở Đông Viên, Thích Đạo Quang 
ở Hoằng Nông đều phát nguyện sinh về An Dưỡng. 
Đến lúc sắp lâm chung, các ngài như Đạo Quang 
v.v... đều kế là chính mắt nhìn thấy có đài vàng, 
lưới báu”, và có chim ca-lăng-tần-già, mệnh mệnh”$ 
hiện đến trước mặt. 


17. Tăng Nhu Sư họ Đào, người Đơn 
Dương. 


Sư bắm tính tài hoa, học với cha từ năm lên 9 
tuổi, được những bậc tri thức lớn tuổi trong làng 
khen ngợi là có tài trí hơn người. 

Sau, Sư xin xuất gia với pháp sư Hoằng Xứng, 
rất nôi tiếng lúc bấy giờ, người học đương thời đều 
đua nhau đến học. Một hôm, Sư hầu bên cạnh thì 
chợt bừng ngộ, những điều đã học như kinh Phương 
đăng v.v... đều được thông suốt cả. 


27. Lưới báu (bảo võng 3Ÿ #3): Tấm lưới được kết thành bằng các thứ 
trân bảo. 

28. Mệnh mệnh 2 (S: jïvam-jïvaka): Loài chim trĩ sống ở Bắc Ấn 
Độ. Trong kinh Phật, loại chìm này và chim Ca-lăng-tần-già đều được 
xem là có tiêng hót hay. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 37 


Về sau, Sư đến chùa Linh Thứu ở núi Diệm Bạch, 
chúng tăng trong chùa đêm đó năm mộng thấy mọi 
người tụ họp lại, tay cầm búa, rìu, cờ, HOTTØ ¿ae rất 
đông đảo, làm tắc nghẽn cả núi rừng. Có vị tăng hỏi, 
mọi người trả lời: 

-_ Pháp sư Tăng Nhu đến, chúng con ra nghinh 
đón! 

Đến sáng, quả nhiên có Sư đến, chúng tăng kế lại 
việc vi diệu này. Sư nói: 

-_ Tôi bị quý thần thấy, đâu có gì hay! 

Các vị để vương như Tế Thái Tổ, Thế Tổ Văn 
Tuyên đều biết danh tiếng của Sư, nhiều lần ban 
chiếu thỉnh đến Nghiệp Hạ, đặc biệt ân sủng, nhưng 
Sư không thích thân cận thế tục, chăng màng lợi 
danh, tâm không lay động bởi các việc thịnh suy, 
chỉ một lòng hướng về Tịnh độ. Mỗi lần đi về hướng 
tây, Sư đều trang nghiêm chính niệm cầu nguyện 
vãng sinh. 

Đến lúc lâm chung, Sư thấy có trăm nghìn vị hóa 
Phật, lại nghe có hương lạ ở khắp trong ngoài thất. 
Sư nói: 

Hương thơm xông ướp áo thầy Thánh hiền tiếp 
rước, phương Tây sắp vẻ! 

Sư bảo trải chiếu, rồi kính cân quay mặt về hướng 
tây đỉnh lễ, ngay lúc đó Sư viên tịch. 

Sư thọ sáu mươi bốn tuổi. Nhục thân được an 


38 Bốn Chúng Vãng Sanh 


táng ở phía nam núi Diệm Bạch. Sa- môn Tăng Hựu 
là bạn rât thân với Sư, khắc lại toàn bộ tiêu sử của 
Sư trên đá. 


18. Tuệ Quang 


Thích Tuệ Quang họ Dương, người ở Nghĩa 
Phong, Định Châu, sông vào đời Bắc Tè. 

Năm mười ba tuổi, theo cha đến Lạc Dương, Sư 
ngưỡng mộ đạo hạnh ngài Phật- đà-phiến-đa” mà 
theo thụ tam quy. Ngài thấy Sư có tướng lạ, có thể 
xiên dương Phật pháp, mới khuyến khích xuất gia. 

Sau khi xuống tóc, Sư tỉnh tắn tu học, mỗi ngày 
ghi nhớ được vài ngàn lời, lại nghiên cứu nghĩa lí 
sâu xa, có khả năng hiểu biết từ đời trước, nên có ai 
hỏi gì, Sư đều chỉ dẫn rõ ràng dễ hiểu. Mọi người ở 
Định Châu gọi Sư là Thánh Sa-dI. 

Sau khi thụ giới cụ túc, Sư phát huy Thánh giáo. 
Bấy giờ mọi người đều kính trọng uy đức của Sư, 
nơi nơi đều phát tâm cúng dường tài vật, ngày nào 
Sư cũng đem bố thí hết cho người nghèo khổ, cô 
độc. 

Sư soạn Tứ phần luật sớ và chú sớ các kinh như 


29. Phật- đà-phiến- đa ?)Fè Ø8 # (S: Buddhaýãnta): Cao tăng người Bắc 
Thiên Trúc, đến Trung Quốc dịch kinh vào thời Bắc Ngụy. 


Bốn Chúng Vãng Sanh Đc, 


Hoa Nghiêm?°, Niết-bàn'!, Thập Địa kinh luận? 

v..., giải thích tường tận các nghĩa quyền, thật. 
Những bậc hiền nhân nỗi tiếng đời TẾ như Bộc xạ 
Cao Long Chi, Tư mã Lệnh Hồ Tử Nho đều kính 
ngưỡng Sư. Sư tinh tấn tu khô hạnh, tự nghĩ rằng 


cò mm 


30. Kinh Hoa Nghiêm (Hoa Nghiêm kinh 3È š# #£, S: Buddhàvatamsa- 
ka-mahãvaipulya): Bộ kinh trọng yêu của Phật giáo Đại thừa, cũng là 
pháp môn tự nội chứng mà Như Lai tuyên thuyết cho các Bồ-tát thượng 
vị như bồ-tát Văn-thù, bồ-tát Phổ Hiền, sau khi Ngài thành đạo dưới 
cội Bồ-đề. 

31. Kinh Niết-bàn ¿##l## (S: Mahã-parinirvãna-Sũtra): Kinh, 40 
quyền, do ngài Đàm-vô-sắm dịch vào năm 412 đời Bắc Lương, Trung 
Quốc, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 12. Nội dung kinh này giảng 
thuyết về giáo nghĩa Như Lai thường trụ, chúng sinh đều có Phật tính, 
hạng xiên-đề thành Phật... 

32. Thập Địa kinh luận -F3È,##34: Luận, 12 quyền, do ngài Thế Thân 
người Ấn Độ soạn, ngải Bồ-đề-lưu-chi, Lặc-na-ma-đề dịch vào đời 
Bắc Ngụy, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 26. Nội dung giải thích 
các giai vị tu hành của bồ-tát, cho rằng mười địa dung nhiếp tất cả 
thiện pháp; trong đó, 3 địa đầu nói về thiện pháp thế gian, 4 địa kế nói 
về tướng trạng tu hành của Tam thừa, 3 địa cuối cùng nói về giáo pháp 
Nhất thừa. 

33. Quyền thật ‡Š 7: Chữ Quyền và chữ Thật ghép chung gọi là Quyền 
Thật. Quyền ni là phương tiện tạm bợ được đặt ra trong nhất thời, 
dùng xong thì bỏ; Thật cũng gọi là chân, chân thật, nghĩa là cái chân 
thật rốt ráo không hư dối, vĩnh viễn không thay đổi. Từ đó có những 
cặp dụng ngữ đối nhau như Quyền giáo và Thật giáo, Quyền trí và 
Thật trí, Quyền hóa và Thật hóa... Thật giáo là giáo pháp được nói ra 
đúng thật như pháp tự nội chứng của Đức Phật, là giáo pháp căn bản 
tột cùng; Quyền giáo là giáo pháp phương tiện được đặt ra để dất dẫn 
người vào Thật giáo, khi đã đến được cảnh giới của Thật giáo rồi thì 
phải bỏ Quyền giáo. 


40 Bốn Chúng Vãng Sanh 


chưa biết trước giờ chết thì đâu được vãng sinh nơi 
cõi Phật. 

Sau đó, Sư lâm bệnh nặng, chợt thấy thiên chúng 
hiện đến, Sư thành tâm đỉnh lễ, nguyện xin vê An 
Dưỡng. Trong khoảnh khắc, Sư lại thấy cõi Tịnh độ 
và hóa Phật cùng bồ-tát khắp cả hư không. Sư nói: 

-_ Cúi mong Đức Phật tiếp độ để con được toại 
nguyện! Sư bảo đệ tử: 

- Hóa Phật và bồ-tát không thê tính kê. Ta được 
vén áo theo sau, đã tròn được tâm nguyện! 

Sư khảy móng tay, tằng hắng, rồi viên tịch. 


Ghi chú 

Ở cõi trời có nhiều thú vui và có cả người nữ, 
chăng phải là nơi giải thoát. Người xưa nói: “Cho 
dù tu tập được sinh lên cõi trời Phi Phi Tưởng cũng 
không bằng sinh về Tây phương!”. Vì thế, có người 
tán thán Tịnh độ như sau: “Người được sinh vào 
thượng phẩm tức là đạt đến bờ giải thoát, còn người 
sinh vào hạ phẩm vẫn hơn kẻ sinh ở cõi trời”. Nay 
ngài Tuệ Quang trong giờ phút lâm chung cận kề 
mà vẫn xác định rõ ràng, chắc chắn ước nguyện của 
mình, nên đáng được ca tụng là người vừa sáng suốt, 
vừa dũng mãnh. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 41 


19. Tuệ Tấn 


Sư Tuệ Tắn, trụ ở chùa Cao Tòa, nguyện tụng 
kinh Pháp hoa và chép một trăm bộ kinh; Sư nguyện 
đem công đức ấy cầu mong được sinh về Cực Lạc. 
Sau đó, Sư nghe trong hư không có tiếng bảo rằng: 
“Nguyện của ông đã đủ, nhất định sẽ được vãng 
sinh”. Về sau, Sư không bệnh mà thị tịch. 


20. Đạo Trần 


Vào niên hiệu Thiên GIám đời Lương (S02-519), 
Sư dừng chân ở Lô Sơn. Trước đó từng nghe các ngài 
Tuệ Viễn, Tuệ Trì, Đàm Thuận v.v... lập nguyện tu 
Tịnh độ, Sư cũng ngưỡng mộ, nhưng trong lòng còn 
do dự nên không chuyên tâm trì niệm. 

Một hôm, Sư mộng thấy có vài mươi người chèo 
thuyền vượt biển. Sư hỏi, họ đáp: 

- Chúng tôi đi đến nước của Phật A-di-đả! Sư 
nóI: 

- Hãy cho tôi cùng đi, các vị đồng ý không? 
Đáp: 

- _Ý muốn của Sư đâu ai dám chối từ. Chỉ một 
ngày tu tập thôi cũng có thể vượt qua được vô lượng 
kiếp, Sư chưa tụng kinh A-di-đà thì làm sao đến 
được? 

Sư tỉnh giác, lòng cảm thấy hỗ thẹn, lo sợ than 


42 Bốn Chúng Vãng Sanh 


răng: 

-_ Ta đã nhìn nhận sai lạc pháp môn vi diệu này 
rồi! 

Sau đó, ngày đêm Sư tỉnh tấn tụng kinh A-di-đà 
không một mảy may gián đoạn. Hai năm sau, trước 
kì an cư hai ngày, vào lúc thiền đường trống vắng, 
cửa đóng, bỗng có người bưng đài bạc đến bảo: 

-- Sau khi qua đời, pháp sư sẽ ngồi tòa này! Lại 
nÓI: 

-_ Công hạnh của Sư đáng được đài vàng, nhưng 
vì lúc đầu tâm chí do dự nên chỉ được bậc này thôi! 

Sư nghe nói thế, xúc động, cảm tạ rằng: 

- Nếu cấp bậc này thoát được ba cõi, lìa năm 
khổ**, thì tôi cũng thấy được Phật, dần dần tu tập thì 
nhất định sẽ lên đến đài vàng. 

Sư rất ít nói, lời lẽ không làm tôn thương đến ai. 
Tuy đạt được như thế, Sư cũng chưa từng đem khoe 
khoang, nên mọi người chẳng ai biết được việc ấy. 
Sư chỉ tự chép lại việc trên cất trong hộp kinh để 
bên tòa. 

Vào đêm vãng sinh, hang núi nơi Sư ở có ánh 
sáng rực rỡ như của cả nghìn bó đuốc hừng hực 
cùng cháy. Dân cả làng ở đó nhìn thấy đều vô cùng 
34. Năm khổ (Ngũ khổ: #3): Năm thứ khổ não. Kinh Ngũ khổ 


chương cú nêu năm nỗi khổ trong năm đường là: chư thiên khổ, nhân 
đạo khô, súc sinh khô, ngạ quỉ khô, địa ngục khô. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 43 


kinh ngạc. Đến sáng, họ cùng nhau lên núi hỏi chư 
tăng, hay tin Sư đã viên tịch, mới biết đó là điềm 
lành vãng sinh. 

Về sau, mọi người tìm thấy được những lời Sư 
đã ghi đặt trong hộp kinh, liền đem truyền bá để 
người đời sau được biết. 


Ghi chú 

Tổ Tuệ Viễn ba lần nhìn thấy Phật A-di-đà nhưng 
không nói một lời; Sư Đạo Trân được cái đài bằng 
bạc giáng xuống bên hồ mà vẫn lặng thinh. Người 
xưa tài đức sâu dày như thế! Những kẻ có kiến thức 
nông cạn, vừa có chút điều lạ đã vội vàng khoe 
khoang; nhỏ thì mất những gì mình có; lớn thì làm 
tăng thêm sự sai quấy của mình. Lẽ nào không cân 
thận sao? 


21. Thần Loan 


Sư người ở Nhạn Môn. Thuở nhỏ, Sư dạo chơi 
ở núi Ngũ Đài cảm ứng được điêu linh dị, liên phát 
tâm xuât gia. Sư hiệu thông suôt nghĩa đôn tiệm” 


35. Đốn tiệm #3#ƒ: Giáo pháp không theo thứ lớp mà giúp người tu 
hành đạt đến giác ngộ một cách nhanh chóng, gọi là Đốn, còn giáo 
pháp phải theo thứ lớp tu hành dần dần trong thời gian dài mới đạt được 
quả Phật thì gọi là Tiệm. 


44 Bốn Chúng Vãng Sanh 


của tam thừa”5, thường đọc kinh Đại tập””, khổ công 
nghiên tầm diệu nghĩa trong từng câu chữ. Những 
chỗ nào ý nghĩa sâu xa khó hiểu, Sư ghi lại để chú 
gi1ả1. 

Sư thường hay bệnh hoạn, một lần Sư đến Phần 
Châu'3 chợt thấy mây đen tan hết, cửa trời mở rộng, 
sáu tầng trời cõi Dục?° xếp chồng lên nhau, Sư chớp 
mắt nhìn, tự nhiên hết bệnh. Từ đó, Sư chuyên tâm 
nơi Phật đạo không hề biếng trễ, giảng dạy đạo lí 
cho người chăng quản ngại xa gần. 

Lúc đầu, Sư ham thích đạo thuật, nghe Giang 
Nam có Đào Ân Cư thông đạt pháp trường sinh 
của Đạo gia, Sư liền vượt nghìn dặm xa xôi đến đó 
nương học, được họ Đào trao cho một bộ kinh Tiên 
mười quyền. Được kinh, Sư ung dung tự đắc, cho đó 


chở chúng sinh vượt sinh tử, đến bờ niết- tản: Đó là Thanh văn thừa, 
Duyên giác thừa và Bô-tát thừa. 

37. Kinh Đại tập (Đại tập kinh: XÃ4#; S: Mahã-samnipäta-sitra): 
Gôm 60 quyên, do ngài Đàm-mô-sắm dịch vào thời Bắc Lương, Trung 
Quốc, xếp vào Đại Chính tạng, tập l3. Nội dung tập hợp những bài 
kinh thuộc Đại tập bộ, chủ yếu là nói về sáu pháp ba-la- mật của Đại 
thừa và pháp tính không. Ngoài ra còn có những bài pháp về Mật giáo, 
chú Đà-la-ni cùng những việc hộ trì chính pháp của chư Thiên). 

38. Phần Châu 3>»: Thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. 


39. Sáu tầng trời cõi Dục (S: Cãturmahãrãjakãyika-deva): Tứ Thiên 
vương, Tam Thập Tam thiên, Dạ-ma thiên; Đâu-suât thiên; Hóa Tự Tại 
thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 45 


là pháp thuật thần tiên tuyệt diệu. 

Sau đó về lại Lạc Dương, gặp ngài Bồ-đề-lưu- 
chỉ" Sư đắc ý, hỏi răng: 

-_ Đạo Phật có trường sinh không? Có thê khiến 
cho không già, không chết chăng? Ngài cười đáp 
lại: 

-_ Irường sinh bất tử là pháp của nhà Phật, Đạo 
gia làm sao có được! Nói TÔI, ngài trao cho Sư bộ 
kinh Quán Vô Lượng Thọ và dạy: 

- Ông tụng kinh này thì không còn sinh vào ba 
cõi, chắng ở mãi trong sáu đường, không còn bóng 
dáng đây vơi, thịnh suy, họa phúc, thành bại, đó là 
trường thọ, được thọ lượng lâu dài như kiếp thạch”: 
nhiều như số cát ở sông Hằng. Cát sông Hằng còn 
có số lượng, nhưng tuổi thọ thì vô cùng. Đây là phép 
trường sinh của đắng Kim Tiên? ta vậy! 

Nghe xong, Sư chợt khởi lòng tin sâu xa, liền 
đốt kinh Tiên, chuyên trì kinh Quán Vô Lượng Thọ 


40. Bồ-đè-lưu-chi #3#ÿ#.& (S: Bodhiruci): Vị tăng thời Bắc ngụy, 
người bắc Thiên trúc, là vị tăng học giả của Phật giáo Đại thừa hệ Du- 
già. Bâm tính thông minh, thông suốt ba tạng, tỉnh tường chú thuật, 
sớm có chí hoằng pháp. Niên hiệu Vĩnh Bình thứ nhất (508) đời vua 
Tuyên để nhà Bắc Ngụy, ngài đến Lạc Dương, rất được nhà vua kính 
trọng và mời ở chùa Vĩnh Ninh. Từ đó ngài lo việc phiên dịch kinh 
tiếng Phạn ra Hán văn. 

41. Kiếp thạch 3: Tỉ dụ cho sự lâu dài của kiếp. Kiếp thạch được ví 
như thời gian lấy áo trời quét nhẹ lên núi đá vuông bốn mươi đặm cho 
đến khi mòn hết. 


46 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Phật, hiểu thấu nghĩa kinh, tu tập ba phúc, quán 
tưởng chín phẩm. Dù cho khí trời lạnh lẽo hay nóng 
bức, bệnh tật gây khó khăn, Sư vẫn không một mảy 
may giải đãi. Vua Ngụy mến mộ chí hướng của Sư, 
khen về sự tu hành và việc hoằng hóa rộng rãi, ban 
hiệu là Thần Loan, cử sư trụ trì chùa Đại Nghiêm ở 

Tịnh Châu. Chưa được bao lâu, Sư dời đến trụ trì 
chùa Huyền Trung ở Bích Cốc, Phần Châu. 

Vào một đêm, Sư đang tụng kinh thì thấy một vị 
Phạm tăng uy nghỉ vảo thất, nói: 

- Tôi làLong Thụ ở cõi Cực Lạc! Vì ông có tâm 
nguyện Tịnh độ nên tôi đến đây gặp ông! 

Sư thưa: 

-_ Ngài dạy con điều gì? Đáp: 

Nói xong, ngài biễn mắt. 

Quá khứ thì đã qua Tương lai thì chưa tới, Hiện 
tại thì ở đầu? 

Thời gian chăng quay lại! 

Thấy được việc thù thắng này, Sư biết mình sắp 
lâm chung, liền tập hợp vài trăm đệ tử lại, khuyên 


42. Kim Tiên 4 (Cg: Đại Tiên; S: Maharsi): Tiếng tôn xưng Đức 
Phật. Vì Phật là bậc chí tôn trong hàng tiên. Từ này còn dùng để chỉ 
cho người đã đạt được tất cả công đức thiện căn ba-la-mật. 

43. Chùa Huyền Trung (Hâ: Huyền Trung tự **?Ÿ): Chùa ở phía 
nam núi Thạch Bích, cách huyện Giao Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, 
Trung Quốc 15 km về mạn tây bắc, do ngài Đàm Loan sáng lập vào 
năm Diên Hưng thứ 2 (472) triều vua Văn đề đời Bắc Ngụy. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 47 


bảo rằng: 

Bốn loài trôi lăn Bao giờ chấm dứt? Địa ngục 
thống khổ Sao không sợ hãi? Chín phẩm Tịnh độ 
Không thê không tu. 

Nhân đó, Sư bảo đệ tử cùng niệm lớn A-di-đà 
Phật. Sư quay mặt về hướng tây nhắm mắt, cúi đầu 
lạy rồi viên tịch. 

Bấy giờ, tăng tục đều nghe có tiếng nhạc từ 
hướng tây vọng lại, rồi cũng dứt từ phía tây. Vua 
Ngụy nói: 

- Sư quả thật là bậc chân tu, đã vãng sinh về đó 
rồi! 

Vua ra lệnh an táng Sư ở Văn Cốc, phía tây sông 
Phần, và cho khắc hành trạng của đại Sư vào bia đá. 


Ghi chú 

Có đạo sĩ từng nói: “Đạo Phật có chết, thần tiên 
trường sinh”. Nay Bồ-đề-lưu-chi nói: “Đạo Phật có 
pháp trường sinh, thần tiên không có”. Sự lập luận 
nảy tuy đơn giản nhưng lưu truyền muôn thuở. Pháp 
sư Thần Loan bỏ tà về chính như cởi đôi giày xấu. 
Há chẳng phải kiếp trước ngài đã tạo nhân tốt hay 
sao? 


48 Bốn Chúng Vãng Sanh 


22. Thích Tuệ Mệnh 


Sư họ Quách, sinh ở Trường Sa, Tương Châu 
vào niên hiệu Đại Thông thứ hai triều Lương (528). 
Sau khi Sư xuất gia, hàng tri thức đều lấy làm lạ, 
cho rằng người vào được nhà Như Lai chính là Tuệ 
Mệnh. 

Năm 15 tuổi, Sư tụng kinh Pháp hoa, chỉ trong 
một tuần đã thuộc lòng hết một bộ; các kinh khác 
cũng như vậy. Sau khi xuất gia, Sư không học cố 
định với một vị thầy nào, nghe danh tiếng thiền sư 
Ân Quang, Sư đến nương học. Chưa đầy ba năm, 
Sư thông suốt hết yếu nghĩa của thiền. Sư kết bạn 
rất thân với thiền sư Nam Nhạc Tuệ Tư. Sư thường 
bảo: Tôi và thầy hãy gieo nhân Tịnh độ. Từ thuở xa 
xưa ta đã kết bạn với nhau rồi, hẹn lẫy Tây phương 
làm kì hạn! 

Ngài Tuệ Tư đáp: Một mảy may tâm niệm cũng 
không đám quên, chỉ mong đuôi tuấn mã không xua 
đuổi ruồi nhặng! 

Sau đó, Sư tiếp tục đến núi Tiên Thành. Nơi đây 
có đạo sĩ Mạnh Thọ ân cư đã nhiều năm, nay đang 
định quay về quê hương và muốn chuyên đạo quán 
làm chùa. Ít hôm sau, ông mộng thấy có mấy trăm 
người mặc áo giáp vàng rất oai vệ đến bên đạo quán 
cùng ra hiệu lệnh cho nhau như đang chờ đón aI. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 49 


Đạo sĩ suy nghĩ: 

- Ở đây có người lạ sắp đến sao? Nếu không, 
sao ta lại mộng thấy trước như thế? Hôm sau, quả 
thật có Sư đến, do đó, ông phát khởi lòng tin sâu xa, 
xin nhường chỗ ở của mình. Đến ở chưa được bao 
lâu, Sư nói: 

- - Ngôi chùa ta mới đến, chỗ tôn trí kinh vẫn còn 
lộn xộn, ta nên tạm ngưng thiền quán để chú tâm 
vào việc này! 

Xong việc, Sư giao lại cho đệ tử rồi quay về chùa 
cũ ở Trường Sa. 

Bấy giờ, thiền sư Pháp Âm, họ Vương là người ở 
cùng quận, đã từng cùng Sư kết bạn tu tập Tịnh độ, 
đến lúc tuổi già, tình bạn càng thêm thân mật. Một 
đêm, Sư cùng Pháp Âm đàm luận vui vẻ dưới trăng, 
Sư nÓI: 

-_ Thời đã đến mà không đi là tham sống, có thê 
đi mà không đi là tham vậy. Tôi đi đây! 

Pháp Âm nói: 

- _ Tình nghĩa thâm giao, sao ngài không đợi tôi 
mười ngày nữa? Sư giơ hai ngón tay lên nói: 

-_ Không quá hai ngày nữa thôi! 

Sáng hôm sau, quả nhiên Sư lâm bệnh, đến ngày 
sau thì viên tịch, nhằm ngày mông năm tháng mười, 
niên hiệu Thiên Hòa thứ ba đời Bắc Chu (566). Ngày 
ấy, mọi người cùng thấy chư thiên cầm tràng phan 


50 Bốn Chúng Vãng Sanh 


hạ xuống, lại nghe ở phòng Sư phát ra tiếng “Lành 
thay”, có hương thơm, âm nhạc suốt ngày chưa dứt. 

Mười ngày sau, Sư Pháp Âm cũng viên tịch, 
cũng xuất hiện tướng lành giống như thế. 


23. Thích Tuệ Tư 


Sư họ Lí, người Vũ Tân. Lúc nhỏ, Sư mộng thấy 
Phạm tăng khuyên xuất gia, nhân đó, Sư xin cạo tóc, 
nhưng không ở nơi lan-nhã. Được thần tăng nhiều 
lần khuyến khích giữ gìn trai giới, Sư dốc lòng tu 
tập, ngày chỉ ăn một bữa, hoàn toàn không nhận 
thức ăn của người mang đến cúng. Sư tụng hơn ba 
mươi bộ kinh như Pháp hoa, Duy-ma... Một hôm, 
có người đến đốt am tranh Sư đang ở. Sau đó, người 
ấy bỗng bị nhọt độc, đến Sư xin sám hối thì liền 
được lành bệnh. 

Một hôm, Sư mộng thây vài trăm Phạm tăng, có 
vị thượng tọa võ về bảo rằng: 

-_ Luật nghi con thụ trì trước đây không đúng 
thì sao có thê xiên dương Phật pháp được? Con nhờ 
đức hạnh của mình mà gặp được đại chúng thanh 
tịnh, hãy lập đàn thỉnh chư tăng truyền pháp yết-ma, 
thành tựu giới cụ túc”. 


44. Câu này dịch thêm theo Tục cao tăng truyện (Đại5, No. 2060): # # 
&n3ð 217 fÐlý ©-† `. 5JB¡‡k LÍ NiấU. 14.13 182 lu & . 


Bốn Chúng Vãng Sanh 51 


Tỉnh dậy mới biết đang nằm mộng, Sư lại càng 
chí thành hơn. Sư thường nhận được cảm ứng, nhờ 
đó mà Sư biết được việc hành đạo trong ba đời. Lại 
thường mộng thấy được Phật A-di-đà thuyết pháp, 
nhân đó Sư đúc tượng Phật để chuyên tâm quán 
tưởng. Một hôm Sư ngồi yên buộc niệm như thường 
lệ, chợt thấy tướng nghiệp thiện ác cả đời hiện ra rõ 
ràng, thân tâm trở nên mạnh mẽ, chứng được 

Pháp hoa tam-muội®, hiểu ý nghĩa cốt yếu các 
kinh điển Đại thừa. Sư giữ hạnh song tu định tuệ, 
hoằng dương cả giáo pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa, 
độ mình độ người. Thời gian lâu sau, trong chúng 
có người thanh tịnh, có kẻ nhiễm ô, nên xảy ra nhiều 
việc thị phi, đệ tử của Sư lo lắng thưa Sư. Sư nói: 

- Đức Phật ở đời còn bị gièm pha, thì ta cũng 
đâu thê tránh khỏi. Hơn nữa, Phật pháp sắp bị hủy 
diệt, không biết nơi nào thoát được nạn này! 

Bỗng nhiên có người trên hư không nói rằng: 


45. Pháp hoa tam-muội š+ “1# (S: saddharma-pundarika-samadhi): 
Chỉ cho tam-muội được chia ra từ Bán hành bán tọa tam-muội trong 
bốn loại tam-muội do tông Thiên Thai thành lập. Pháp tu tam-muội này 
y cứ vào kinh Pháp hoa và kinh Quán Phổ Hiền, lấy 21 ngày làm một 
thời hạn, hành đạo tụng kinh, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi, lúc nào 
cũng tư duy quán xét lí thực tướng Trung đạo. Pháp tu này lấy sám hồi 
diệt trừ tội chướng làm chính, cho nên ngày đêm 6 thời (sáng sớm, g1ữa 
trưa, chiều tối, canh 1, canh 3, canh 5) cần phải tu tập Ngũ hối (sám 
hối, khuyến thỉnh, tùy hi, hồi hướng và phát nguyện). Có 3 phương 
pháp tu tập: Thân khai già, Khâu thuyết mặc, Ý chỉ quán. 


52 Bốn Chúng Vãng Sanh 


-_ Nếu muốn tu định thì ở Nam Nhạc, Vũ Đang 
là nơi lí tưởng! 

Khoảng niên hiệu Vũ Bình, Sư đi về phía nam 
đến Quang Châu thì gặp loạn lạc, đường xá tắc 
nghẽn, Sư cùng đệ tử tạm dừng ở núi Đại Tô. Núi 
này gần ở biên giới hai nước Trần, Tê nên thường 
gặp chiến tranh. Gặp lúc Phật pháp suy tàn, năm 
chúng tan rã, những bậc tài trí hơn người đương thời 
ngưỡng mộ đức hạnh mai danh ẩn tích của Sư mà 
đến tham vấn đạo lí. Sư nói: 

-_ Tôi đã già rồi, không thê chỉ bảo cho các vị! 

Sư tạm thời bảo đệ tử Trí Khải thay Sư giảng 
kinh. Khi giảng đến câu: “Nhất tâm cụ vạn hạnh” thì 
Trí Khải không hiểu. Sư dạy: 

-_ Chỗ nghi ngờ của ông chỉ là ý nghĩa thứ lớp 
của Đại phâm“5, chứ chưa phải là yếu chỉ viên đốn”? 
của kinh Pháp hoa. Trước kia vào thời gian an cư, 
ta đã khô nhọc tư duy điều này, chăng bao lâu sau, 
trong một niệm thấu suốt được các pháp, ta đã thân 
chứng, lòng không còn nghi! 


46. Đại phẩm X#: Tức kinh Đại phẩm bát-nhã, gồm 27 quyền, 90 
phẩm, do ngài Cưu-ma- -la-thập dịch từ năm 402-412 vào đời hậu Tần, 
Trung Quốc, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 8. Nội dung nói về Bát- 
nhã không quán thuộc thời kì đầu của Phật giáo đại thừa. 

47. Viên đôn lñ]‡Ñ: Pháp môn viên mãn và mau chóng, ngay tức khắc 
đã thành tựu không thiếu khuyết. Nếu tu bằng tâm viên mãn, cụ túc thì 
ngay đó đạt được cảnh giới giác ngộ, tức thành Phật mau chóng. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 53 


Sau khi đã học xong hai mươi mốt cảnh giới của 
kinh Pháp hoa với Sư, Trí Khải liền hỏi: 

- Giai vỊ của hòa-thượng là Thập địa® phải 
không ạ? Sư đáp: 

- Không phải! Mới đến giai vị Thập tín thiết 
luân" thôi! Ta nhờ vào các việc mà nghiệm biết, có 
thể tự thấy được! 

Năm Quang Đại thứ hai (568) đời Trần, Sư cùng 
với hơn bốn mươi vị đến Nam Nhạc?"?. Đến nơi, Sư 
bảo: 

- Ta ở đây mười năm rồi sẽ có việc đi xal 

Sáng hôm sau, Sư đến Hoành Dương, phong cảnh 
nơi đây tươi đẹp, đỉnh núi chập chùng cao ngất, cây 
côi sum suê thắng đứng. Sư chỉ vào rừng cây, bảo: 

- Chỗ này xưa là ngôi chùa, trước kia ta đã ở 
đây nhiều năm. 

Mọi người đào lên quả nhiên thấy nền chính điện 
cùng các vật dụng bằng sảnh của chư tăng. 


48. Thập Địa 3: Mười giai vị Bồ-tát được nói trong kinh Hoa ng- 
hiêm. I- Hoan hỷ địa, 2- LI cấu địa, 3- Minh địa, 4- Diệm địa, 5- Nan 
thắng địa, 6- Hiện tiền địa, 7- Viễn hành địa, 8- Bắt động địa, 9- Thiện 
tuệ địa, 10- Pháp vân địa. 

49. Thập tín thiết luân -Ƒ †š4# #â: Giai vị của bồ-tát chứng được Phong 
luân tam-muội (hành giả nếu nhờ thiền định mà phát tương tợ trí tuệ, 
phương tiện vô ngại, được đạo phương tiện thì có khả năng phát khởi 
các thứ căn lành xuất thế, công đức thêm lớn, cũng có khả năng diệt hết 
tất cả kiến chấp phiền não). 

50. Nam Nhạc rtj+#: Thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. 


54 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Tiếp tục đi đến dưới một hang núi lớn, Sư nói: 

- Trước kia ta tọa thiền ở đây, bị giặc đến chém 
đầu, đến hôm nay ta mới có thân này. 

Đi tiếp chưa được vài bước, thì gặp một đống 
xương khô và đầu lâu, sư cầm sọ đầu nói: 

- - Đây là phần còn lại của thân ta, may nhờ Phật 
lực gia bị mà còn. Nói rồi, Sư gom hài cốt đề xây 
tháp ở đây. 

Vua nhà Trần nghe Sư có nhiều việc vi diệu, 
ban chiếu mời Sư trụ trì chùa Thê Huyễn. Có lần, 
Sư đang trên đường đi đến ngôi chùa khác thì gặp 
mưa nhưng dép, ca-sa và vật dụng đều không bị ướt. 
Tăng chính Tuệ Cảo nhìn thấy thế liền ca ngợi: 

-- Sư là người uy đức cao trọng, chúng ta chẳng 
thê lường được! 

Đại Đô đốc Ngô Minh Triệt đến thăm viễng, tặng 
Sư gối bọc da tê giác. Biệt tướng Hạ Hầu Hiếu Uy 
đến chùa tham kiến, trên đường đi ông chợt nghĩ: 
“Ngô hầu tặng Sư gối da tê giác, ta muốn biết hình 
dáng nó thế nào!” Khi đến nơi, ông ấy chưa kịp vái 
chào thì Sư đã bảo: 

-_ Muốn thấy gối tê giác thì đến xem! 

Hạ Hầu vô cùng ngạc nhiên, và do đó ông biết 
Sư có thê thấy được tâm của người khác. 

Sư ở Nam Nhạc, mỗi năm vua Trần đều gửi ba 
bức thư thăm hỏi, cúng dường đầy đủ vật thực. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 5 


Sư giáo hóa thần biến khó lường, lúc thì hiện 
thân hình lớn, lúc thì hiện nhỏ, hoặc ân mình trong 
hư không, hoặc dựa vào các vật, những điềm lành 
biến hiện khôn lường. 

Đến lúc lâm chung, môn nhân tập trung đông đảo 
ở đạo tràng giữa núi, Sư liên tục thuyết pháp nhiều 
ngày, giảng dạy nghiêm nghị khiến người nghe đều 
SỢ SỆT. Sư nói: 

- Nếu có mười người có thể tu Bát-chu tam- 
muội cần gì thì ta sẽ giúp đỡ. Nếu không có ai thì ta 
đ1! 

Không một ai đáp lại, Sư liền nhiếp niệm, khảy 
móng tay, lát sau thì Sư im lặng. Chú tiêu Linh Biện 
hầu bên cạnh gào khóc, Sư mở mắt quát: 

- Thánh chúng đang đón tiếp, luận bàn nơi ta 
thụ sinh, sao lại khóc lóc làm loạn động! 

Sư đuôi Linh Biện ra ngoài, rồi viên tịch. 

Năm đó nhằm vào niên hiệu Thái Kiến thứ chín 
(577) đời Trần, Sư thọ 64 tuôi. 

Lúc mới đến Nam Nhạc, Sư bảo rằng mười năm 
sau sẽ có việc đi xa, đến đây quả đúng như vậy. 

Nhiều người nói rằng Sư thường nghe Phật A-di- 
đà thuyết pháp, nên Sư đúc tượng Phật để quán tưởng 
được trang nghiêm. Sư cùng với thiền Sư Tuệ Mệnh 
thầm kết duyên Tịnh độ, hẹn gặp nhau ở An Dưỡng. 
Cho nên lời Sư trách Linh Biện rằng “Thánh chúng 


56 Bốn Chúng Vãng Sanh 


đón ta, đang bàn luận nơi ta thụ sinh” thì đầu có nơi 
nào khác hơn An Dưỡng, quả thật Sư đã vãng sinh 
Cực Lạc! 


24. Thích Trí Khải 


Sư họ Trần, ban đầu ở Dĩnh Xuyên, sau nhà Tấn 
dời đô, lại chuyển sang cư ngụ ở Hoa Dung, Kinh 
Châu. Mẹ họ Từ, khi mang thai Sư, bà thường thấy 
mộng lạ. Lúc Sư ra đời, căn phòng rực sáng hơn cả 
mặt trời; ở trong nôi mà Sư đã biết chắp tay, ngồi 
quay mặt về hướng tây. Tuổi còn ấu thơ, Sư đã thích 
đi chùa, một vị tăng thấy Sư còn bé có chí khác 
thường, liền dạy cho phẩm Phổ môn trong kinh Pháp 
hoa, vừa chỉ qua một lần Sư đã đọc thông thuộc. 

Năm mười lăm tuổi, Sư đến Hạp Châu học với 
người cậu. 

Năm mười tám tuổi, Sư xuất gia nơi pháp sư Tự 
ở chùa Quả Nguyện, Tương Châu. Ngài truyền cho 
Sư mười giới rồi bảo đến nương luật sư Tuệ Khoáng 
học kinh điển. Sau Sư ở ẩn tại núi Thái Hiền tụng 
kinh Vô lượng nghĩa°!, Pháp hoa, Phố Hiền, Quán 
Vô Lượng Thọ Phật, chưa đầy mười ngày mà Sư đã 
thông ba bộ. 

Sau đó, Sư nương nơi thiền sư Tuệ Tư ở núi Đại 
Tô, Quang Châu. Tô thấy Sư, liền bảo: 


Bốn Chúng Vãng Sanh 37 


-_ Xưa, ông cùng ta nghe kinh Pháp hoa ở Linh 
Sơn; duyên lành đưa đấy, nay lại gặp đây! 


Tổ dạy Sư đạo tràng Phổ Hiên, rồi giảng bốn 
hạnh an lạc. Sư ở Đại Tô hành trì Pháp hoa tam- 
muội, chỉ mới được ba đêm, khi tụng đến câu “Thị 
chân tỉnh tiến” trong phẩm Dược vương của kinh 
Pháp hoa thì tâm bỗng khai ngộ, lại thấy được việc 
Sư cùng tô Tuệ Tư nghe Phật thuyết pháp tại Linh 
Sơn. Sáng hôm sau Sư bạch Tổ, Tổ bảo: 

-_ Chỉ ông cảm ứng được, chỉ ta mới biết! Chỗ 
đạt được của ông là Tiền phương tiện Pháp hoa tam- 
muỘi. 


Chẳng bao lâu Sư lại vào núi Bạch Sa, HI Châu, 
cũng nhập quán như trước, khi Sư có điều nghi ngờ 
trong kinh thì liền thấy tô Tuệ Tư âm thầm cảm ứng 
đến giải thích. Về sau, Tổ bảo Sư giảng kinh thay, 
người nghe đều khâm phục. Đối với trí dụng của ba 


51. Kinh Vô lượng nghĩa #& # É ## (S: Amitartha-sũtra): Kinh, 1 
quyên, do ngài Đàm-ma-già-đà-da-xà dịch vào năm 481 đời Tiêu Đề 
thuộc Nam Triều, Trung Quốc, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 9. 
Chỉ thú của kinh này là y cứ vào phiền não của hữu tình vô lượng 
nên Đức Phật nói pháp vô lượng, nói pháp vô lượng cho nên nghĩa 
cũng vô lượng, vô lượng nghĩa sinh từ một pháp, một pháp này tức vô 
tướng. 


58 Bốn Chúng Vãng Sanh 


loại tam-muội”?, ba quán”, Sư còn phải tham vấn, 
các vấn đề khác thì đều đã thông hiểu rõ ràng. Có 
lần, Tổ ở dưới tòa nghe Sư giảng, rồi bảo với các đệ 
tử: 

-_ Đây là đứa con trong giáo nghĩa của ta, chỉ 
tiếc là định lực còn ít! 

Từ đó, tăng tục đều khâm phục Sư, danh tiếng 
truyền khắp. Ít lâu sau, Sư từ biệt, Tổ bảo: 

-_ Ông có duyên đối với nước Trần, đến đó nhất 
định có lợi ích. 

Nhân đó, Sư đến Kim Lăng, ở chùa Ngõa Quan, 
hoằng dương pháp thiền, quan Bộc xạ Từ Lăng và 
những người danh vọng quyên quí thời bấy giờ đều 
đến tham vấn, nhưng bắm tính Sư điềm đạm, không 
thích rộn ràng, dù sống trong cảnh náo động hay 
tĩnh lặng, Sư vẫn nghĩ như đang ở trong núi rừng. 

Vào niên hiệu Quang Đại nhà Trần (567 — 568), 
có lần Sư mộng thấy một ngọn núi cao chót vót 


52. Ba loại tam-muội: 1. Không tam-muội: Tức là quán tất cả các pháp 
đều là hư không, là tam-muội tương ưng với hai hành tướng không, vô 
ngã của khổ đế, quán các pháp do nhân duyên sinh, hai món ngã, ngã 
sở đều không: 2. Vô tướng tam-muội: Tức tất cả pháp đều vô tưởng 
niệm, là tam-muội tương ưng với bốn hành tướng diệt, tĩnh, diệu, li của 
diệt đề; 3. Vô nguyện tam-muội: Đối với tất cả các pháp đều không 
có mong cầu điều gì, là tam-muội tương ưng với hành tướng khổ, vô 
thường của khổ đề và bốn hành tướng nhân, tập, sinh, duyên của tập 
đề. 

53. Ba quán (tam quán =Ñ#): Quán không, quán giả, quán trung. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 59 


vào lúc xế chiều, bầu trời rộng mênh mông không 
bờ mé, từ xa Sư thấy một vị tăng trên đỉnh núi vẫy 
tay gọi, rồi duỗi tay xuống tận chân núi kéo Sư lên. 
Sáng sớm mai, Sư kể lại giấc mộng, có người bảo 
nơi đó là núi Thiên Thai ở Cối Kê. Từ đời Tống, 
Tấn trở đi, các sư Tăng Quang, Đạo Du, Pháp Lan, 
Đàm Mật v.v... đều ở đó, Sư vui mừng vì nghiệm 
đúng với giấc mộng trước kia. Sau đó, Sư cùng với 
hơn hai mươi vị tăng như Tuệ Biện, v.v... cùng đi 
về hướng nam lên núi. Tại núi này, từ trước đã có 
sư Định Quang ở đó được bốn mươi năm. Hai năm 
trước khi Sư đến, ngài Định Quang bảo các đệ tử: 

-_ Sau này sẽ có thiện tri thức đến, các ông hãy 
lo chuẩn bị tiếp đón. Khi Sư đến, ngài đón tiếp vui 
vẻ, hỏi: 

-_ Ông có nhớ trước kia tôi đã gọi và kéo ông lên 
núi không? 

Sư kinh ngạc, mới biết mộng xưa có linh ứng, 
lại nghe có tiếng chuông ngân vang cả núi rừng, mà 
nơi đây không có chùa, khiến Sư rất lẫy làm lạ. Ngài 
Định Quang nói: 

- Chuông dùng để triệu tập người hữu duyên, 
tức là ông có duyên được ở nơi này. Đâu có gì kì lạ! 

Sư lo tính làm chùa, ngài nói: 

- _ Ông có thể tùy ý sắp xếp chỗ ăn ở. Đến khi đất 
nước hòa bình sẽ có người đến xây chùa cho ông. 


60 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Hai năm sau, quả nhiên Tuyên hoàng đế nghe 
Sư là bậc đạo hạnh nên ban lệnh xây chùa, lại biết 
có chúng tăng nương học nên vua cắt phần thuế thu 
được ở huyện Thi Phong để cung cấp. 

Sư ở chùa này, mỗi mùa hạ đều giảng kinh Tịnh 
Danh, một hôm lúc Sư đang giảng thì chợt thấy có 
ba bậc thềm báu từ trên trời hạ xuống, lại có vải vị 
Phạm tăng ở trên đó bước đến, tay cầm lư hương đi 
nhiễu quanh Sư ba vòng, hồi lâu sau mới biến mắt. 
Người hiểu biết nói đó là Thánh chúng Thạch kiêu, 
biểu thị sự ấn chứng, để khiến cho tâm Sư được kiên 
cố. 

Vĩnh Dương vương Bách Trí lấy lễ thầy trò kính 
phụng Sư, khi đến cai trị ở đất Ngô, ông đưa cả nhà 
lên núi xin thụ giới với Sư. 

Tuyên đề cũng thường hỏi: 

-_ Hiện nay trong nhà Phật ai là kiệt xuất? Cận 
thần Trần Huyên tâu: 

- Chính là thiền sư chùa Ngõa Quan. Ngài đã 
đến kinh đô được các bậc danh hiền kính trọng, hiện 
nay ân tu ở Thiên Thai làm mất đi chỗ nương nhờ 
cho mọi người. Mong bệ hạ ban chiếu triệu Sư về, 
để làm khuôn phép dạy dỗ cho tăng và tục. 

Vua liền viết nhiều chiếu thư thỉnh Sư về kinh 
đô, đồng thời lệnh quần thần nghinh đón Sư đến 
điện Thái Cực ở Đông đường giảng luận Trí độ, lại 


Bốn Chúng Vãng Sanh 61 


lệnh có xe hoa, đồng tử dẫn đường ở phía trước, 
Tuyên trung thư và quan Xá nhân đi sau hộ tống. 

Bấy giờ, trong nước kiểm tra tăng ni, có vô số 
người không thông suốt Phật pháp, khi lâm triều 
vua truyền lệnh: 

- _ Tất cả những người trình độ Phật học kém thì 
phải tách riêng ra đề loại trừ. Sư tâu: 

-_ Điều-đạt thông suốt sáu vạn kinh mà không 
tránh khỏi địa ngục, Bàn-đặc tụng mỗi một bài kệ 
mà chứng được quả Thánh. Đó là do đạo thiết thực 
chứ đâu phải là hiểu biết nhiều! 

Tuyên đề nghe nói vậy vui mừng, liền bỏ ý định 
ây. 

Một hôm, Sư mộng thấy một người cùng đoàn 
tùy tùng trang nghiêm, đến trước Sư nói rằng: 

-_ Tôi là Quan Đạt, thỉnh ngài trụ ở Tam Kiều. 
Sư nói: 

-_ Quan Đạt là pháp danh của Lương Vũ”, Tam 
Kiều chẳng phải là chùa Quang Trạch sao? 

Sau đó, Sư chuyền sang ở đó, vào tháng tư mùa 
hạ năm ấy, vua Trần đến chùa thỉnh giảng kinh Nhân 
vương. Trong đại chúng, vua chí thành đỉnh lễ Sư, 
hoàng hậu, phi tần thảy đều cung kính giới pháp. 
Vua bạch: “Mong thây giáo hóa, tùy căn cơ cứu độ 


54. Lương Vũ 3#: Nam triều Lương Vũ đế. 


62 Bốn Chúng Vãng Sanh 


muôn nơi, bảo vệ đất nước, dẫn dắt trời người.” Lại 
thưa: 

- Nay muốn trọn vẹn bản nguyện, xin thỉnh 
thầy vì chúng con làm giới sư bồ-tát, ngưỡng mong 
lòng từ nhẫn'Š theo như ý trẫm! 

Sư thăng tòa, vua ở dưới tòa hành lễ theo phép 
tắc của người đệ tử. Về sau, Kim Lăng bị thất thủ, 
quyền lực thuộc về họ Dương. Bấy Ø1Ờ, Vua Tấn ở 
Dương Châu cũng muốn thụ lĩnh giới pháp, đích 
thân viết chiếu: 

-_ Đệ tử kế thừa cơ nghiệp tích lũy phúc thiện, 
sinh ở Hoàng gia, thân phụ mắt sớm, di giáo đã được 
thấm nhuần từ trước. 

Lại viết: “Tiếng tốt của hòa-thượng vang xa, 
được rất nhiều người biết đến. Nay đệ tử đây thành 
tâm ngửa mong được tiếp đón!” 

Sư đến Dương Châu, vua tô chức lễ thụ giới 
cúng dường mười nghìn vị tăng. Sau khi truyền giới 
xong, Sư bảo vua: 

- Đại sĩ cứu giúp chúng sinh, lấy tổng nhiếp 
làm đầu. Việc đặt pháp danh là để hiển bày lẽ thật 
xưa nay vốn đồng. Pháp danh của bệ hạ là Tổng TT1, 
nên nhân đó mà làm sáng tỏ lẽ thật. 

Vua đỉnh lễ thụ nhận. Ở trong đại chúng, vua nói 


55. Từ nhẫn #: ⁄:: Từ bi và nhẫn nhục. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 63 


VỚI SƯ: 

- Thiền sư trí đức, bên trong ân chứa đức từ 
bi nhẫn nhục, bên ngoàải giáo hóa trời người, nhiếp 
phục tà ma ngoại đạo, trẫm xin ban hiệu là Trí Giả, 
dưới hợp với lòng người. 

Nhân đó vua cúng dường vật báu cùng mười sáu 
món đồ khác. Sư đều đem tất cả cứu giúp cho người 
nghèo khô. 

Sau, sư quay về Thiên Thai nhất tâm thiền định. 
Một hôm, vừa xuất định, Sư bảo đệ tử Trí Việt: 

-_ Huyễn thân của ta chăng bao lâu nữa sẽ hoại, 
con trưng bày hoa hương ở Thạch Thành” đợi ta xả 
báo thân. 

Rồi Sư đến giảng tòa ngồi quay mặt về hướng 
tây niệm Phật A-di-đà và hai vị bỗ- tát, đợi hóa Phật, 
hóa bồ-tát ở Tịnh độ đến tiếp dẫn. Sư lại bảo đệ tử 
đốt nhiều nến thơm, đem ba y, bát, tích trượng đến 
bên mình. Có người muốn dâng món ăn chay, Sư 
bảo: 

-_ Không phan duyên chính là món ăn chay chân 
thật! 

Sư bảo đem nước nóng có hương liệu đến, rồi 
súc miệng, rửa sạch lưỡi, Sư giảng các pháp: thập 


56. Tức chùa Thạch Thành ở Diệm Đông. 


64 Bốn Chúng Vãng Sanh 


như thị””, tứ bất sinh”°, thập pháp giới”?, tam quán, tứ 
trí, tứ vô lượng, lục ba-la-mật... 

Có vị tăng®° hỏi về sự chứng ngộ của Sư. Sư đáp: 

-_ Ta không lĩnh chúng thì được Lục căn thanh 
tịnh”!. Vì người mà thiệt hại cho mình, nên ta bị lui 
xuống địa vị Ngũ phẩm nội phàm. 

Lại nói: 

-- Người sắp mệnh chung nghe tiếng chuông và 
khánh sẽ tăng trưởng được chính niệm. Con hãy gõ 
khánh để ta được chính niệm nhiều hơn! 

Sau đó, Sư ngồi kết già viên tịch trước tượng 
Phật A-di-đà. Ghi chú 

Đại sư đạo cao đức trọng, là một nhà giáo quán“, 


57. Thập như thị -++3ez#: Mười pháp như để thấy được thực tướng các 
pháp: như thị tướng, như thị tính, như thị thê, như thị lực, như thị tác, 
như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo và như thị bản 
mạt cứu cánh. 

58. Tứ bắt sinh 9 Z +: Tức bốn câu “bất sinh” do bồ-tát Long Thụ lập 
ra đê hiên bày nghĩa các pháp không sinh: bât tự sinh, bât tha sinh, bât 
cộng sinh, bât vô nhân sinh. 

59. Thập pháp giới -FxZ*: Mười cảnh giới của mê và ngộ: địa ngục, 
nøạ qui, súc sinh, A-tu-la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bô-tát và 
Phật. 

60. Tức sư Trí Lãng (theo Vãng sinh tập). 

61. Lục căn thanh tịnh zx34#?Ä‡#: Sáu căn thanh tịnh không bị nhiễm 
ô. Tông Thiên Thai nói giai vị Thập tín, trong Biệt giáo gọi là Lục căn 
thanh tịnh. 

62. Giáo quán #¿#. (Thuật ngữ): Tức giáo tướng và quán tâm. Giáo 
tướng là giáo pháp suôt một đời của đức Thích-ca, mà mình phân tích, 


Bốn Chúng Vãng Sanh 65 


được muôn đời kính ngưỡng, nhưng lúc Sư xả báo 
thân này chỉ một lòng cầu sinh về sinh Tây phương. 
Ngoài ra, Sư còn viết lời sớ của kinh Quán Vô 
Lượng Thọ và trước tác bộ Thập nghi luận. Sư một 
đời ân cần dạy dỗ đồ chúng, chí nguyện ấy có thể 
thấy được. Có người nói: “Kinh sớ lấy tâm quán 
làm tông, như vậy, Tịnh độ không có thật ư?”. Ôi! 
Đại sư nói, dùng tâm quán Phật, thì không thể nói là 
không có Phật. Nếu không có Phật thì tâm làm sao 
quán? Chính báo thế nảo thì y báo thế ấy. Người học 
tông Thiên Thai phải hiểu rõ điều này. 


25. Pháp Hi 


Sư Pháp Hi, sống vào đời Tùy, thường trì tụng 
Phương đẳng sám pháp. Một hôm, có một con trĩ 
đến đòi đền mạng. Lúc đó có một vị thần trách rằng: 
“Pháp sư sẽ vãng sinh Tịnh độ, làm sao ông ây đền 
mạng cho ngươi được”. 

Về sau, trong lúc bệnh, Sư phát nguyện lấy tất 
cả công đức đạt được trọn đời hồi hướng vãng sinh 
Tây phương. Rồi Sư chí tâm niệm Phật thì liền thấy 
chư Phật và bồ-tát đến rước. Sư ngồi thắng thị tịch. 


phán đoán theo tông nghĩa. Quán tâm là quan niệm về chân lí do tông 
phái mình lập ra. Như tông Thiên Thai lây Ngũ thời bát giáo làm GIáo 
tướng, lây Nhât tâm tam quán làm Quán tâm. 


66 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ghi chú 

Trong kinh ghi: “Những nghiệp đã gây tạo, dù 
trải qua trăm nghìn kiếp cũng không mắt, khi hội 
đủ điều kiện thì phải tự chịu quả báo”. Sư Pháp Hỉ 
vô ý tạo nghiệp ác, nhưng vì được vãng sinh Tịnh 
độ nên không đền mạng cho con trĩ. Bởi vì, một khi 
đã được sinh về Tịnh độ thì vĩnh viễn không còn bị 
luân hồi. Làm gì có điều kiện để gặp lại? Nếu như 
người đã chứng quả Vô sinh nhẫn rồi trở lại Ta-bà 
làm lợi ích cho chúng sinh, dù phải đền nợ cũ thì 
dẫu bị dao bén chặt đầu, cũng như giống chém gió 
xuân, đâu thê nói giống với hàng phàm phu trong 
sáu đường được! 


26. Thích Quán Đỉnh 


Sư tự là Pháp Vân, họ Ngô, người ở Nghĩa Hưng, 
Thường Châu. Tô tiên năm đời dời đến Đông Âu tị 
nạn, nên gia đình Sư ở Chương An, Lâm Hải. 

Thuở còn nằm nôi, mẹ niệm danh hiệu Phật, 
Pháp, Tăng, Sư cũng nhép miệng niệm theo, từng 
tiếng rõ ràng dễ nghe. Pháp sư Tuệ Chửng ở chùa 
Nhiếp Tịnh biết được, nói: 

- Đó chính là túc duyên tu tập đời trước nên 
mới được như vậy! 

Năm bảy tuổi, Sư làm đệ tử ngài Tuệ Chứng, 


Bốn Chúng Vãng Sanh 67 


ngày ngày được ngài chỉ dạy, chẳng bao lâu thì 
trưởng thành. Khi pháp sư qua đời, Sư đến học đạo 
ở Thiên ThaI, huân tập giới, định, bặt hết vọng niệm. 

Khoảng niên hiệu Chí Đức (583 — 586) nhà Trần, 
Sư đến ở nơi ngài Trí Giả tại chùa Quang Trạch. Sau 
đó, họ Trần SUY SỤP, thế lực thuộc về nhà Tùy. Niên 
hiệu Khai Hoàng thứ mười một (591) nhà Tùy, Sư 
theo ngài Trí Giả đến ở chùa Thiền Chúng. Ba năm 
sau, Sư theo ngài Trí Giả quay về. Sư theo hầu ngài 
mười bảy năm, đến khi ngải mang bệnh, Sư nhận di 
chúc và tín vật đặc biệt của Tân VƯơng. 

Đầu niên hiệu Nhân Thọ (601), Tấn vương lên 
ngôi, Sư được vua quý trọng, Phật pháp ngày càng 
rạng rỡ, đài điện, chùa chiền được sửa sang. Sư lại 
nhận chiếu vào nội cung giảng kinh Tịnh Danh, 
Pháp hoa... Ba năm hoằng hóa, sáu cung đều kính 
ngưỡng. Hai năm sau nữa, Sư trở về Thiên Thai. 

Đến ngày 7 tháng 8 niên hiệu Trinh Quán thứ 6 
(632) nhà Đường, Sư viên tịch tại chùa Quốc Thanh, 
thọ 72 tuổi. 

Trước lúc mắt, Sư có bệnh, trong phòng có hương 
thơm, Sư vui mừng nói: 

- Đây là hương của hoa senbáu, ta sẽ theo đó đi. 

Rồi Sư ở trước tượng Phật, niệm A-di-đà Phật 
mười lần, niệm ba lần danh hiệu hai vị bồ-tát Quán 
Âm, Thế Chí và Thanh tịnh hải chúng bồ-tát. Sau 


68 Bốn Chúng Vãng Sanh 


đó, Sư ngôi xuông, chắp tay trước ngực an nhiên 
viên tịch. 


27. Tuệ Thành 


Sư Tuệ Thành, sống vào đời Tùy, người ở Chi 
Giang, thường tụng kinh A-di-đà, tu pháp quán Tây 
phương suốt ba mươi năm, thường ngôi không nằm. 
Mỗi khi Sư nhập định đều thấy hoa sen và cây báu 
ở cõi Tịnh độ. Đêm Sư mạng chung, có người nằm 
mộng thấy Sư ngồi trên hoa sen, lăng lặng đi về 
hướng tây. 


28. Đạo Dụ 


Vào triều Tùy có sư Đạo Dụ ở chùa Khai Giác 
chuyên niệm Phật A-di-đà. Sư có tạo tượng Phật 
A-di-đà bằng gỗ chiên-đàn cao ba tắc. Sau đó, Đạo 
Dụ bỗng nhiên chết qua bảy ngày thì sống lại và kể 
rằng: “Lúc đầu thấy một hiền giả vãng sinh bên ao 
báu. Hiền giả ấy nhiễu quanh hoa ba vòng, hoa liền 
nở ra, vị ấy bước vào ngồi. Tôi cũng nhiễu ba vòng 
quanh hoa, nhưng hoa không nở. Tôi đưa tay vạch 
hoa ra, nó liền héo và rụng xuống. Phật A-di-đà bảo: 
“Ngươi hãy trở về nước kia, sám hối các tội lỗi, tắm 
gội bằng nước thơm. Khi sao Mai mọc, ta sẽ đến 
đón ngươi. Vì sao ngươi tạo tượng ta quá nhỏ vậy?” 


Bốn Chúng Vãng Sanh 69 


Tôi trả lời: “Tâm lớn thì thấy tượng lớn, tâm nhỏ thì 
thấy tượng nhỏ”. Tôi vừa nói xong, tượng liền trùm 
khắp hư không”. 

Sau đó, Sư liền y theo lời dạy mà tắm gội bằng 
nước thơm, nhất tâm sám hối, thưa với đại chúng 
rằng: “Xin hãy niệm Phật cho tôi”. 

Khi sao Mai mọc thì hóa Phật đến đón Sư. Ánh 
sáng chiếu khắp nhà, mọi người đều thấy. Khi ấy, 
Sư qua đời nhằm năm Khai Hoàng thứ 8 (588). 


Ghi chú 

Tâm lớn thì tượng lớn; tâm nhỏ thì tượng nhỏ. 
Như vậy, tâm nhơ uế tức mọi thứ đều nhơ uế, tâm 
trong sạch thì mọi thứ đều trong sạch. Sư Đạo Dụ 
thấy một Đức Phật đầy khắp cả hư không. Trước đó, 
các Sư Tăng Nhu, Tuệ Quang cũng thấy nhiều Đức 
Phật đầy khắp cả hư không. Bởi vì, một tức là nhiều, 
nhiều tức là một, chăng có sự hơn kém nhau. 


29. Trí Thuấn 


Sư họ Mạnh, người Đại Lục, Triệu Châu. Thuở 
nhỏ, tính Sư trong sáng ngay thăng, thích ân cư nơi 
suối rừng, lạy thiền sư Trủ ở Vân Môn làm thầy. 
Chẳng bao lâu sau thì xuất gia, Sư càng lạnh nhạt 
với thế tục. Suốt hơn mười hai năm, cả ngày Sư luôn 


70 Bốn Chúng Vãng Sanh 


trầm lặng tựa như người câm. Những lời Sư nói ra 
đều là giới, là định; Sư mong được tu chứng giai vị 
Tam thừa. Thiền sư Trù thấy thế bảo: 

- - Con đối với việc đời hầu như không còn vướng 
mắc, từ nay về sau ta có thể dạy Phật pháp cho con. 

Do đó, mỗi ngày Sư đều học được những điều 
mới về giáo nghĩa quyền và thật của Tam thừa, và 
rèn luyện thêm phẩm hạnh của một vị tăng. Mỗi khi 
vọng tình53 dấy khởi, Sư rút đùi sắt nhọn đâm vào 
đùi để răn mình giữ gìn chính niệm. Dù là phạm một 
lỗi nhỏ, Sư cũng làm như thế. Nhờ vậy, Sư không bị 
đăm nhiễm bởi các trần lao nghiệp chướng. 

Trước đó, Sư cùng với pháp sư Đàm Tuân cùng 
tu thiền định, trải qua hơn mười năm gạn lọc, chân 
chưa từng bước ra khỏi cửa. Sau này, nghe nói núi 
Hứa Đình ở Tán Hoàng rừng sâu hẻo lánh, Sư liền 
đến ấn tu. Khi biết việc ấy, nhiều người đã vận 
chuyên vật thực đến cúng dường, Sư đều tránh mặt. 
Hỏi nguyên do thì Sư trả lời: 

-_ Ở núi rừng có hạt đẻ, hạt sồi, đủ dùng cho cả 
năm, đâu có gì thiếu thốn! 

Ấy là lối sống giản dị của Sư. Bản tính Sư lại rất 
mực nhân từ, đối với muôn loải chúng sinh, dù là 


63. Vọng tình ‡Ÿ: Nhận thức và kiến giải hư vọng, sai lầm của phàm 
phu. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 71 


nhỏ bé như dế, kiến, Sư cũng chưa từng làm tôn hại 
chúng, huống gì các loài khác. Gặp người đang ăn 
thịt, Sư liền bảo: 

-_ Trong lục đạo, chúng sinh có hình thù khác 
nhau, ngươi cũng đã từng mang những hình thể đó. 
Muôn loài đều có sinh mệnh, đều là cha mẹ, đều là 
thân trước kia của ngươi. Ăn thịt của chúng là ăn 
thịt cha mẹ mình, uống máu của chúng là uống máu 
mình. Sao ngươi không nghĩ đến cha mẹ, bản thân 
của mình mà khởi lòng thương xót chúng? 

Nghe qua lời giảng dạy, người đó chọt hối cải. 

Một hôm, người thợ săn đang đuôi bắt chim trĩ, 
chim bay vào trong phòng Sư, Sư tha thiết khuyên 
người thợ săn tha cho nó, nhưng ông không nghe. 
Thế là sư cắt lỗ tai của mình đưa cho thợ săn, nói 
rằng: 

- Ta không thể khuyên được bởi vì ông tham 
thịt, ta nguyện đem tai này đôi lấy sự sống của chim 
t1 

Người thợ săn thấy vậy thất kinh. Về sau, ở Hứa 
Đình, mười người đã có đến tám chín người bỏ nghề 
săn băn. 

Sư ở Hứa Đình đã lâu, dân làng sống ở chân 
núi kéo đến cung kính nương tựa, nhưng Sư không 
thích, liền vào hang núi phía nam núi Chương Hồng 
chuyên tâm tu thiền định. 


72 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Vào niên hiệu Khai Hoàng thứ mười đời Tùy 
(590), Văn để biết Sư là người tu hành khắc khổ, 
nên đặc biệt truyền chiếu: 

- Hoàng để kính thăm thiền sư Trí Thuần ở hang 
phía nam núi Chương Hoàng! Mùa đông buốt lạnh, 
đạo vị vững vàng, hết lòng hóa độ chúng sinh, thành 
tựu hạnh nghiệp thù thắng. Với nguyện lực này trằm 
hết sức vui mừng, nay lệnh quan tri phủ Khai Phong 
là Lư Nguyên Thọ truyền ý chỉ của trầm, triệu thỉnh 
thiền sư về cung đình. 

Sư dâng biểu tạ ơn vua, lẫy cớ bị bệnh để chối từ. 
Dân chúng khâm phục đức độ nên dựng chùa thỉnh 
Sư Ở. 

Về sau, Sư đến ở chùa Đại Lâm, Lô Sơn. Ngày 
trước, ngài Tuệ Viễn có lập Tịnh xã Liên Đài để tu, 
đến bấy giờ dấu tích vẫn còn nguyên vẹn. Sư tiếp 
nối theo giáo pháp đó, tu tập mười sáu pháp quán, 
hăng ngày Sư luôn chú tâm vào các quán môn. 

Đến cuối năm, tăng tục ở Dự Chương thỉnh Sư 
giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Sư nói: 

-_ Kinh này là giáo nghĩa của tông TỊnh Độ, mà 
Tịnh Độ là pháp tu của tôi nên đâu thê chối từ! 

Năm ngày sau khi giảng kinh xong, Sư lâm bệnh. 
Một hôm, đang lúc bệnh, Sư thấy hàng trăm chim 
anh vũ, không tước bay đến niệm danh hiệu Phật, 
niệm các pháp ba-la-mật. Tiếng hót thánh thót, du 


Bốn Chúng Vãng Sanh ÿấ 


dương vang vọng, khiến Sư gắng sức ngồi dậy, bảo 
các đệ tử: 

- Chim anh vũ, không tước cùng nhau bay đến, 
lại cất tiếng niệm Phật, niệm pháp hiện đang ở trước 
mặt ta. Đây nhất định là Đức Phật A-di-đà thị hiện 
để báo trước sẽ đến tiếp dẫn. Ta sẽ đi trong ngày 
hôm nay! 

Quả nhiên trong ngày hôm ấy Sư viên tịch. 


30. Tuệ Hải 


Sư Tuệ Hải, sống vào đời Tùy, ở chùa An Lạc, 
Giang Đô, rất giỏi kinh luận, chuyên tâm niệm Phật. 
Bây giờ, có một vị tăng tên Đạo Thuyên từ Tê Châu 
đến có mang theo một bức họa Phật A-di-đà, nét vẽ 
sắc sảo, ở Trung Quốc chưa có. Khi hỏi thì vị ấy 
đáp: “Đây là bồ-tát Ngũ Thông trụ chùa Kê-đầu-ma 
ở Thiên Trúc, bay lên hư không, đến thế giới An Lạc 
kia, vẽ Đức Phật rồi mang về đây”. Tuệ Hải cảm 
động trước sự gặp gỡ này, Sư cung kính đỉnh lễ, liền 
thấy ánh sáng rực rỡ lạ kì. Lúc ấy, Sư theo mẫu đó ra 
sức vẽ lại một bức và siêng năng niệm Phật nguyện 
sinh về nước Đức Phật kia. Sau đó, Sư bị bệnh nhẹ, 
vào một đêm, bỗng nhiên Sư ngôi dậy, như thường 
lệ xoay mặt về hướng tây đỉnh lễ, rồi ngồi kết già 
đến sáng thì thị tịch, dáng vẻ nghiêm trang như đang 


74 Bốn Chúng Vãng Sanh 
còn sống. 


Ghi chú 

Thế giới Cực Lạc cách đây mười vạn ức cõi Phật, 
cũng không thể nương vào hư không mà đến được. 
Vì lòng chí thành của Tuệ Hải cảm đến Đức Phật. 
Việc ây Đạo Thuyên làm sao biết được! Đó chăng 
phải là sư Tuệ Hải được xếp vào bậc Hiền thánh của 
Tịnh độ rồi sao! 


31. Thích Chân Tuệ 


Sư họ Trần, người ở Bình Lục, Thiểm Chi. 

Vào khoảng niên hiệu Khai Hoàng (Š§1-600) đời 
Tùy, Sư nhàm chán thế tục, xin xuất gia với thiền sư 
Thanh ở tại quê nhà. Sau, sư đến Nghiệp Đô thụ 
giới cụ túc nơi luật sư Hồng: lại nghe thiền sư Tuân 
ở Vệ Châu thâm ngộ Phật pháp Đại thừa nên Sư đến 
nương theo tu học. 

Đến cuối niên hiệu Khai Hoàng, Sư đi về hướng 
tây, trên đường đi gặp một trăm con hươu trắng ở 
sườn núi, nhân đó Sư dừng lại nghỉ ngơi, thì nghe 
có người bảo: 

- Chọn nơi ở thanh vắng thì Bồ Bản là tuyệt 
nhất! 

Sư nghe nói thế, liền đến Ma Cốc ở Bồ Bản xây 


Bốn Chúng Vãng Sanh 75 


dựng ngôi chùa, phát triển thành nơi tu Tịnh độ. Lúc 
bắt đầu sự nghiệp lớn, Sư từng ăn củ hoàng tĩnh, 
không ăn cơm hơn một trăm ngày, nhiếp tâm quán 
tưởng Tịnh độ. Sau, Sư quay lại an cư ở Bàn Cốc. 
Nơi hang núi này có hồ đữ, đã bốn năm phá hại dân 
làng, nhưng từ khi Sư đến hỗ liền bỏ đi. 

Đến ngày bảy tháng mười, niên hiệu Khai Hoàng 
thứ mười một (S91) nhà Tùy, Sư lâm bệnh. Sau khi 
viên tịch, Sư được an táng ở phía nam Bàn Cốc, thọ 
47 tuổi, tăng lạp 35. 

Ban đầu, Sư rất thích nghiên cứu kinh điển, lâu 
ngày thành thói quen. Sau khi biết được các thứ lớp 
của chín phẩm Tịnh độ, Sư liền tu tập theo. Lại sợ 
lòng chưa kiên cô mà bị ma chướng bên ngoài quấy 
nhiễu, Sư than: 

- Phàm phu tạp niệm rối loạn chẳng chuyên 
nhất, nễu không nhờ Thánh lực thì ta nương tựa vào 
đâu? 

Rồi, Sư kiến tạo cảnh Tịnh độ, lập phương đàn®'. 
Trong đàn đặt một đài cao, trang trí chầu ngọc phía 
trong, phía ngoài phối hợp với nhau, bốn phía dựng 
bốn bảo tràng°Š, trên mỗi bảo tràng có màn lưới châu 
báu óng ánh lẫn nhau. Đức Phật Vô Lượng Thọ ở 
64. Phương đàn 22: Đàn Mạn-đồ-la hình vuông. 


65. Bảo tràng 3Ÿ lš: Loại cờ xí được đính bằng vật quí báu, dùng để 
trang nghiêm Phật và bô-tát. 


76 Bốn Chúng Vãng Sanh 


giữa, bồ-tát Quan Âm, Thế Chí ở hai bên. Ở phía 
dưới, đất bằng lưu-li xanh biếc, dây sắc vàng giăng 
khắp để phân chia lối đi. Bên lối đi có trang trí cờ 
bảy báu, cờ chia ra tám hướng đều giống như nhau, 
đúng như trong kinh ghi có thất bảo, kim tràng, đất 
lưu H1... 

Trước khi vào đó để quán tưởng theo các hình 
tượng, Sư đều tắm rửa sạch sẽ. Lát sau bước ra, Sư 
rất thư thái, chính niệm, trang nghiêm như là được 
chư Phật hóa hiện lúc nào cũng đang ở trước mặt Sư 
vậy. 

Vào đêm vãng sinh, Sư bảo đệ tử: 

- Ta có một ít công phu với Tịnh độ, không ngờ 
đêm nay ta được thấy trước hoa sen, có hoa nở, có 
hoa búp, tựa như sắp đón ta, đép ta đang ở trên hư 
không. 

Không lâu sau, mọi người nghe có tiếng chuông 
ngân, tiếng gió thối bốn phía, ánh sáng lạ bỗng nhiên 
xuất hiện, lúc đó Sư viên tịch. 


32. Thích Pháp Trí 


Vào đời Tùy Văn để (581-618), Sư đến học ở 
Đông Việt. Những bậc am tường giáo nghĩa Đại 
thừa, Tiểu thừa, Sư đều lễ làm thầy, vì vậy Sư trở 
thành người bác học đa văn, người đời ít ai sánh 


Bốn Chúng Vãng Sanh TỰ 


băng. Cuối đời Tùy, Sư cho rằng pháp môn tu tập 
thắng tắt nhất không øì bằng niệm Phật. Do đó, sớm 
tối Sư niệm Phật không gián đoạn suốt bảy năm. 

Sư suy nghĩ: 

- Phạm một tội đột-kết-la phải chịu tội trong 
một trung kiếp, điều này đáng tin, vì hắn là thế. 
Nhưng xưng niệm một câu A-di-đà Phật sẽ diệt 
được vô lượng tội nặng trong ức kiếp, thì ta có chút 
nghi ngờ. 

Có người bảo với Sư: 

-_ Chớ có tự nghi ngờ, giáo pháp dạy niệm Phật 
lâu ngày sẽ có công đức, khi có công đức thì nghiệp 
chuyên hóa, nghiệp đã chuyển hóa thì tam-muội 
phát sinh. Nay ông không tin, tức là nghi ngờ giáo 
pháp của Phật. Nghĩ giáo pháp thì đức tin không có 
chỗ nương tựa, đã không có chỗ nương tựa thì tâm 
tự loạn, tâm đã loạn thì mất chính niệm. Đó là tội 
phỉ báng, là nhân đọa vào địa ngục, vậy thì sao lại 
khởi lên sự nghi ngờ như thế? 

Nghe qua, Sư tỉnh ngộ, đến đài Đâu-suất ở chùa 
Quốc Thanh, tuyệt hắn các duyên, nhất tâm niệm 
Phật, niệm đến chuyên nhất. Sư thường được cảm 
ứng, thấy bồ-tát Quan Âm và Thế Chí cùng hiện 
đến. Một hôm, Sư lại thấy ánh sáng của thiên quan®4, 


66. Thiên quan & #: Mũ bồ-tát Quan Thế Âm, trên mũ có hóa Phật. 


78 Bốn Chúng Vãng Sanh 


bảo bình”, chiếu vào thân Sư. Sư báo cho tăng tục, 
người thân rằng: 

- Ta sẽ vãng sinh Tịnh độ vảo một ngày gần 
đây, ai có thể sắm sửa thức ăn để tiễn biệt ta không? 

Mọi người đều cười, nói: 

- Nếu đúng như vậy thì chúng tôi đâu có tiếc 
một bữa cơm! Chỉ ngại Sư không thể vãng sinh thôi! 

Rồi họ hẹn ba ngày sau sẽ tổ chức bữa ăn. Ngày 
ấy, sau khi thụ trai xong, Sư cũng không bệnh gì cả, 
do đó, có người nghi ngờ việc Sư vãng sinh, và khởi 
tâm khinh nhờn. Đến chiều tối, mọi người ở lại chờ 
xem Sư vãng sinh. Khoảng gần nửa đêm, Sư ngôi 
trên 81ường dây niệm Phật, rôi an nhiên viên tịch. 
Đêm ây, có ánh sáng sắc vàng từ hướng tây chiếu 
xuống, tỏa sáng đến vài trầm dặm. Những người 
đánh cá ở trên sông tưởng rằng trời đã hừng đông, 
thuyền này ngóng thuyền kia, tất cả đều kinh ngạc. 
Thật lâu sau trời mới sảng. 


Ghi chú 

Đức Phật dạy: “Lời nói của Ta như mật đựng 
trong chén, giữa và xung quanh đều ngọt, nên các 
ngươi phải tin nhận”. Cho nên tin một điều ác nhỏ 
sẽ đọa vào địa ngục, mà không tin niệm một danh 


67. Bảo bình ?Ÿ #&: Trên mũ của bồ-tát Đại Thế Chí có bảo bình. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 79 


hiệu Phật được sinh về Tây phương thật đáng gọi 
là tà kiến. Những năm gần đây, người thích trì chú, 
nghe nói công dụng của thần chú có thể dời núi lấp 
biên, sai khiến qui thần, cầu chi được nấy, vì thế nên 
vội tin; khi nghe nói đến công đức của cõi Tịnh độ, 
có thê thăng tiến lên bậc Thánh, vượt qua ba cõi, thì 
thờ ơ không để ý đến. Đó là những người tà kiến. 
Thật là đáng thương! 


33. Thích Trí Diễm 


Sư họ Chu, người ở quận Ngô. Mẹ họ Trương, 
lúc mang thai Sư, bà mộng thấy mình lên đỉnh tháp 
của chùa Thông Huyễn, nhìn toàn cảnh hư không 
mà chăng chút sợ hãi. Lúc chào đời, Sư là đứa bé có 
thân hình tuần tú. 

Năm § tuổi, Sư xuất gia nơi pháp sư Cừ chùa 
Thông Huyền. 

Năm 12 tuổi, Sư tụng kinh Pháp hoa liên tục sớm 
tối suốt ba năm. Sư nói: 

-_ Phải tung cánh đi khắp bốn phương học hỏi, 
chứ đâu nên ở mãi chốn quê mùa chỉ làm cho sự 
hiểu biết của mình hạn hẹp thế này! 

Năm l6 tuổi, Sư đi về phương bắc đến nương 
nơi pháp sư Trì học luận Thành thật. Chưa được hai 
năm, pháp sư đã nhận lời mời đi về phương nam. 


80 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Sư lại đi về hướng đông đến pháp sư Tước ở 
chùa Trang Nghiêm tiếp tục nghiên cứu luận Thành 
thật. 

Đến niên hiệu Chí Đức thứ ba (585) đời Trần, 
vua ban chiếu cả ba tôn giáo cùng luận nghị tại chùa 
Kiến Nhân ở kinh đô. Nhiều người cùng nhau tranh 
luận suốt bảy đêm, nhưng chỉ có Sư biện luận là 
được vua khen ngợi. Sau nhà Trần suy sụp, nhà Tùy 
lên thay, Thượng thư lệnh, Sở quốc công Dương Tố 
Tả, quan Bộc xạ, Chất quốc công Tô Uy đều kính 
trọng Sư. Đến đời Đường, Sư xiến dương Phật pháp 
càng mạnh mẽ. 

Vào độ tuổi trung niên, Sư thực hành sám Pháp 
hoa Phố Hiền, tụng hơn ba vạn bộ Pháp hoa, tu ba 
phúc Tịnh độ và các quán tưởng. Sư cùng với hơn 
năm trăm vị tăng tục ở trong và ngoài châu, cứ mỗi 
tháng nhóm họp một lần, liên tục như thế suốt mười 
năm, một lòng chí thành trước sau như một. Một 
hôm mọi người cùng đến phía bắc Khuông Phụ thệ 
nguyện vãng sinh, ngoài ra không có một niệm gì 
khác. 

Tháng mười niên hiệu Trinh Quán thứ tám (634), 
Sư lâm bệnh. Trong lúc bệnh, Sư thấy một vị Phạm 
tăng tay cầm bình báu đến trước mặt nói: 

- Ta là Vô Biên Quang, về sau ở cõi Tịnh độ sẽ 
gọi ta là Công Đức Bảo Vương. Sư kê lại việc đó 


Bốn Chúng Vãng Sanh 81 


với chúng tăng: 

-_ Vô Biên Quang tức Thế Chí, Công Đức Bảo 
Vương là danh hiệu thành Phật của Ngài. Từ nơi 
nhân mà nói quả là để khuyến khích. Tôi nhất định 
sẽ đi về Tây. 

Ngày ấy, Sư vãng sinh tại chùa Đông, Vũ Khâu, 
thọ 71 tuổi. Người lớn kẻ nhỏ trong châu đều hết 
lòng thương tiếc, lễ lạy, an táng Sư ở ngọn núi phía 
nam chùa này. 


34. Hòa thượng Thiện Đạo 


Hòa thượng Thiện Đạo họ Chu, người Tứ châu, 
sống vào đời Đường. Vào khoảng niên hiệu Trinh 
Quán (627-649), gặp đạo tràng Cửu Phẩm của thiền 
sư Tây Hà Xước, Sư vui vẻ nói: “Đây đúng là pháp 
thiết yêu để vào Phật đạo. Tu các pháp môn khác 
đều là đường vòng khó thành tựu, chỉ có pháp môn 
niệm Phật này mới nhanh thoát khỏi sinh tử”. Vì 
thế, Sư siêng năng chịu khó, ngày đêm lễ Phật tụng 
kinh, đồng thời khích lệ đại chúng tu tập. Mỗi khi 
Sư vào thất quì lạy, niệm Phật, hễ chưa kiệt sức thì 
không dừng nghỉ; khi ra thất thì diễn thuyết cho mọi 
người nghe về pháp môn Tịnh độ. Hơn ba mươi 
năm Sư không ngủ, có thức ăn ngon thì đưa xuống 
nhà bếp, đồ ăn dở để mình dùng. Sư đem tiền tín thí 


82 Bốn Chúng Vãng Sanh 


cúng dường chép 100.000 quyên kinh A-di-đà và vẽ 
300 bức tranh toàn cảnh Tịnh độ, sửa sang những 
phòng ốc bị hư, đốt đèn sáng luôn, giữ ba y một 
bát, không sai người mang, chỉ đi một mình, sợ bàn 
chuyện thế tục. Người được Sư giáo hóa rất đông: 
có người tụng kinh A-di-đà mười vạn đến năm mươi 
vạn biến, có người một ngày niệm danh hiệu Phật 
một vạn đến mười vạn biến, người đắc Niệm Phật 
tam-muội và được vãng sinh Tịnh độ nhiều không 
sao kế xiết. Có người hỏi: 

- Niệm Phật sẽ vãng sinh Tịnh độ chăng? Sư 
đáp: 

- Niệm Phật thì sẽ được toại nguyện như điều 
mình niệm. 

Nói xong, Sư niệm Phật một tiếng thì có một 
luồng ánh sáng từ trong miệng phóng ra; niệm mười 
đến một trăm lần cũng phát ra ánh sáng như vậy. Sư 
làm một bài kệ để khuyên mọi người: 


Dân dà tóc bạc da nhăn Mắt mờ đi đứng khó 
khăn Dẫu cho vàng ngọc đầy nhà Đâu khỏi già, yếu, 
bệnh khổ 

Dù ông có bao nhiêu vui Cũng không tránh khỏi 
vô thường 

Chỉ có tu theo đường tắt Phải niệm Phật A-di-đà. 

Về sau, Sư lại nói với mọi người: “ “Thân này thật 


Bốn Chúng Vãng Sanh 83 


đáng chán, ta sắp vãng sinh rồi”. Sư liền trèo lên 
cây liễu, xoay mặt về hướng tây cầu nguyện: “Xin 
Phật tiếp dẫn con, Bồ-tát giúp đỡ con, khiến cho 
con không mất chính niệm, được vãng sinh Tịnh 
độ!”. Nói xong, Sư buông tay rơi xuống và thị tịch. 
Hoàng đề Cao Tông biết được việc ấy, ban cho chùa 
một bức hoành đề chữ: “Quang Minh”. 


Ghi chú 

Hòa thượng Thiện Đạo, được người đời truyền 
tụng là hóa thân của Phật A-di-đà. Sư không những 
tự mình thực hành tinh nghiêm mà còn làm lợi ích 
rộng khắp cho chúng sinh muôn đời sau, khiến mọi 
người phát khởi lòng tin. Nếu Sư không phải hóa 
thân của Phật A-di-đà thì cũng là các ngài Quán 
Âm, Phố Hiền. Thật tốt đẹp thay! Thật vĩ đại thay! 


35. Trí Khâm 


Sư Trí Khâm, sống vào đời Đường, chuyên tu 
thiền định. Sư lại xướng lạy đến một trăm lần danh 
hiệu của một vạn năm nghìn vị Phật. Về sau, Sư 
đứng trước tháp A- dục Vương ở Liễu Châu, đốt 
một cánh tay câu sinh Tịnh độ. Vào lúc nửa đêm, đệ 
tử của Sư tên Tăng Hộ thấy trước sân tự nhiên có 
ánh sáng, liền hỏi: 


84 Bốn Chúng Vãng Sanh 


-- Người nào cầm đuốc đó? 

Hỏi đến ba lần như thế. Bỗng trong hư không có 
tiếng bảo rằng: 

-_ Ta đến đón thiền sư Trí Khâm. 

Tăng Hộ liền mở cửa số ra, thấy thân Phật chiếu 
sáng, có tràng phan, bảo cái đầy cả hư không và 
thấy sư Trí Khâm từ từ bước theo Phật. 


Ghi chú 

Việc đốt thân, đốt tay trong kinh Đại thừa thường 
nhắc đến, nhưng đây là việc làm của bồ-tát đạt được 
sức nhẫn, chứ chăng phải việc làm của hàng sơ phát 
tâm. Người cầu sinh về Tây phương, phải học theo 
hạnh tham thiền, lễ Phật của ngải Trí Khâm, không 
nhất định phải học theo việc đốt tay của Sư. Những 
người can đảm đốt tay để trị các tật xấu, việc ây cũng 
rất nhiều. Người xưa nói: “Khéo học theo gương 
Liễu Hạ Huệ”. Không nhất thiết phải đốt tay! 


6§. Liễu Hạ Huệ 3F ;Š.: Là một quan đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu. 
Tương truyền rằng vào một đêm giá rét khủng khiếp có một cô gái bị 
lạnh đến xin tá túc nhà ông, vì cứu cô gái, ông ta ôm cô gái ngủ suốt 
đêm nhưng không khởi dục tình. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 85 


36. Thích Tuệ Nhật 


Sư họ Tân, người ở Đông Lai. 

Khoảng đời vua Thái Tôn nhà Đường, Sư xuất 
gia. Khi gặp được ngài Nghĩa Tịnh từ Ấn Độ về, Sư 
sớm tối học hỏi, nên thông đạt được Phật thừa. Mỗi 
lần nghe ngài Nghĩa Tịnh giảng về những di tích 
của Như Lai ở Ấn Độ, Sư xúc động mạnh nhưng vì 
đường sá xa xôi nên đành ôm ấp chí nguyện. 

Vào khoảng niên hiệu Đại Túc đời Vũ Tắc Thiên 
(701), Sư đáp thuyền vượt biển đông nam, qua các 
nơi như: Côn Lôn, Phật Thệ, châu Sư Tử, v.v... ba 
năm mới đến Ân Độ. Ở đó, Sư đi học hỏi các bậc 
thiện tri thức trong vòng mười ba năm, tiếp nhận 
giáo pháp, không để một ngày luống qua vô ích. Sư 
đi chiêm bái các di tích ở núi Tuyết, Song Lâm. Suốt 
bốn năm, trải vô vàn gian nan, cảm nhận sâu xa nỗi 
thống khổ của thế giới Ta-bà, nhân đó Sư nói: 

-_ Cõi nào, phương nào có vui không khổ? Pháp 
gì, hạnh gì mau thấy được Phật? 

Sư ổẩi khắp nơi hỏi các vị Tam tạng ở Thiên Trúc, 
họ đều tán thán pháp môn Tịnh độ. Các ngài nói: 

- VỊ giáo chủ cõi Tịnh độ có lòng đại bị và 
nguyện lực sâu rộng, nếu có ai muốn vãng sinh thì 
đều được như ý nguyện. 

Sư nghe xong vui mừng ghi nhớ. Sau đó, nhân 


86 Bốn Chúng Vãng Sanh 


dịp đến nước Kiện-đà-la ở miền Bắc Ấn, Sư biết 
tượng đức Quan Âm trên một ngọn núi ở phía đông 
bắc kinh thành ấy rất thiêng, hễ có ai chuyên tâm 
cầu nguyện, Bỏ-tát đều hiện thân. Sư phát nguyện 
quên ăn bỏ ngủ, không tiếc thân mệnh trong bảy 
ngày lễ thỉnh Bồ-tát. Đến ngày thứ bảy, lúc chưa 
đến nửa đêm, đức Quan Âm hiện thân màu vàng tía 
ở trên hư không, thân cao một trượng, ngôi trên tòa 
sen báu, đưa tay phải xoa đầu Sư, nói: 

- Ông muôn truyền bá chính pháp làm lợi ích 
chúng sinh, muốn sinh về nước của Phật A-di-đà 
thì hãy chuyên niệm thì sẽ được sinh như nguyện. 
Ông nên biết, pháp môn TìỊnh độ vượt hơn mọi công 
hạnh. 

Nói xong, Bồ-tát biến mắt. 

Sư vì tuyệt thực đã lâu, nên thân thê Suy yếu, mỏi 
mệt, do đó Sư càng thấy thân tâm nhẹ nhàng. Từ lúc 
Sư đi Tây Trúc đến khi trở về mất hết 21 năm, trải 
qua hơn 70 nước. Đến niên hiệu Khai Nguyên thứ 
bảy (719), Sư mới về đến Trường An, dâng trình 
tượng Phật và kinh điển, khiến vua cảm động, vua 
tuyên dương công đức của Sư và sắc ban hiệu “Từ 
Mẫn Tam Tạng”. Sư tinh cần tu trì pháp môn Tịnh 
độ, từng biên soạn Tịnh độ văn kí, năm quyền, được 
người đương thời kính tín. 

Nếu nói về nhiệt tâm dẫn dắt người tục, thì Sư 


Bốn Chúng Vãng Sanh 87 


gần băng các ngài Đạo Xước, Thiện Đạo ... 

Niên hiệu Thiên Bảo thứ 7 (748) đời Đường, Sư 
viên tịch tại chùa, thọ 69 tuổi. Di thể Sư được an 
táng ở Tây Lĩnh, Bạch Lộc Nguyên. Trước khi viên 
tịch ba ngày, Sư tự nói: 

-_ Ta thấy hoa sen sáng như mặt trời! 


37. Thích Pháp Chiếu 


Niên hiệu Đại Lịch thứ hai (767) đời Đường, Sư 
ở chùa Vân Phong thuộc Hành Châu. Sư là người có 
hạnh từ bi, nhẫn nhục, giữ giới, tu định, được người 
đương thời nương theo tu tập. 

Một hôm, Sư đang dùng cơm ở tăng đường, thấy 
trong bát có mây năm sắc, trong mây có ngôi chùa, 
phía đông bắc chùa có ngọn núi lớn, trong núi có 
suối, phía bắc suối có cánh cửa đá. Cách cửa khoảng 
năm dặm có một ngôi chùa với tấm biển vàng ghi: 
“Đại Thánh Trúc Lâm Tự”. Mặc dù chính mắt trông 
thấy nhưng lòng Sư còn phân vân. 

Vào một ngày khác, lúc thụ trai, Sư lại thấy trong 
bát có mây năm sắc, trong mây có vải ngôi chùa, 
không có núi rừng và các thứ dơ bân, chỉ thuần là 
thế giới màu vàng ròng, lại có ao, vườn, lầu gác, các 
châu báu đan xen nhau, có hàng vạn chúng bồ-tát 
ở trong đó. Ở chính giữa có vô số tướng trạng thù 


88 Bốn Chúng Vãng Sanh 


thắng cõi nước nghiêm tịnh của chư Phật. Sư thấy 
thế rất vui mừng, hỏi về những điều đó. Lúc ấy có 
hai vị tăng là Gia Diên và Đàm Huy đáp: 

-_ Chư Phật biến hóa, không thê lấy phàm tình 
mà suy lường được. Nếu luận về hình thế núi sông 
thì đó chính là núi Ngũ Đài! 

Vào mùa hạ niên hiệu Đại Lịch thứ tư (769) đời 
Đường, Sư đến chùa Hồ Đông ở Hoành Châu lập 
đạo tràng Ngũ hội niệm Phật. Đến ngày mông hai 
tháng sáu năm này, mây lành năm sắc trùm khắp cả 
ngôi chùa. Trong đám mây có các lầu gác, trên gác 
có vài vị Phạm tăng, thân cao hơn một trượng đang 
cầm tích trượng đi nhiễu. Sư lại thấy Đức Phật A-di- 
đà cùng hai vị bỗ-tát thân tướng cao lớn ngang bằng 
cõi hư không. 

Đến tối, Sư gặp một cụ già ở ngoài đạo tràng. 
Cụ g1à nói: 

- Trước kia ông đã phát nguyện đến thế giới 
Kim Sắc diện kiến và đỉnh lễ Đức Đại Thánh, nay 
sao lại không đi? 

Sư đáp: 

-_ Thời cuộc khó khăn, đường sá hiểm trở nên 
mới thôi, không biết làm thế nào? Cụ già nói: 

-_ Chỉ cần lòng gấp muốn đi thì sẽ đi đến, chứ có 
øì là gian nan? 

Sư chưa kịp trả lời, cụ già đã biến mắt. Sư cho 


Bốn Chúng Vãng Sanh 89 


rằng điều mình thấy thật kì diệu nên lại phát nguyện: 
“Nguyện thân con được gặp Đại Thánh, dù cho phải 
đi xuyên qua đống lửa lớn, vượt qua dòng sông băng 
giá, con quyết không nản lòng”. 

Ngày mười ba tháng tám năm ấy, Sư cùng một 
số bạn đồng chí hướng bắt đầu cuộc hành trình từ 
Nam Nhạc, quả thật không gặp sự hiểm trở nảo. 

Đến ngày mông năm tháng tư niên hiệu Đại Lịch 
thứ năm (779), Sư đến được huyện Ngũ Đài. Xa xa, 
Sư trông thấy có ngôi chùa, ở phía nam có vài luồng 
ánh sáng. Ngày mông sáu, Sư đến chùa Phật Quang, 
khung cảnh ở đây hoàn toàn giống với những gÌ Sư 
đã thấy trong bát. Vào canh tư đêm ấy, lại có luồng 
ánh sáng lạ từ hướng bắc lóe sáng. Sư không đoán 
định được luông ánh sáng ấy, liền hỏi: 

- Đây là điềm gì, lành hay đữ? Vị tăng ở đó 
đáp: 

-_ Đó là ánh sáng không thê nghĩ bàn của Đại 
Thánh để nhiếp hộ thân tâm của thầy, có gì phải 
hỏi? 

Sư nghe nói thế liền chỉnh sửa uy nghi, đến một 
ngôi chùa ở phía trước, cách khoảng năm dặm về 
phía đông bắc chùa ấy đúng là có ngọn núi, trong 
núi có dòng suối, phía bắc suối có cửa đá. Bên cửa 
có hai đứa bé khoảng chừng tám chín tuổi, hình 
dáng xinh đẹp, tên là Thiện Tài và Nan-đà, dẫn Sư 


90 Bốn Chúng Vãng Sanh 


vào cửa. Sư đi tiếp về hướng bắc khoảng năm dặm 
lại thấy cánh cửa băng vàng, trên cửa có lầu, bên 
cạnh lầu có chùa, trên cửa chùa có tắm bảng vàng 
lớn ghi: “Đại Thánh Trúc Lâm Tự”. 

Khuôn viên chùa rộng khoảng hai mươi dặm, 
có hơn một trăm viện, mỗi viện đều có bảo tháp, 
mặt đất bằng vàng ròng, tòa sen, cây ngọc đây khắp 
trong đó. Sư đi vào giảng đường thấy phía tây có bê- 
tát Văn-thù, phía đông có bô-tát Phố Hiền đều ngồi 
trên tòa sư tử cao. Âm thanh thuyết pháp vang vọng 
bên tai. Có hàng vạn bồ-tát đi nhiễu xung quanh đức 
Văn-thù và Phổ Hiền. Sư đứng trước hai Bằ-tát đỉnh 
lễ, hỏi: 

- Phàm phu thời mạt pháp hiểu biết kém cỏi, 
tâm địa Phật tính không nhờ đâu phát khởi, chẳng 
biết tu hành pháp môn nảo là cốt yếu. Cúi mong Đại 
Thánh giải trừ mối nghi cho con! 

Bồ-tát Văn-thù đáp: 

-- Điều ông hỏi lúc này quả là thích hợp. Trong 
các pháp môn tu hành, không pháp môn nào hơn 
niệm Phật. Ta trong kiếp quá khứ cũng do niệm Phật 
mà thành tựu Nhất thiết chủng trí. Do đó, tất cả các 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, thiền định sâu xa, cho 
đến biển trí tuệ Chính biến tri của chư Phật đều từ 
niệm Phật mà phát sinh. 

Sư hỏi: 


Bốn Chúng Vãng Sanh 9] 


-_ Con phải niệm như thế nào ạ? Đáp: 

- Phía tây thế giới này có Đức Phật A-di-đà, 
nguyện lực của Đức Phật ây không thể nghĩ bản. 
Ông nên liên tục niệm Phật, đừng đề gián đoạn, sau 
khi mạng chung nhất định được vãng sinh về đó. 

Lúc ngài Văn-thủ nói lời này, hai vị đại Bồ-tát 
duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu và thụ kí cho Sư: 

- Ông nhờ pháp môn niệm Phật không thể nghĩ 
bàn này mà cuối cùng sẽ chứng được Vô thượng 
giác. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn mau giải 
thoát thì nên niệm Phật! 

Bấy giờ, hai vị bồ-tát thuyết kệ tụng. Sư nghe rồi 
lòng càng hân hoan. Ngài Văn-thù nói tiếp: 

-_ Ông có thể lần lượt đi đến các viện của bồ-tát 
đỉnh lễ để được chỉ dạy. 

Sư vâng lời đến từng nơi đỉnh lễ thụ giáo. Kế 
đến, Sư vào vườn hoa thất bảo; ra khỏi vườn, Sư đến 
trước mặt Đại Thánh đỉnh lễ rồi trở về. Sư lại thấy ở 
phía trước là Thiện Tài và Nan-đà đến tiễn ra ngoài 
cửa, Sư làm lễ từ giã, khi ngẫng đầu lên thì hai vị đã 
biến mắt. 

Đến ngày mười ba, Sư cùng hơn năm mươi vị 
tăng đến động Kim Cương, nhưng không còn thấy 
chỗ của Đại Thánh nữa. Bất chợt Sư thấy vùng đất 
ây bao la, trang nghiêm thanh tịnh, cung điện được 
làm bằng các bảo vật lưu ly. Trong cung điện ấy 


92 Bốn Chúng Vãng Sanh 


có bồ-tát Văn-thù, Phố Hiền cùng hàng vạn bô-tát, 
Phật-đà-ba-l¡5° cũng ở trong đó. Sau khi đã thấy, Sư 
theo chúng tăng trở về chùa. 

Canh ba đêm đó, tại căn lầu phía tây viện Hoa 
Nghiêm, Sư lại thấy một ngôi chùa ở giữa hẻm núi 
phía đông có năm ngọn đèn, tỏa sáng hơn một thước 
vuông. 

Sư nguyỆn: 

-_ Nguyện năm ngọn đèn phân thành một trăm 
ngọn hướng về một mặt. Đèn liền phân ra đúng như 
vậy. 

Sư lại nguyện: 

- Nguyện phân thành một nghìn ngọn đuốc. 

Kết quả đèn cũng phân ra như ý nguyện, hàng 
hàng đối nhau, ánh sáng giao thoa chiếu sáng khắp 
cả núi rừng. 

Sư lại đến trước động Kim Cương mong gặp Đại 
Thánh. Gần hết canh ba, Sư gặp một vị Phạm tăng 
xưng là Phật-đà-ba-li, dẫn Sư vào chùa. 

Đến ngày mông một tháng mười hai, khi vào đạo 
tràng niệm Phật ở viện Hoa Nghiêm, bỗng Sư sực 
nhớ đến hai vị bồ-tát Văn-thù và Phố Hiền đã từng 
bảo rằng Sư sau cùng sẽ chứng được Vô Thượng 


69. Phật-đà-ba-lị ?ÿ Fè »š #| (S: Buddhapäli): Tên một vị sa-môn nước 
Kế Tân, dịch ý là Giác Hộ. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 93 


Giác, và thụ kí cho Sư niệm Phật A-di-đà nhất định 
được vãng sinh. Do đó, Sư nhất tâm niệm Phật. Đang 
lúc chính niệm, Sư thấy phía trước có vị Phạm tăng 
đi vào đạo tràng nói: 

- Đài sen của ông ở cõi Tịnh độ đã sinh, ba năm 
sau sẽ nở, ông sẽ sinh vào đó. Những điều ông thấy 
trước đây ở các ngôi chùa trong rừng trúc, sao ông 
không nói cho mọi người cùng biết. 

Sư nghe nói thế liền nhớ lại những gì đã thấy 
ngày trước, nhân đó thuê thợ khắc lại vào đá. Và 
tại nơi đã thấy ngôi chùa trong rừng trúc, Sư liền 
xây dựng chùa đặt hiệu là Trúc Lâm. Ngôi chùa xây 
xong, Sư nói: 

- Việc đã làm xong, sao ta còn chần chừ ở đây? 

Chắng bao lâu sau Sư viên tịch. Xét lại lời Phạm 
tăng đã nói trước kia thì quả đúng là ba năm. 

Lúc Sư đến ở chùa Hồ Đông mở đạo tràng Ngũ 
hội niệm Phật”, cảm ứng tướng mây lành và lầu gác 
báu, lại thấy Đức Phật A-di-đà và hai vị bỗ-tát khắp 


70. Ngũ hội niệm Phật #35: Năm hội niệm Phật được phân biệt 
theo âm điệu cao thấp và nhịp phách nhanh chậm. Nghi thức niệm Phật 
này do ngài Pháp Chiếu mô phỏng theo sự diễn tả “Gió thổi cây báu 
phát ra năm thứ âm thanh” mà lập ra làm cho kẻ đạo người đời ham 
thích cõi Tịnh độ. Năm hội niệm Phật này có tác dụng; trừ Š khổ, dứt 
5 cái, đoạn 5 đường, thanh tịnh 5 nhãn, đầy đủ 5 căn, thành tựu 5 lực, 
chứng Bồ-đề, đầy đủ 5 giải thoát, có thể mau chóng thành tựu 5 phần 
pháp thân... 


94 Bốn Chúng Vãng Sanh 


cả hư không. Lại nữa, Ngũ hội niệm Phật ở Tình 
Châu này cảm đến trong cung vua, Đại Tông hoàng 
đế cũng nghe tiếng niệm Phật. Vua bèn sai người đi 
tìm thì thấy Sư đang giảng dạy rất nhiều người, liền 
mời vào kinh thành để dạy cho những người trong 
cung niệm Phật. Khi dạy cho mọi người trong cung 
niệm Phật, Sư cũng lập Ngũ Hội, nên Sư được gọi 
là pháp sư Ngũ Hội. 


Ghi chú 

Cảm điềm mộng trước, thấy cảnh trí sau, điều 
nảy rõ ràng thật đáng tin. Như thế, các pháp môn tu 
khác không bằng pháp môn Niệm Phật, là lời của 
ngài Văn-thù chỉ dạy. Việc ấy không đáng tin sao? 

Báo ba năm trước hoa sen đã chờ sẵn là chỉ cho 
lúc mới khởi lòng tin, đang ở trong nhụy hoa sen, 
tùy theo mình siêng năng hay lười biếng mà hoa 
tươi hoặc héo, điều này không đủ để tin ư! Than ôi! 
Thầm hiện điềm linh dị phù hợp với lời thụ kí của 
bồ-tát Văn-thù mà Sư lập lên Ngũ hội niệm Phật, 
âm thanh thấu suốt Cửu trùng. Há chẳng phải nhờ 
vào bi nguyện mà sinh ra hay sao? 


38. Thích Thiếu Khang 
Sư họ Châu, người Tiên Đô, Tấn Vân. Mẹ họ 


Bốn Chúng Vãng Sanh 95 


La, Lúc mang thai Sư, bà mộng thấy dạo chơi ở núi 
Đỉnh Hồ, được ngọc nữ trao cho hoa sen xanh và 
nóI: 

-_ Hoa cát tường này trao cho bà, bà sẽ sinh quý 
tử! 

Ngày Sư chào đời có ánh sáng xanh đầy phòng, 
mùi thơm tựa như hương hoa sen. Thuở còn nằm 
nôi, Sư có đôi mắt xanh, môi hồng, khác với các 
đứa trẻ bình thường. Từ buổi sơ sinh, Sư tuyệt nhiên 
không nói. 

Người xem tướng bảo: 

- Đứa bé này thật kỳ lạ, không thể suy lường 
được, tôi không biết được vì sao nó không nói! 

Lên bảy tuổi, mẹ dẫn Sư lên chùa Linh Sơn, đến 
chính điện, bà chỉ vào tượng Phật, cười hỏi Sư: 

-_ Con kính Phật không? Sư đáp: 

-_ Đức Phật Thích-ca của chúng ta, ai mà không 
kính? 

Người mẹ nghe nói thế lấy làm lạ, vì kể từ khi 
sinh ra đến lúc ấy Sư chưa từng nói bao giờ. Do đó, 
cha mẹ cho Sư xuất gia. 

Năm mười lăm tuổi, sư tụng năm bộ kinh như: 
Pháp hoa, Lăng-nghiêm v.v... Sư đến chùa Gia 
Tường ở Việt Châu học tập và nghiên cứu giới luật. 

Sau, Sư đến chùa Long Hưng ở Thượng Nguyên, 
nghe giảng kinh Hoa nghiêm và các bộ luận như 


96 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Du-già ... 

Đầu niên hiệu Trinh Nguyên (785), Sư đến 
chùa Bạch Mã”! ở thành Lạc Dương, thấy bản văn 
trong điện nhiều lần phóng ra ánh sáng, Sư không 
ngờ được, đến tìm xem thì thấy đó là bản văn Tây 
phương hóa đạo của ngài Thiện Đạo” khi xưa. 

Sư nguyện: 

-_ Nếu con có duyên với Tịnh độ thì hãy khiến 
cho bản văn này tiếp tục phát ra ánh sáng! 

Chưa dứt lời, ánh sáng lại chiều ra rực rỡ. Sư nói: 

- Kiếp thạch có thể mòn, nhưng lời nguyện của 
con không bao giờ đổi. 

Nhân đó, Sư đến Trường An, chiêm lễ di tượng 
của ngài Thiện Đạo, lúc thiết lễ cúng bỗng thấy 
tượng ngài bay lên hư không, bảo Sư rằng: 

-_ Ông y theo lời ta phô độ chúng sinh, nhờ công 
đức này mà sinh về An Dưỡng. 

Sư nghe lời đó như có được sự ẫn chứng. Sư 


71. Chùa Bạch Mã (Bạch Mã tự 4! 'Š -Ƒ): Chùa ở phía đông huyện Lạc 
Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được xây dựng vào năm 75 triều 
đại vua Minh Đề đời Đông Hán. 

72. Thiện Đạo -š-‡Ÿ#: Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, người 
ở Lâm Truy, tỉnh Sơn Đông. Sư là tô thứ hai của tông Tịnh độ. Sư 
chuyên niệm Phật, siêng năng tính tấn khổ hạnh, chứng được niệm 
Phật tam- muội, ở trong định thấy cảnh trang nghiêm của Tịnh độ. Sư 
thị tịch vào ngày 14 tháng 03 năm 681 (có thuyết nói ngày 27), hưởng 
thọ 69 tuổi. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 97 


tiếp tục đến chùa Quả Nguyện ở Giang Lăng. Trên 
đường đi, Sư gặp một vị tăng bảo rằng: 

-_ Thầy muốn giáo hóa thì nên đến xứ Tân Định. 

Vị ấy nói rồi biến mắt. Sư đi đến Mục châu, mọi 
người chưa biết đến Phật nên chưa theo sự hướng 
dẫn của Sư. Sư quyên tiền dẫn dụ trẻ em niệm Phật, 
bảo: 

-_ Đức Phật A-di-đà chính là bậc thầy lành dẫn 
đường cho các con, nếu niệm danh hiệu Phật một 
câu ta sẽ cho một đồng tiền! 

Nghe nói niệm Phật được tiền, lũ trẻ liền theo Sư 
niệm Phật. Hơn một tháng sau, trẻ con niệm Phật đề 
được tiền càng đông, Sư bảo với chúng: 

- _ Niệm Phật mười câu thì được thưởng tiền! 

Các đứa trẻ ở Mục châu cũng theo lời quy định 
đó. Như thế được một năm thì số nam nữ bất kế già 
trẻ, sang hèn hễ gặp Sư đều niệm “A-di-đà Phật”. 
Cho nên, người ở Mục châu cùng nhau niệm Phật 
khắp cả đường sá. 

Niên hiệu Trinh Nguyên thứ mười (794), Sư 
thành lập đạo tràng Tịnh độ ở núi Ô Long, xây 
đàn Tam Cấp, nửa đêm tập hợp mọi người lại niệm 


73. Núi Ô Long (Ô Long sơn #É; ẩš,:›): Núi ở cách thành Nghiêm Châu 
(nay là huyện Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang), Trung Quốc 3 km về phía 
bắc. Vào năm 794, pháp sư Thiếu Khang, một trong năm vị tổ Tịnh độ, 
từng vào núi này lập đạo tràng Tịnh độ, nồi tiếng ở đời. 


98 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Phật. Trong thời tu tập của đạo tràng, Sư đều đích 
thân thăng tòa, rồi bảo mọi người nhìn về phía Sư, 
Sư niệm lớn “A-di-đà Phật” rồi mọi người cùng nối 
tiếp niệm hòa theo. Lúc Sư xướng lên, đại chúng 
nhìn thấy có một vị Phật từ trong miệng Sư bay ra, 
niệm liên tục mười lần thì có mười vị Phật liên tiếp 
như xâu chuỗi. Sư hỏi: 

- Các vị thấy Phật không? Nếu ai thấy Phật 
người ấy nhất định sinh Tịnh độ. 

Trong vải nghìn người niệm Phật đó cũng có 
người không thấy. 

Ngày mồng ba tháng mười niên hiệu Trinh 
Nguyên thứ hai mươi mốt (805), Sư dặn dò mọi 
người phải tinh tiễn cầu sinh An Dưỡng, nhàm chán 
cõi Diêm-phù-đề. 

Sư nói tiếp: 

- Nếu bây giờ các con thấy được hào quang mới 
thật là đệ tử của ta! 

Nói xong, Sư liền phóng vài luộông ánh sáng lạ 
rồi viên tịch. Đại chúng xây tháp ở đài Tử Nham. 

Niên hiệu Càn Hựu thứ ba (950) đời Hậu Hán, 
thiền sư Đức Thiều”* ở núi Thiên Thai trùng tu lại 


74. Đức Thiều /#3#: Thiền sư Trung Quốc, sống vào đời Tống, họ 
Tràn, là tổ thứ hai của tông Pháp Nhãn, người Long Tuyền, Xử Châu, 
Chiết Giang. Sư xuất g1a năm 1Š tuổi, đến năm 18 tuôi thụ giới Cụ túc. 
Sau đó sư đi tham học với 54 vị thiện tri thức, cuối cùng nối pháp ngài 


Bốn Chúng Vãng Sanh 99 


bảo tháp. Người đời nay phần nhiều đều cho rằng 
ngôi tháp đó thờ hậu thân của ngài Thiện Đạo. 


Ghi chú 

Có người nghi ngờ việc Phật từ trong miệng Sư 
bay ra, họ cho là điều quái lạ. Than ôi! Đức Thế Tôn 
lúc gặp voi say trên đầu năm ngón tay xuất hiện năm 
con sư tử ánh sáng màu vàng, Thế Tôn nói: “Ta đâu 
có tâm chế ngự voi! Vì từ vô lượng kiếp đến nay, Ta 
tu pháp từ bi, nhẫn nhục, tự nhiên có năm con sư tử 
xuất hiện, Ta cũng không hay biết”. Nay thấy Đức 
Phật từ trong miệng pháp sư Đài Nham Khang bay 
ra, đây cũng do lòng kính ngưỡng từ vô lượng kiếp 
đến nay dẫn đến mà thôi. Đâu có gì lạ! Ở thế gian có 
những vị thầy tà dạy mọi người, ban đêm ngồi đốt 
hương chí thành cầu nguyện sẽ thấy Đức Phật hiện, 
bèn cho là có cảm ứng. So sánh giữa hai việc tà và 
chính thật xa vời, người tu tịnh nghiệp không thê 
không hiểu rõ điều này. 


Pháp Nhãn Văn Ích ở Lâm Xuyên. Về sau, sư được Ngô Việt vương 
Tiền Hoằng Thục thỉnh về Hàng Châu, tôn làm quốc sư. Sau, sư đến 
chùa Thiên Thai Bát-nhã, xây dựng mấy mươi đạo tràng. Sư thị tịch 
vào năm 972, thọ 82 tuổi. 


100 Bốn Chúng Vãng Sanh 


39. Thích Tự Giác 


Sư người Vọng Đô, Bác Lăng. 

Năm mười tuổi, Sư làm đệ tử ngài Trí Khâm 
chùa Khai Nguyên, nơi quận Sư cư trú. Ngài xét 
thấy Sư có ý chí hơn người nên đặt tên là Tự Giác. 
Nhân đó, ngài nói đùa: 

- _ Tên đầy ý nghĩa, hắn có được lợi ích gì chăng? 
Sư trả lời: 

-- Hạt giống Phật do nhân duyên sinh khởi, con 
đâu thể quên lời dạy của thầy! 

Niên hiệu Chí Đức thứ hai (757) đời Đường, Sư 
thụ giới Cụ túc. Sau, đến chùa Thiền Pháp ở Linh 
Thọ học các kinh luật của Tiểu thừa và Đại thừa, Sư 
phân tích, giải thích rõ ràng. Thời gian sau, Sư suy 
nghĩ: 

-_ Việc đời vô số, mỗi ngày càng nhiều. Nếu vào 
Thái Sơn có được am tranh trên tảng đá để ở thì 
cũng đủ lắm rồi! 

Niên hiệu Đại Lịch thứ nhất (766), Sư đến viện 
Trùng Lâm phía tây huyện Bình Sơn, nói: 

- Núi vắng không nØười, phiền muộn chắng 
sinh, phiền muộn chẳng sinh chăng phải là hợp với 
lời Phật dạy vô văn ư? 

Ở đây từ trước đã có quỷ thần nên suốt ba năm 
Sư giảng pháp cho họ nghe. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 101 


Niên hiệu Đại Lịch thứ năm (770), trời hạn hán, 
giặc cướp nổi lên như ong, lại thêm núi rừng rậm 
rạp, cọp sói dãy đầy. Sư nhặt quả rừng, ngày chỉ ăn 
một bữa. Tiết độ sứ Trương Chiêu ở Hằng Dương 
nhận thấy trời đại hạn, biết Sư sống kham khổ tinh 
tấn, thường có cảm ứng điềm lành, nên đích thân 
vào núi thưa: 

-_ Trương Chiêu không có tài trị quốc, gây họa 
lụy đến nhân dân, đã ba năm nắng hạn, không một 
giọt mưa. Tôi tự trách bản thân mình không giúp ích 
gì cho trăm họ! 

Ông lại nói: 

- Nghe nói Long Vương cùng quyến thuộc theo 
Sư nghe pháp nên quên việc làm mưa. Mong Sư từ 
bI xót thương mọi người thì Trương Chiêu không 
còn lo lắng nữa! 

Sư liền đốt hương, hướng nhìn đầm nước từ xa 
chú nguyện: 

- Mong Long vương làm mưa thâm nhuằn. Nếu 
không như thế thì Long vương lấy gì làm đức? 

Trong khoảnh khắc, từ bốn phía mây đen nổi lên, 
trời trút cơn mưa lớn. Năm ấy, nhân dân ở Hằng 
Dương bội thu mùa vụ. 

Từ khi xuất gia đến bấy giờ, có lần Sư đã phát 
bốn mươi chín lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất là 
nhờ bồ-tát đại bi Quán Thế Âm để Sư gặp được 


102 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Đức Phật A-di- đà. Do đó, Sư quyên góp tịnh tải, 
đúc tượng Đại BI Quán Thế Âm cao bốn mươi chín 
thước và xây một ngôi chùa đề tôn trí. Khi chùa xây 
xong, Phật sự đã thành, Sư đến trước tượng Đại BI 
Quán Thế Âm cúi đầu rơi lệ nguyện rằng: 

-_ Thánh tượng đã đúc, chùa đã xây xong, con 
nguyện nương thánh lực sớm sinh An Dưỡng: 

Canh ba đêm ấy, Sư chợt thấy có hai luông ánh 
sáng lành, ở giữa luồng ánh sáng sắc vàng ấy có 
Đức Phật A-di-đà cưỡi mây đi xuông, bên cạnh có 
bồ-tát Quan Âm và Thế Chí. Phật đưa cánh tay sắc 
vàng xoa đầu Sư, nói: 

Giữ gìn bản nguyện kiên có Lợi ích chúng sinh 
làm đầu, Ao báu là nơi vãng sinh 

AI cũng được như nguyện! 

Thoáng chốc, ánh sáng mắt, đám mây tan hoản 
toàn không còn dấu vết. 

Ngày rằm tháng bảy niên hiệu Đại Lịch thứ mười 
một (776), Sư nhìn thấy một người hiện nửa thân 
hình trên đám mây, có hình dạng giống như Tì-sa- 
môn. Vị đó cúi xuống nói với sư: 

-_ Đã đến lúc ông về An Dưỡng rồi! 

Ngay ngày đó, Sư đem việc ấy kể lại, đồng thời 
khuyên bảo đệ tử tinh tắn tu hành, dũng mãnh trong 
giáo pháp của Như Lai, không sinh tâm biếng nhác. 

Sau đó, Sư đến trước tượng Đại BI Quán Thế 


Bốn Chúng Vãng Sanh 103 


Âm ngồi kết già viên tịch. Đệ tử muốn đặt Sư vào 
linh cữu đưa về núi cũ, nhưng mọi người ở châu 
này nàải thỉnh giữ lại, nên đã xây tháp Sư ở phía nam 
chùa Đại BI. 


40. Thích Tề Hàn 


Sư tự là Đăng Chí, họ Thấm, ở Ngô Hưng. Cao 
tổ của Sư làm quan Tế tửu nước Trần, tăng tổ” làm 
quan Tư mã ở châu Ngụy nước Tùy, tổ khảo”5 không 
làm quan. 

Thuở nhỏ, Sư đến chùa chơi, bước lên đất thanh 
tịnh, bỗng nhiên xúc động biết được đời quá khứ 
của mình, chỗ Sư ở của đời quá khứ hiện ra rõ ràng 
trước mắt. Nhân đó, Sư phát tâm xuất gia. 

Niên hiệu Thiên Bảo thứ tám (749) đời Đường, 
Sư trụ ở chùa Vĩnh Định thuộc quê nhà. 

Niên hiệu Thiên Bảo thứ chín (750), Sư mở đàn 
Ngũ Phần ở chùa Khai Nguyên. Niên hiệu Đại Lịch 
thứ ba (768), tăng và tục ở hai châu Chuyển Lệ, Vũ 
Khâu quy tụ ngày càng đông, nhưng tính của Sư 
không chạy theo thời thế, chăng thích gần 

gũi người tiếng tăm, mỗi khi ở trong thất thì yên 
lặng như không người, chỉ khổ công tu học không 


75. Tằng tô: Ông có nội. 
76. Tổ khảo: Ông nội. 


104 Bốn Chúng Vãng Sanh 


bỏ phí thời gian. Sư tinh thông nghĩa lí các kinh luật 
như Pháp hoa... không chút nghi ngờ, lại còn xiển 
dương Phật pháp, dẫn dắt người sau. Có lần, Sư nói 
với ngài Kiểu Nhiên” ở Ngô Hưng: 

-_ Tất cả những øì ta thấy biết đều đem chỉ dạy 
cho người, dù một chút việc thiện ta cũng đều hồi 
hướng về Tịnh độ! 

Niên hiệu Đại Lịch thứ mười (775), nhân có 
bệnh, Sư vào đạo tràng Lưu Thủy Niệm Phật" thấy 
được cảnh Tịnh độ hiện tiền trong một niệm. Ra 
khỏi đạo tràng, Sư liền làm bài kệ: 

Con nước trôi chừ, Lăn tăn sóng gợn, Đóa hoa 
sen chừ, Tỏa rực ánh sáng, Cưỡi ảnh sáng chừ, ĐI 
tới cùng all 

Lúc rời đạo tràng, làm kệ xong, Sư bảo đệ tử: 

- Điều thiện chớ nên bỏ, thời giờ chớ đề luống 
qua. Các con có lòng tin kiên có đối với An Dưỡng 
là tốt rồi! 


77. Kiểu Nhiên 4& #: Vị tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người 
Trường Thành, họ Tạ, tự Thanh Trú. Sư từng nhiều lần soạn văn bia 
cho các tổ sư Thiền tông thời kì đầu, như: Đạt-ma đại sư pháp môn 
nghĩa tán, Nhị Tông thiền sư tán, Năng Tú nhị tổ tán, Chí công tán, Đại 
Thông hòa-thượng pháp môn nghĩa tán, Hạc Lâm hòa-thượng pháp 
môn nghĩa tán, v.v... tất cả đều được đưa vào Toàn đường văn quyền 
917, quyền 918. 

78. Lưu Thủy Niệm Phật zzˆ&#Š: Phương pháp niệm Phật liên tục 
không gián đoạn như dòng nước chảy. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 105 


Đệ tử thưa: 

-_ Chúng con không dám quên lời thầy dạy! Sư 
nói tiẾp: 

- Chẳng quên Phật đạo, đức độ của các con từ 
đây mà phát khởi! Có người nói: 

-_ Hòa-thượng lìa đời vì sao lại bệnh? Sư nói: 

- Lúc sắp ra đi, bậc Thánh cũng không tránh 
khỏi bệnh, huống øì ta! Nói xong, Sư quay lại nhìn 
tượng Phật, rồi an nhiên viên tịch. 

Sư viên tịch tại Đông tự ở Hỗ Khâu vào ngày 
hôm ấy, thọ sáu mươi tám tuôi đời, ba mươi sáu tuôi 
đạo. 


41. Thích Thần Hạo 


Sư tự là Thường Khánh, họ Từ, tổ tiên thuộc 
người Bắc Tè. Ông nội đã từng phụng sự cho nhà 
Trần, nên gia đình ở quận Ngô. Sư có khí tiết phi 
phàm, phong thái siêu thoát. 

Thuở nhỏ, Sư theo hầu ngài Hoài Nhất. Vào 
niên hiệu Thiên Bảo thứ sáu (747) nhà Đường, vua 
ban chiếu mỗi quận chỉ được độ ba người xuất gia, 
chọn lấy nØười nôi bật, có đức hạnh, đạo nghiệp hơn 
người. Sư là người được đề cử đầu tiên trong quận. 

Sau, Sư nương nơi ngải Đàm Nhất ở Cối Kê, 
nghiên cứu sâu xa tạng luật. Sư than: 


106 Bốn Chúng Vãng Sanh 


-_ Sự phòng hộ trong giới luật là để ngăn ngừa 
tự thân, nhưng chúng tăng ngày nay bỏ gốc theo 
ngọn. Ta chưa từng được nghe nói về người tự muốn 
sửa đổi. Sao ta lại vất vả chạy ngược chạy xuôi để 
nhận lây sự chê cười của mọi người nhỉ? 

Sư trở về chùa Phúc Nguyện ở Bao Sơn sống 
đời tiêu dao tự tại, làm một sĩ nhân có chí hướng cao 
thượng, vui theo cuộc sống du phương. Tiếng tắm 
của Sư vang đội một thời. 

Niên hiệu Càn Nguyên thứ nhất (758) thời 
Đường, vua ban chiếu cho hai mươi bảy ngôi chùa, 
mỗi chùa đề cử bảy vị đại đức chuyên về giới luật. 
Sư vâng chiếu miễn cưỡng giảng dạy giới luật. Quan 
Thích sử Khai Châu là Lục Hướng và đệ tử mộ đạo 
là quan Cấp sự Trung Nghiêm Duyệt, quan Lễ bộ 
thị lang Lưu Thái Chân, quan Đại lí bình sự Trương 
Tượng, quan Liêm sứ Lí Quân đều khâm phục đức 
độ của Sư, cho răng ở đời không ai sánh bằng. 

Về già, Sư thành lập Tây Phương pháp xã” để 
cho tăng tục tu tập. Trong đạo tràng ấy, người nào 
không thể xa lìa niệm tục đề thanh tịnh sáu căn thì 
phần lớn đều bỏ cuộc. Lúc đó người ta cho rằng 


79. Tây Phương pháp xã #2¿k‡È: Đoàn thể tăng tục lấy việc đọc 
tụng và nghiên cứu kinh Pháp hoa làm hạnh tu chính yếu, do ngài Thần 
Hạo (716-790) ở Bao sơn, quận Ngô sáng lập vào khoảng năm Trinh 
Nguyên (785-804) đời Đường. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 107 


trong rừng chiên-đàn ấy, những cây tầm thường sẽ 
tự khô héo. 

Tháng mười niên hiệu Trinh Nguyên thứ sáu 
(790), Sư lâm bệnh. Đến ngày mồng năm tháng 
mười hai, Sư di chúc cho đệ tử Duy Lượng: 

- Ta sẽ đi trong đêm nay, với tâm nguyện vãng 
sinh Tịnh độ. Con hãy chuẩn bị. Chín phẩm sen 
vàng dẫn đường đưa ta đến Cực Lạc! 

Đêm ấy, điềm Tịnh độ âm thầm hiện ra trước 
mắt, Sư liền tắm rửa, thay y phục rồi viên tịch. Ba 
ngày sau, nơi thất Sư ở mùi thơm vẫn còn. 


42. Thích Thiện Trụ 


Sư họ Hoài, người Bác Dã, Doanh Châu. Thuở 
nhỏ, thông suốt giáo nghĩa Phật học, trội hơn bạn 
đồng học thời bấy giờ. Sư đã từng đến Ngô Trung, 
gặp pháp sư Tuệ Tĩnh giảng kinh Niết-bàn trước 
thính chúng tăng và tục hơn nghìn người chăm chú 
lắng nghe. Giữa hơn nghìn người ấy, Sư cùng với 
pháp sư đàm luận, hỏi đáp qua lại, nghĩa lí phần lớn 
nghiêng về Sư. Từ đó, tiếng tăm của Sư lan truyền 
khắp các quận. 

Vào niên hiệu Nhân Thọ thứ ba (603) đời Tùy, 
Văn hoàng để ra chiếu chỉ tuyển chọn năm mươi ba 
vị danh tăng, đem xá-lợi chia cho năm mươi ba quận. 


108 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Sư có tải năng nên cũng được đưa vào dự tuyên, và 
được tuyên chọn. Qua kì ứng tuyên ấy, tiếng tăm Sư 
vang xa, nhưng Sư chỉ đơn độc một mình, ít tham 
gia vào việc đời, tình thân thích, bạn bè đều lọt lạt, 
chỉ để tâm đến Tịnh độ, dốc hết tâm lực huân tu 
đạo nghiệp. Nơi Sư ở có tượng A-di-đà và hai tượng 
Bồ-tát thường phóng hào quang sáng rực khắp trong 
ngoài, người trông thấy không ai không tán thán, mà 
Sư cả đời cũng không kể ra. 

Vào niên hiệu Đại Nghiệp thứ hai (602), Sư 
lâm bệnh. Đến niên hiệu Vũ Đức thứ ba (620) đời 
Đường, bệnh thuyên giảm, Sư nói: 

-_ Bệnh của ta đã lành nhưng tuổi thọ sắp hết. 
Sau đó, Sư lại lâm bệnh nặng. Sư nói: 

-_ Ta đối với Phật đạo vốn không có tâm biếng 
lười nên không lo chăng sinh Tịnh độ. 

Nói rồi Sư bảo tăng chúng quét dọn phòng thắt, 
trang nghiêm chờ đến giờ vãng sinh. Đêm ấy, chư 
tăng ở lại bên cạnh Sư, Sư chợt ngồi dậy chắp tay 
nguyện: 

- Phật dùng bốn mươi tám lời nguyện để tiếp độ 
con, hữu tình cũng được nhờ, như bản nguyện của 
Phật. 

Lại nói: 

-_ Chúng sinh trong nhiều kiếp không gặp được 
Phật, không nghe chính pháp. Nay con may mắn 


Bốn Chúng Vãng Sanh 109 


được ánh quang minh của Phật chiếu đến, con nương 
theo lời nguyện không để luống qua. 
Nói xong Sư thị tịch. 


43. Thích Thần Tố 


Sư tự là Thiệu Tắc, họ Vương, ban đầu ở Thái 
Nguyên, sau ở Minh Điều, ấp An. 

Sư xuất gia từ nhỏ, kết bạn đạo với pháp sư Đạo 
Kiệt, am tường văn tự nghĩa lí ít ai sánh bằng. Những 
người thông đạt lúc bấy giờ đều rất nề trọng Sư. 

Khoảng niên hiệu Đại Nghiệp nhà Tùy (605 — 
616), Sư giảng luận A-tì-đàm hơn bốn mươi lần, 
giảng luận Thành thật hai mươi lần, thời gian còn 
lại giảng các tiểu bộ, hầu như không có thời gian 
rảnh rỗi. Sư thường nói: 

- Nếu tôi giảng kinh giúp cho người giải trừ 
được mê tối, nguyện thân nảy sau khi mắt sẽ được 
sinh về An Dưỡng. 

Sư là người nghiêm túc, khiêm nhường, không 
khoe khoang bản thân, nghe việc thiện của người 
dường như việc thiện mình, nghe điều ác của người, 
cũng như điều ác của mình. 

Ngày ba mươi tháng hai, niên hiệu Trình Quán 
thứ L7 (643) nhà Đường, nhân có chút bệnh, Sư bảo 


110 Bốn Chúng Vãng Sanh 


đệ tử: 

-_ Ta đã khắc cốt ghi lòng, gieo nhân Tịnh độ, 
nay đã lâm bệnh, may là không bị các khổ. Các con 
lấy gì để giúp ta? 

Lại bảo đệ tử lớn tiếng tụng kinh Quán Vô Lượng 
Thọ Phật, Sư lắng tâm nghe, rồi tự mình niệm A-di- 
đà Phật và danh hiệu của hai vị bồ-tát Quan Âm, 
Thế Chí và danh hiệu của các bồ-tát trong hải hội. 
Sư niệm đi niệm lại nhiều lần. 

Lại bảo một người xướng lớn lên, cả chúng tăng 
tụng theo. Đến nửa đêm, Sư ngôi ngay ngắn viên 
tịch. 


44. Thích Tuệ Tuyền 


Sư Tuệ Tuyền sống vào đời Đường, xuất gia 
ở Tương Xuyên, Sư từng truyền bá Tam luân đại 
kinh". Đến ngày mùng § tháng 4 niên hiệu Trinh 
Quán thứ 23 (650), vào một đêm Sư nằm mộng thấy 
Sơn thần đến bảo: “Không bao lâu nữa Pháp sư sẽ 
vãng sinh về Tây phương!”. 

Đến ngày 14 tháng 7, Sư giảng kinh Vu-lan-bồnẺ! 


80. Tam luân đại kinh < #2 X ## : Tức là kinh của ba thời giáo: A-hàm, 
Bát-nhã, Pháp hoa. 

81. Kinh Vu-lan-bồn (s8 8i 3 4#. S: Ullambana-sũtra): Kinh I quyền, 
do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tân, Trung Quốc, là kinh điên 
thuộc Phương Đăng bộ, được xêp vào Đại Chính tạng, tập 1ó. Nội 


Bốn Chúng Vãng Sanh II 


vừa xong, chắp tay lại và nói: “Lúc sống thụ nhận 
vật của tín thí, nay cần phải bỏ hết, dù vật nhỏ như 
cọng lông trở lên đều đem ra giúp cho người nghèo 
khổ, cô độc trong mười phương và các đạo khác”. 
Nói xong, Sư ngôi trên pháp tòa mà thị tịch. 


Ghi chú 

Thuở xưa, ngài Đạo Sinh thuyết pháp vừa xong, 
đại chúng thấy cây phất trần rơi xuống đất, Ngài 
ngồi tựa trên ghế mà thị tịch, giống như đang nhập 
định. Sự việc của sư Tuệ Tuyên cũng giống như thế. 
Than ôi! Ngày thường sống không có đạo lực, đến 
lúc sắp mạng chung có thể gắng sức được ư! 


45. Thích Hoài Ngọc 
Hoài Ngọc” sống vào đời Đường, người ở Thai 


dung kinh này, đại đệ tử của Phật là Mục-kiền-liên vì bất nhẫn khi thấy 
mẹ bị đọa vào đường nøạ qui, chịu khổ, nên ngải thưa hỏi Phật cách 
giải cứu, Phật dạy ngày rằm tháng 7 là ngày chúng tăng Tự tứ, hãy 
dùng thức uống ăn ngon quí, ngũ quả cúng đường Phật tăng trong 10 
phương thì mẹ ông sẽ được thoát li khổ nạn. 

82. Hoài Ngọc }Š #: Cao tăng Trung Quốc, thuộc tông Tịnh độ, sống 
vào đời Đường, họ Cao, người Đan Châu (Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang). 
Sư ở chùa Dũng Tuyền, Thái Châu (Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang), giữ 
gìn giới luật rất nghiêm minh. Sư tụng kinh A-di-đà 30 vạn lần, mỗi 
ngày niệm danh hiệu Phật năm vạn tiếng. Ngày mùng 9 tháng 6 năm 
742, Sư nằm mộng thấy Thánh tượng cõi Tây phương, biết sắp mạng 
chung, Sư liền viết bài kệ: 


112 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Châu. Sư luôn mặc áo vải thô, ngày ăn một bữa, 
thường ngồi không nằm, tụng kinh A-di-đà ba mươi 
vạn lần, mỗi ngày niệm danh hiệu Phật năm vạn 
tiếng. 

Đến niên hiệu Thiên Bảo thứ nhất (742), Sư thấy 
Đức Phật và bồ-tát khắp trong hư không, có một 
người cầm đài bạc đến rước. Sư nói: “Tôi một đời 
niệm Phật, thệ ngôi được đài vàng, tại sao không 
như ý?”. Lúc ấy, Thánh chúng liền biến mắt. Từ đó, 
Sư càng thêm tinh tấn niệm Phật hơn. Hai mươi mốt 
ngày sau, có người đưa cao đài vàng đến và nói: 
“Vì Sư tinh tấn niệm Phật nên được sinh về Thượng 
phẩm! Sư hãy ngồi ngay thắng mà chờ đợi”. 

Ba ngày sau có ánh sáng lạ khắp phòng,Sư nói 
với đệ tử: “Tôi vãng sinh về Tịnh độ”. Nói xong, 
Sư mỉm cười mà thị tịch. Quan Thái thú Đoàn Hoài 
Nhiên làm kệ khen răng: 


Ghi chú 
Pháp sư niệm Phật lên Sơ địa Phật quôc sênh ca 
hai lân đên Chỉ có cây hòe xưa trước cửa 


“Thanh tịnh trong sáng không bụi nhơ. 

Hoa sen thượng phẩm là cha mẹ Tôi nay tu hành trải nhiều kiếp 
Hiện ở Diêm-phù nhàm các khổ Một đời khổ hạnh vượt mười kiếp Xa 
hắn Ta-bà về Tịnh độ”. 

Viết kệ xong, Sư thị tịch. Quan Thái thú là Đoàn Hoài Nhiên làm 
kệ ngợi khen và an táng Sư rất trọng hậu. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 113 


Đài vàng máng nặng khiến cành oăn. 

Có người nói: “Đài bạc đến rồi ẩn mất, Đài vàng 
theo ý nguyện lại đến, đâu thê nào quả báo không có 
căn cứ? Bởi vì người lựa chọn”. Có người thông hiểu 
đáp: “Đây chính là nghĩa vạn pháp do tâm, theo cảm 
mà có ứng. Vả lại, xe lửa địa ngục đã xuất hiện mà 
nhất tâm niệm Phật mười tiếng còn được vãng sinh, 
thiên chúng đến rước. Hết lòng thệ nguyện sinh về 
Tịnh độ thì tướng thiện và ác, Thánh và phàm ngăn 
cách còn có thê chuyên nghiệp trong chốc lát, huống 
gì vàng bạc giá trị không khác nhau bao nhiêu! 


46. Thích Đạo Ngang 


Sư Đạo Ngang sống vào đời Đường, người 
ở quận Ngụy, thờ pháp sư Linh Dụ làm thầy. Sư 
thường đến ở chùa Hàn Lăng Sơn giảng kinh Hoa 
nghiêm và Địa luận thấu suốt ngọn ngành, chí cầu 
sinh về Tây phương, nguyện sinh An Dưỡng. Sau 
đó, Sư tự biết mình sắp đến ngày mạng chung, dự 
tính vào tháng 8, nhưng mọi người chưa hay biết. 

Đến ngày mùng I tháng 8, thân không mắc bệnh, 
bỗng Sư hỏi đại chúng đã đến giờ Ngọ trai chưa? 
Hỏi xong, Sư lên tòa cao, thân có tướng lạ, trong lò 
hương có hương thơm lạ, hướng dẫn đại chúng thụ 
giới bồ-tát, lời lẽ khẩn thiết, người nghe run sợ. Sư 


114 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Đạo Ngang ngửa mặt lên cao trông thấy thiên chúng 
rất đông thôi tiêu, đánh đàn réo rắt. Sư nói với thiên 
chúng: “Trời Đâu-suất-đà* đến nghĩnh đón tôi. 
Nhưng thiên đạo là gốc của sinh tử, còn tôi không 
muốn sinh lên trời, chỉ cầu sinh Tịnh độ. Tại sao sự 
chí thành của tôi không được toại nguyện?”. Sư vừa 
nói xong, nhạc trời liền biến mắt. Sư lại thấy người 
mang hương hoa, đàn hát từ phương tây đông đúc 
như mây, bay nhảy mà đến vây quanh trên đỉnh đầu, 
tất cả đại chúng đều trông thấy. Sư Đạo Ngang nói: 
“Nay Đức Phật và Thánh chúng ở cõi Tây phương 
đến rước, việc này mới đúng với ý nguyện của tôi”. 
Chỉ thấy tay cầm lư hương buông xuống, Sư đã thị 
tịch trên tòa cao, dưới chân có hàng chữ Phố Quang 
Đường... Mọi người xa gần đều kinh ngạc, ngợi 
khen. 


Ghi chú 

Khước từ cõi trời mà cầu sinh Tịnh độ. Ngày 
trước có Quang Công, sau này có Hồng Công và 
Đạo Ngang. Bởi vì ba người này trong lúc khẩn cấp 


83. Trời Đâu-suất-đà (Đâu-suất-đà thiên #⁄:#ƑÈ): Cõi trời thứ tư 
trong sáu tầng trời cõi Dục, rộng tám vạn do tuần, vị trí ở giữa trời Dạ- 
ma và trời Lạc Biến Hóa, cách trời Dạ-ma mười sáu vạn do tuần. Tuôi 
thọ của chư thiên ở cõi trời này khoảng 4.000 năm, một ngày một đêm 
ở đây tương đương với 400 năm ở nhân gian. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 115 


mà còn có thể dạy luật cho bốn chúng, ngồi trên tòa 
cao mà thị tịch. Tướng lành quá nhiêu làm hoa mắt, 
kinh tâm mọi người. O1! Lạ lùng thay! 


47. Đạo Xước 


Sư họ Vệ, người ở Vấn Thủy, Tinh Châu. 

Từ lúc xuất gia, Sư học khắp các bậc thầy danh 
tiếng. Sau, nghe thiền sư Toản hạnh giải song toàn, 
Sư hết lòng kính phụng. 

Sau đó, Sư ở chùa Huyền Trung, Bích Cốc, là 
nơi ở trước kia của ngài Đàm Loan đời Hậu Ngụy. 
Ngài Đàm Loan ở chùa này chuyên tu pháp môn 
Tịnh độ, đến lúc lâm chung có rất nhiều điềm lành. 
Người trong quận cho là hi hữu, mới thu góp các sự 
kiện này lại khắc vào văn bia. Sư gặp bia đá càng 
thêm tín tâm. Từ đó, Sư nương nơi cảnh tịch tĩnh, 
lóng lặng các niệm, trì danh hiệu Phật A-di-đà nhiều 
không đếm xuế. Thông thường mỗi ngày Sư đều 
niệm bảy vạn lần. 

Ở vùng đất giữa sông Tịnh và sông Phần ít có 
người niệm Phật, đeo chuỗi hạt, Sư khuyên tăng tục 
niệm Phật, nễu không có tràng hạt thì dùng hạt đậu 
ghi nhớ số lượng, niệm một tiếng thì lẫy ra một hạt 
đậu, dùng hạt lúa cũng như vậy, sau đó kiểm số hạt 
ấy. Số hạt mà họ đã niệm nhiều đến vài vạn hộc. 


116 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ngày S tháng 4 niên hiệu Trình Quán thứ ba (629) 
đời Đường, mọi người vân tập đến chùa mừng ngày 
Đức Phật đản sinh, thì chợt thấy ngài Đàm Loan, từ 
thuyền thất bảo trên bầu trời chỉ vào Sư nói: 

- Đền báu của ông ở Tịnh độ đã hoàn thành, chỉ 
còn thân dư báo của ông chưa mãn. Đồng thời cũng 
thấy hóa Phật cùng hóa bồ-tát ngự trên hư không, 
mỌI người đều ngạc nhiên, ca ngợi, kính tin, cho 
đến những kẻ không tin Phật cũng đều kính ngưỡng. 

Do đó, khoảng đầu đời Đường, việc tu Tịnh độ ở 
các quận vùng sông Tinh và sông Phần cũng nhờ Sư 
mà được hưng thịnh. 

Sư có người bạn đồng chí hướng là Đạo Phủ, ở 
kinh đô đã nhiều năm, cách chùa Huyền Trung rất 
xa. Mỗi khi gặp nhau, đều hẹn lấy Tịnh độ làm nơi 
gặp gỡ lâu dài. 

Sư viên tịch đã ba ngày, Đạo Phủ hay tin, than 
rằng: 

- _ Ta thường cho rằng mình đi trước Sư, sao nay 
lại đi sau? Lại nói: 

-_ Một hơi thở mong gặp được Phật thì có thê 
theo kịp! 

Ngày hôm ấy, Sư Đạo Phủ ở trước tượng Phật 
đỉnh lễ phát nguyện, rồi trở về chỗ ngồi đề viên tịch. 


Bốn Chúng Vãng Sanh lỆ) Vụ 


48. Bảo Tướng 


Sư Bảo Tướng sống vào đời Đường, người ở 
Trường An, Ung Châu. Sư xuất gia năm mười chín 
tuôi, tu hạnh đầu-đà**, đêm ngày sáu thời lễ bái, sám 
hối được bốn mười năm. Ban đêm Sư tụng kinh 
A-di-đà bảy biến, niệm Phật sáu vạn tiếng. Đến khi 
mắc bệnh, Sư vẫn không bỏ tụng kinh niệm Phật. Sư 
dặn dò đại chúng: “Niệm Phật là điều trước tiên, chớ 
đề một đời luỗống qua vô ích, ta sẽ đợi các ngươi ở 
cõi Tây phương”. Sư lại nói: “Thiêu thi thê ta xong, 
không cần khắc bài minh vào tháp”. Nói xong, Sư 
thị tịch. 


Ghi chú 

Ngài Hoài Ngọc một ngày niệm Phật năm vạn 
câu, ngài Đạo Xước niệm bảy vạn câu, nay ngài Bảo 
Tướng niệm sáu vạn câu. Ba vị này đều là bậc cao 
tăng, những thời khóa mỗi ngày có số lượng nhất 
định. Nay bỗng có người nói: “Đây là việc làm của 
bọn đàn ông, đàn bà ngu đốt”. Làm sao có thê như 
thế được! 


84. Hạnh Đầu-đà (Đầu-đà hạnh 5ã FÈ⁄ƒ, S: dhũta- -guna): Khổ hạnh tu 
tập đề đề dứt bỏ sự tham trước y phục, ăn uống, chỗ ở v.v... ngõ hầu 
điều phục thân tâm. 


118 Bốn Chúng Vãng Sanh 


49. Duy Ngạn 


Sư người Giao Thành, Tịnh Châu. Sư thường 
than thở: “Ba cõi không an giống như nhà lửa, nếu 
chưa vãng sinh An Dưỡng thì đều là đau khổ”. Do 
đó, Sư siêng năng tu tập mười sáu pháp quán không 
biết mỏi mệt. 

Ngày mông bảy tháng Giêng niên hiệu Thùy 
Củng thứ nhất (685) nhà Đường, Sư xuất quán 
tưởng và thấy hai vị bồ-tát Quan Âm, Thế Chí hiện 
trên không trung, một thời gian lâu mà chưa ấn. Sư 
đỉnh lễ rơi lệ khóc than: 

-_ Thật may mắn cho con, mắt thịt mà thấy được 
dung nhan của bậc Thánh! 

Sư tiếc nuối vì không lưu truyền được hình ảnh 
này cho đời sau, chợt có hai người tự xưng là họa sĩ 
đến vẽ tượng. Trong khoảnh khắc, hai Thánh tượng 
được vẽ xong, và ngay lúc ấy hai họa sĩ cũng biến 
mắt. 

Đệ tử lấy làm lạ, hỏi Sư điều đó. Sư nói: 

-- Họ là họa sĩ ư2 Sư nói tiếp: 

-_ Đến lúc ta về phương Tây rồi, trong hàng đệ 
tử có ai theo ta thì nói! Có đứa bé thưa: 

- _ Được lệnh của thầy, ai dám chối từ! Sư nói: 

-_ Nếu theo thầy, con hãy xin phép cha mẹ. 

Cha mẹ đứa bé nghe con nói liền cười và măng, 


Bốn Chúng Vãng Sanh 119 


vì họ không tin. 

Đứa trẻ trở về chùa, dùng nước nóng có hương 
liệu tắm gội, rồi đến trước tượng Phật A-di-đà trải 
tọa cụ ngồi xuống viên tịch. 

Sư hay tin, liền đến vỗ lưng đứa bé nói: 

-_ Con theo hầu ta sao lại đi trước? 

Sư bèn đốt hương, cầm bút đến trước bức tượng 
bồ-tát đã được vẽ lúc trước, viết bài tán: 

Đức Quan Thế Âm đón từ xa Bồ-tát Thế Chí 
đồng rước qua. Trên mũ bảo bình hiện hóa Phật, 

Trước trán hào quang chiếu sáng lòa. Đến mười 
phương cõi đều soi khắp. Đợi sinh chín phẩm, tay 
cầm hoa Mong tay từ bi dắt về Cực Lạc. 

Làm kệ xong, Sư bảo các đệ tử cùng trợ niệm 
danh hiệu Phật. Lúc ấy có người chưa đến kịp, Sư 
nÓI: 

-_ Không cần đợi nữa. 

Sư ngước nhìn về hướng tây rồi viên tịch. 

Ghi chú 

Việc của Sư Duy Ngạn không phải mê hoặc. 
Chắng phải đứa trẻ kia tu tịnh nghiệp từ lâu thì làm 
sao vãng sinh một cách thần kì như thế? Ông không 
thấy mười niệm nhất tâm bất loạn sẽ được thành tựu 
ư? Nếu không như vậy thì do căn lành kiếp trước 
của đứa trẻ đã thuần thục. Người tu tịnh nghiệp, nếu 
đời này không được vãng sinh, suy xét việc này có 


120 Bốn Chúng Vãng Sanh 
thể tự an ủi mình vậy. 


50. Tăng Huyễn 


Sư người Thọ Dương, Tịnh Châu, sống vào đời 
Đường. 

Lúc còn trẻ, Sư niệm danh hiệu bồ-tát Di-lặc, 
mong sinh vào nội việnŠ. Đến năm chín mươi tuổi, 
được thiền sư Đạo Xước hướng dẫn pháp môn Tịnh 
độ, Sư chưa tỏ ngộ, chỉ mới bắt đầu hồi tâm. Biết 
mình tuôi đã xế chiều, công phu tích lũy chưa nhiều, 
từ đó Sư sớm hôm lễ Phật nghìn lạy, niệm Phật vạn 
lần, thức ngủ đều tinh tấn, không một mảy may giải 
đãi, suốt ba năm liền như thế. 

Vào niên hiệu Trinh Nguyên thứ chín (794), 
nhân lâm bệnh nặng, Sư bảo đệ tử: 

- _ Ta là người hữu lậu, mới có bệnh tật, nào ngờ 
được Đức Phật A-di-đà trao hương y, còn bồ-tát 
Quan Âm, Thế Chí đưa tay báu ra cho ta thấy. Từ 
đây đi về Tây đều là cảnh Tịnh độ. Ta đi theo Phật 
đây! 

Nói xong Sư viên tịch. Đến bảy ngày sau, mùi 
hương vẫn còn. Nhân đó, mọi người ở Tịnh châu và 
Phần châu đều phát lòng tin Tịnh độ. 

Lúc ấy ở chùa Ngộ Chân phía tây sông Phần, hai 


85. Nội viện  fš: Khu vực Tịnh độ của bồ-tát Di-lặc ở trời Đâu-suất. 


Bốn Chúng Vãng Sanh j5] 


pháp sư là Khải Phương và Viên Quả trước đây chỉ 
tôn trọng Sư vì tuôi cao, nay chính mắt thấy việc đó, 
liền đối trước tượng Quan Âm phát lộ sám hối lỗi 
Xưa, đồng thời bẻ cành dương đặt vào tay tượng bồ- 
tát, phát nguyện rằng: 

- Chúng con nếu có duyên với Tịnh độ, thì hãy 
khiến cho cành dương bảy ngày không héo! 

Bảy ngày sau, cành dương vẫn còn xanh tươi, 
hai vị vui mừng, cả ngày lẫn đêm không lìa quán 
niệm. Sau vải tháng, vào một đêm trong lúc quán 
niệm, bỗng nhiên các pháp sư thấy mình đến ao lớn 
thất bảo, giữa ao có rèm báu lớn, đã vào trong đó, lại 
thấy hai bồ-tát Quan Âm, Thế Chí ngồi đài hoa báu, 
phía dưới đài có cả nghìn vạn hoa sen khắp nơi. Đức 
Phật A-di-đà từ phía tây đi đến ngồi trên tòa sen lớn 
nhất. Các hoa sen phóng ánh sáng chiếu rực rỡ. Hai 
pháp sư tiến đến trước Phật đỉnh lễ rồi bạch: 

- Chúng sinh ở cõi Diêm-phù-đề y theo kinh, 
niệm Phật được sinh lên đây chăng? Phật dạy: 

- Nếu chúng sinh niệm danh hiệu của ta thì đều 
được sinh về, không có một người nào niệm Phật 
mà không sinh. 

Hai vị pháp sư lại thấy cõi nước đó đất bằng 
phăng như lòng, bàn tay, cờ báu, lưới ngọc đan xen 
lẫn nhau. Lại thấy một vị tăng ngự trên chiếc xe báu 
vội vàng đến bảo hai ngài: 


122 Bốn Chúng Vãng Sanh 


- _ Tôi là Pháp Tạng, vì lời nguyện trước nên đến 
đón các vị. 

Hai pháp sư lên xe đi về phía trước, lại cảm thấy 
thân mình ngồi trên hoa sen báu, lại nghe Đức Phật 
Thích-ca và bồ-tát Văn-thù dùng Phạm âm ca ngợi 
Tịnh độ. Trước mặt thấy có đại điện, trong điện có 
ba bậc thềm báu. Ở bậc thêm thứ nhất toàn là bạch 
y, bậc thứ hai thì nửa tăng nửa tục, còn bậc thứ ba 
chỉ có tăng không có tục. Đức Phật chỉ vào bậc thứ 
hai bảo với Khải Phương: 

- Đây đều là những người niệm Phật ở cõi 
Diêm-phù-đề được sinh Cực Lạc. Sao ông không tự 
cô gắng? 

Hai pháp sư Khải Phương và Viên Quả thức dậy, 
kế hết lại cho các vị đồng tu nghe. 

Đến ngày mông năm, hai ngài không bệnh, chợt 
nghe tiếng chuông ngân, mới hỏi vị tăng bên cạnh. 
Vị tăng ấy không nghe được. Hai pháp sư nói: 

- _ Tiếng chuông là việc của chúng ta, chăng phải 
của thầy ấy! Chăng lâu sau, hai pháp sư cùng viên 
tịch. 


Ghi chú 

Đến lúc tuôi già mới tu Tịnh độ mà còn được 
vãng sinh; người tuôi trẻ có thê biết. Hai ngài Khải 
Phương, Viên Quả nghe việc vãng sinh của sư Tăng 


Bốn Chúng Vãng Sanh 123 


Huyễn mà phát tâm, đến lúc lâm chung có hiện điềm 
lành. Thầy người khác vãng sinh, mình cũng mong 
được vãng sinh chính là nghĩa này vậy. 


51. Thích Hoài Cảm 

Sư Hoài Cảm sống vào đời Đường ở chùa Thiên 
Phúc, thông suốt kinh điền, nhưng lại chưa tin pháp 
môn Niệm Phật, bèn đến hỏi hòa thượng Thiện Đạo 
rằng: 

- Việc niệm Phật thuộc pháp môn nào? Hòa 
thượng đáp: 

- Ông cứ chuyên niệm Phật, sẽ tự chứng nghiệm. 
Sư lại hỏi: 

-_ Thấy được Phật không? Đáp: 

-_ Lời Phật dạy sao còn nghĩ? 

Sư bẻèn nhập đạo tràng niệm Phật, tu tập hai 
mươi mốt ngày mà chưa có ứng nghiệm øì, nên tự 
hận mình tội sâu nặng, muốn tuyệt thực để bỏ mạng. 
Hòa thượng ngăn không cho. Sau đó, suốt ba năm 
Sư chuyên tâm niệm Phật, liền được thấy tướng 
lông trăng của Phật, chứng được Niệm Phật tam- 
muội. Khi lâm chung được Phật đến đón, Sư chắp 
tay hướng về phía tây mà qua đời. Sư soạn Vãng 
sinh quyết nghi luận 7 quyền để lại đời. 


124 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ghi chú 

Ngạn ngữ có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên 
kim”. Vì ta chứng kiến việc của Hoài Cảm, nên mới 
khuyên nếu người nào tự ràng buộc mình thì phải 
suy nghĩ lại việc đó. 


52. Thích Đức Mĩ 


Pháp sư Đức Mĩ sống vào đời Đường, cư trú tại 
Tây viện chùa Hội Xương. Pháp sư xây Sáảm đường 
để tu Bát-chu tam-muội*5, suốt mùa hạ không nằm, 
ngồi; hoặc ba năm không nói một lời, hoặc làm 
như hạnh của bô-tát Thường Bất Khinh, đỉnh lễ 
bảy chúng, ăn mặc giản dị, chấm đứt vọng tưởng 
thế gian, chuyên quán niệm Tây phương, tụng kinh 
A-di-đà suốt đời không dừng nghỉ. Một thời gian 
sau, Pháp sư vào phòng xưng niệm danh hiệu Phật 
A-di-đà mà an nhiên thị tịch. 


Ghi chú 
Chấm dứt vọng tưởng thế gian thì tâm nhiễm ô 
không còn. Chuyên nghĩ về Tây phương thì nhân 


§6. Bát-chu Tam-muội ## 2Ÿ Z#* (S: Pratyutpannasamadhi): Một loại 
chính định thành tựu nhờ thực hiện pháp môn tu tập vừa đi vừa niệm 
Phật vừa quán tưởng. Thực hành Tam-muội này trong khoảng thời hạn 
qui định (7-90 ngày) thì sẽ thấy được chư Phật. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 155 


Tịnh độ thành tựu. Người xưa có câu: “lâm ải 
không nặng thì không sinh Ta-bà, niệm Phật mà 
không nhất tâm thì không sinh Tịnh độ”. Quả thật 
đúng như lời nói! 


53. Thích Biện Tài 


Sư họ Lí, người Tương Dương sống vào đời 
Đường. Lúc mẹ Sư mang thai bỗng nhiên bà ghét 
thức ăn tanh hôi. Đêm Sư chào đời có mùi thơm 
khắp phòng. 

Năm bảy tuổi, Sư xuất gia nơi thiền sư Tịch ở 
núi Hiện. 

Năm l6 tuổi, xuống tóc tại chùa Đại Vân thuộc 
châu Sư đang ở, rồi lần lượt đi khắp các quận, học 
rộng các kinh sách. Sau, nghe pháp môn của luật sư 
Hoài Uy ở chùa An Quốc tại Trường An được mọi 
người kính ngưỡng, Sư đến đó nương học, được 
nhiều thành tựu. 

Đến niên hiệu Thiên Bảo thứ mười bốn (755) đời 
nhà Đường, Huyền Tôn hoàng đề cho rằng người 
phương bắc có bâm chất bướng bỉnh, lâu dần đã 
thành thói quen, vào trong các chùa còn nhiều tập 
nhiễm cưỡi ngựa, bắn cung. Vua lệnh cho Sư dạy 
bảo, truyền giới đề điều phục họ. 

Đầu niên hiệu Chí Đức (756), Túc Tông lên ngôi, 


126 Bốn Chúng Vãng Sanh 


quan Tế tướng Đỗ Hồng Tiệm v.v... tâu vua thỉnh 
Sư trụ tại chùa Long Hưng, ban chiếu phong chức 
Giáo thụ cai quản Sóc phương, khiến cho mọi người 
theo sự chỉ dạy của Sư, để thay đôi những tập tục 
bất chính. 

An Lộc Sơn nổi loạn, máu tanh vẫy khắp Lạc 
Dương, Hà Nam. Sư mượn cớ bệnh, ba năm 1m lặng 
không nói. Sau, An Lộc Sơn thua trận. Túc Tông 
nhiều lần hạ chiếu thư khen ngợi Sư. 

Niên hiệu Đại Lịch thứ ba (768) đời Đường, vua 
ban chiếu lệnh Sư làm Đại đức ở chùa Chương Tín. 
Bấy giờ quan Phủ soái Quặc Quốc Thường Công và 
quan Hộ nhung Nhậm Công ngưỡng mộ Sư nhưng 
chưa được gặp, đến khi cùng đàm luận với Sư thì họ 
càng thêm kính phục. 

Đối với pháp môn Tịnh độ thì sư âm thầm chuyên 
tâm tu tập đã hai mươi năm chưa từng nói với aI, 
đến khi trò chuyện với Nhậm Công, mới nói: 

-_ Huyễn thân của tôi cũng đã bóng xế, khi tuổi 
hết thân hoại, nhất định sẽ sinh Tịnh độ. Kì hạn sinh 
về Tịnh độ chăng phải mười năm nữa sao? 

Mùa thu niên hiệu Đại Lịch thứ mười ba (778) 
đời Đường, Sư lâm bệnh. Đến cuối mùa đông vào 
ngày mông tám, Sư bảo đệ tử: 

-_ Con đến nói với Nhậm công là sự mong cầu 
về Tịnh độ của thầy đã được mười năm. 


Bốn Chúng Vãng Sanh l7 


Nhậm công cũng không quên việc đó, nên khi đệ 
tử của Sư đến báo, ông nói: 

- Lẽ nào thầy từ biệt tôi sao? 

Rồi vội vàng rủ Thường công đến thăm. Hai vị 
vừa đến cửa, có người thưa với Sư, Sư nói: 

-_ Đến thì ta đi! 

Rồi Sư ngồi kết già an nhiên viên tịch. 

Lúc đó, Ấp Tử và Thạch Ngung đang đi tuần 
trên thành, nghe âm nhạc hợp tấu từ phía tây đến, 
các mùi hương cũng từ đó bay xuống rất thanh khiết, 
đến sớm mai mùi thơm càng nhiều hơn. 


54. Thích Tri Huyền 


Sư tự là Hậu Giác, họ Trần, người Hồng Nhã 
thuộc châu My. Mẹ họ Ngụy, bà mộng thấy mặt 
trăng rơi vào bụng mà thụ thai. Thời nằm nôi, mỗi 
lần thấy tượng Phật, Sư rất vui mừng. 

Lên năm tuôi, ông nội bảo làm thơ vịnh hoa, Sư 
liền đọc ra. 

Năm bảy tuổi, gặp lúc pháp sư Thái giảng kinh 
Niết-bàn tại chùa Ninh Di, Sư vào giảng đường 
nghe pháp thì chợt biết được nhân duyên đời trước. 
Tối hôm đó, Sư mộng thấy Phật xoa đầu, nhân đó 
mà phát tâm xuất gia. 

Đến năm mười một tuổi, Sư được xuống tóc. 


128 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Sư đến chùa Tây An thuộc ấp Đường Hưng, được 
thầy trao cho bộ đại kinh bốn mươi hai quyền, là 
nghĩa sớ của đại sư Tuệ Viễn"”, biện luận về yếu 
chỉ viên đốn của Đại sư, tổng cộng có một trăm 
hai mươi lăm vạn chữ, đều bao hàm những ý nghĩa 
cao sâu. Sư chỉ mới mười ba tuổi đã dám chỉ trích 
bọn xuất gia bê bối, đã bộc lộ phong cách của bậc 
lão thành*3. Bấy giờ, nghe tiếng tăm của Sư, Thừa 
tướng Đỗ Nguyên Dĩnh trấn giữ ở Tây Thục thỉnh 
Sư giảng kinh ở gác Phổ Hiền, trong chùa Đại Bi. 
Chúng xuất gia, tại gia tập trung đến lắng tâm nghe 
kinh mỗi ngày cả vạn người, hết mực ca ngợi. Về 
sau, người Tây Thục không dám gọi thắng tên Sư 
mà chỉ gọi họ là Trần Bồ-tát. 

Sư ở chùa Tịnh Chúng học tập giới luật, thông 
suốt luận Câu-xá. Sau, theo thầy xuống Tam Hiệp 
qua Kinh Tương đến chùa Tư Thánh ở kinh đô. 
Chùa này là nơi cho người tam học ở khắp nơi tập 
trung về. Sư diễn giảng kinh luận khiến cho tăng 
cũng như tục đều ngưỡng mộ, người vào đạo mỗi 
ngày càng nhiều. Vua Văn Tông biết được, truyền 


87. Đại sư Tuệ Viễn, đời Tùy ở chùa Tịnh Ảnh, chứ không phải là đại 
sư Tuệ Viễn sơ tổ tông Tịnh độ, ở Lô Sơn đời Đông Tân (thê kỷ IV — 
XI). 

88. Dịch theo Tống Cao Tăng truyện: Ÿ #4#ÿ## # . 3#} Z=‡3⁄‡ä 
44k 2# V2 Ấ4 


Bốn Chúng Vãng Sanh 129 


Sư vào thăm hỏi, vua rất vừa lòng. 

Sau đó, Sư học luận Duy thức với pháp sư Tín ở 
chùa An Quốc, và học hết tất cả kinh sách ngoại điển 
của Bách gia chư tử. Sư buồn là tiếng địa phương 
của mình không thể sửa nên chẳng đảm nhận việc 
giảng kinh. Sư vào núi Tượng Nhĩ tụng chú Đại bị. 
Một hôm, mộng thấy được vị thần tăng cắt lưỡi đối 
cho Sư. Đến sáng, bỗng nhiên Sư nói được giọng 
của nước Tần. Bấy giờ, quan Bộ hình Nhữ Sĩ Cao 
ở Lạc Dương, quan Tả thừa Nguyên Dụ, Dương Lỗ 
Sĩ ở Trường An cùng đến chỗ Sư kết thành Liên Xã. 

Vua Vũ Tông trị vì thiên hạ, lúc đầu kính trọng 
Phật giáo, về sau nghe theo luận bàn phù phiếm 
mà cho xây đài cúng tế ở núi Bồng Lai cầu được 
thành tiên. Tuy các quan dâng sớ ngăn cản nhưng 
vua không đổi ý. Nhân tiết Đức Dương nhằm ngày 
Lập Xuân, chư tăng và đạo sĩ nhóm họp tại điện 
Lân Đức đề luận nghị. Vua cai trị đất nước theo chủ 
trương của đạo Lão, là theo cách giản tiện thuần 
phác. Nhân đó, Sư trình bày điều căn bản về việc cai 
trị giáo hóa của bậc đề vương. Sư nói: 

- Tu tập thành thần tiên là của những người 
rảnh rang ở núi rừng, là việc riêng tốt cho bản thân 
mình, đó chăng phải là điều bệ hạ nên ưa chuộng! 

Lời nói của Sư trôi chảy, biện luận thao thao, 
khoảng vài vạn lời trái nghịch ý vua. Tả hộ quân 


130 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Cừu Sĩ Lương, quan Khu mật Dương Khâm Nghĩa 
thương tiếc tài năng của Sư, sợ sẽ bị nhà vua trách 
mắng đuôi đi nên mới giả vờ chê bai Sư. Sư trình 
bài thơ ca tụng nhà vua hiền minh gồm năm thiên. 
Thiên cuối có bốn câu: 

Sinh thiên vốn có nghiệp sinh thiên Chưa chắc 
cầu tiên liền thành tiên, Lưng hạc nghiêng đồ, lưng 
rồng trượt Quân vương cai trị cả nghìn năm. 

Nhà vua xem bài thơ không hiểu, vẫn cắt giảm 
số người xuất gia. Sư quay về núi cũ ở Ba Mân. Luật 
vua ban hành tất cả tăng sĩ phải để tóc mà Sư vẫn 
giữ gìn gIỚI hạnh ngày càng trong sáng hơn. 

Kế tiếp, Sư vào Hỗ Nam. Bây Ø1ờ quan Cấp sự 
là Dương Hán Công kiểm xét Hồ Nam, thỉnh Sư đến 
ở chùa Khai Nguyên. Kế đó, Tuyên Tông Long Phi 
Dương Công Tự thuộc Khu mật viện thống lĩnh Tả 
cắm quân, đưa ra kế sách để gầy dựng cơ nghiệp, 
yêu cầu phục hưng Phật giáo, mới tìm hỏi tin tức 
của Sư. Bấy giờ, Sư được làm tăng trở lại, trụ ở chùa 
Bảo Ứng, mọi người chúc mừng, ca ngợi và thỉnh 
Sư làm thủ tọa tam giáo. Vua lấy dinh thự của phiên 
vương xây thành chùa Pháp Càn rồi mời Sư ở chùa 
này. 

Niên hiệu Đại Trung thứ ba (S49), vào ngày sinh 
nhật của mình, vua lệnh quan Gián nghị Lý Di Tôn, 
quan Cấp sự Dương Hán Công cùng với Sư, ba bên 


Bốn Chúng Vãng Sanh 131 


cùng nhau luận nghị. Sư tâu: 

-_ Các chùa đã phế bỏ trong nước nên xây dựng 
trở lại. 

Sư có công lao như thế trong việc xây dựng lại 
các ngôi chùa. Thấy Sư là người tài trí nên vua đặc 
biệt quan tâm, ban lệnh thợ vẽ hình Sư đặt ở cung 
cắm. Bấy ĐIỜ, tướng quốc Bùi Hưu kết thân với Sư, 
cùng Sư xiên dương tông chỉ, phát triển Phật pháp. 

Niên hiệu Quảng Minh thứ hai (S§1), Hi Tông tị 
nạn ở Tây Thục, sai Quách Tuân Thái mang ngọc tỉ 
đi thỉnh Sư, kiệu Sư đến chỗ vua. Ở đó, Sư tùy nghỉ 
luận đáp, nghĩa lí có phần khơi mở được ý vua. Tả 
quân Dung Điền Lệnh Tư và các đại thần đều kính 
phục đức độ mà sớm hôm hỏi đạo chăng kế ngày 
đêm. Vua muốn biêu dương đức hạnh nên lệnh cho 
các học sĩ đặt hiệu cho Sư, nhưng đều không hợp ý 
vua. Vua nói: 

-_ Trẫm dựa vào ý chỉ sâu xa của kinh Pháp hoa 
là khai thị ngộ nhập mà đặt hiệu. Ngộ là hiểu biết, là 
sáng tỏ, hiểu biết đạo lớn của Đức Phật, làm sáng tỏ 
tri kiến của Như Lai. 

Vua nói tiếp: 

- Ngộ là ngộ được tự tính của mình, rốt ráo 
thành Phật, nay ta ban hiệu là “Ngộ Đạt Quốc Sư”. 
Tuy chỉ cưỡng đặt tên nhưng biểu đạt được ý trẫm. 

Một năm sau, Sư xin về am cũ ở Cửu Lũng đề 


132 Bốn Chúng Vãng Sanh 


tiếp tục tu Tịnh độ, được vua chấp thuận. 

Ngày 21 tháng giêng năm sau, Sư đang năm 
bỗng thấy những cảnh mà lúc trước Sư từng đạo qua 
hiện ra rõ trước mặt. Nhân đó, Sư đốt hương, hướng 
về phương tây nguyện: 

-_ Những cảnh tượng đó đều chắng phải là chí 
nguyện của con, giá mà thấy được cảnh Tịnh độ một 
lần thì con mãn nguyện. 

Sư vừa dút lời thì trên hư không có tiếng nói: 

- Việc tu hành của ngài nhất định sinh An 
Dưỡng thì lo gì không được mãn nguyện! Sư nghe 
nói thế, vui mừng và cảm thấy yên lòng, bảo đệ tử 
Từ Đăng dâng biểu lên vua. Sư nói với Từ Đăng: 

- Tatu Tịnh độ đã nhiều năm, hôm nay nghe 
được lời â tây là đã hợp với nguyện xưa của ta rồi! 

Sư nằm nghiêng bên phải, thở nhè nhẹ mà viên 
tịch, hưởng thọ bảy mươi ba tuổi. 


5Š. Thích Tăng Tạng 

Sư người ở Tây Hà, tính tình khiêm nhường, 
không thích tranh giành. Sư thấy người già thì cung 
kính, gặp bậc cao đức thì tôn trọng. Hễ việc gì khó 
khổ thì Sư là người tham gia đầu tiên trong chúng. 
Sư niệm Phật A-di-đà khoảng hai mươi năm, miệng 
chưa bao giờ nói lời xấu ác. Sư thường cho rằng để 


Bốn Chúng Vãng Sanh 133 


mau thoát khỏi ba cõi thì không gì bằng niệm Phật, 
cho nên đì như mất, ngồi như quên, ăn uống, ngủ 
nghỉ Sư vẫn luôn đặt tâm chí nơi An Dưỡng. 

Vào khoảng niên hiệu Càn Phù (874 — 879), vua 
Hi Tông đời Đường, Sư bị bệnh. Thấy ánh sáng của 
hóa Phật cõi Tịnh độ chiếu vào thân, Sư bảo thị giả 
đứng bên cạnh: 

- Từ vô số kiếp cho đến nay, tội lỗi của thầy 
nhiều như cát bụi. Vui thay! Ngày nay Thánh chúng 
phóng quang chiếu đến. Đó chính là giáo chủ cõi 
Tịnh độ thương xót tiếp dẫn! 

Ngày sau, Sư lại nói với chúng tăng: 

- Tôi vừa nhắm mắt thì thấy mình đang ở cõi 
Tịnh độ, gặp các bậc thượng thiện nhân. 

Sư kể tiếp: 

-- Khi tôi đến các ngài rất vui, lại rải hoa cho tôi. 

Trải qua thời gian chưa băng một bữa ăn, Sư lại 
nÓI: 

- Chư thượng thiện nhân đang gọi tôi. Tôi đi 
đây! 

Sư liền chỉnh lại y phục, nhìn về hướng tây viên 
tịch. 


56. Thích Thọ Hồng 
Vào triều nhà Tùy có pháp sư Thọ Hồng, người 


134 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Tinh Châu, cả đời tỉnh tấn tu tập, không cầm đến 
tiền bạc, thường niệm Phật cầu sinh Tịnh độ Tây 
phương, được thấy Phật A-di-đà. Khi lâm chung, 
Sư thấy đồng tử nam và nữ từ cõi trời Đâu-suất đến 
đón. Sư nói: “Ta muốn về Tây phương, không muốn 
sinh lên trời”. Nói xong, Sư bảo các đệ tử niệm Phật. 
Một lát sau, Sư nói: “Phật ở Tây phương đến đón ta 


é 
933 


rồi”. Nói xong, Sư liền qua đời nhằm năm Nhân 
Thọ thứ tư (604). 


Š7. Thích Pháp Tường 


Sư người Trừng Thành, Đồng Châu, có chí tự 
lập từ bé. Cuối đời Chu Võ, trong số các tăng quan, 
vị nào thông minh sáng suốt thì được chọn đề tuyển 
dụng. Sư được chọn làm quan nhờ vào tài trí của 
mình. 

Đến đời Tùy, Phật pháp giáo hóa rộng khắp, Sư 
dâng biểu xin được trở lại làm tăng. Sư đến chùa 
Đại Hưng Quốc, Dương Đô ở suốt ba mươi năm đề 
suy nghiệm sâu sắc huyền nghĩa kinh điển, và vận 
dụng rốt ráo nghĩa quyền thật để khai mở trí tuệ cho 
người tục. Mọi hành động của Sư đều mang lại lợi 
ích. Mỗi khi có việc phúc thiện, Sư đều hồi hướng 
về An Dưỡng, cho đến làm một căn phòng, một cái 
thất, vật dụng, cây, đất, Sư đều chú nguyện. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 135 


Niên hiệu Vũ Đức thứ bảy (624) đời Đường, 
Sư nhuốm bệnh. Đến khi bệnh nặng, đệ tử ở bên 
cạnh nghe tiếng Sư niệm Phật liên tục, lúc đầu chưa 
biết, cho rằng Sư bệnh nên niệm Phật đề buộc niệm 
tưởng, nhưng khi đến gần thì thấy vách tường ở phía 
tây phòng Sư có ánh hào quang sáng rực, ánh sáng 
hội tụ lại như gương báu. 

Tuy ở cõi nước khác nhưng cũng có thể nhìn 
thấy được, trong ánh sáng ấy có chim tần-già lũ lượt 
từ bốn phía bay đến. 

Sư chỉ vào chim tần-giả, hỏi đệ tử: 

-_ Các con có thấy chim tần-già đó không? Nếu 
thấy chúng thì một ngày nào đó sẽ gặp ta ở cõi Tịnh 
độ. 

Trong chốc lát, ánh hảo quang ân mất, cũng là 
lúc Sư viên tịch. Sau đó, đệ tử làm lễ trà-tì theo nghi 
thức của Ấn Độ, rồi thu lấy xá-lợi tôn thờ. 


Ghi chú 

Sư Pháp Tường thấy chim Ca-lăng-tần-già, lúc 
trước ngài Trí Thuần thấy chim anh vũ, không tước. 
Có người nghỉ: “Tại sao các ngài không thấy Phật 
mà thấy các loại chim?”. Trong kinh dạy: “Vì các 
loài chim đều do Đức Phật A-di-đà biến hóa ra”. 
Cho nên biết, y báo và chính báo đều là tướng Tịnh 
độ. Họ vui mừng không còn nghi nữa. 


136 Bốn Chúng Vãng Sanh 


58. Thích Đại Hạnh 


Chắng rõ Sư họ là gì, niên hiệu Càn Phù đời 
Đường (874 — 879), giặc cướp quấy nhiễu làm cho 
dân chúng chẳng được an ổn. Sư bèn đến núi Thái 
kết cỏ làm áo, hái rau trái làm thức ăn, tu sám Pháp 
Hoa Phổ Hiền. Trọn ba năm, Sư rất mực tinh thành 
nên được cảm ứng đức Phố Hiền hiện thân. Được 
chứng kiến, Sư càng thêm mừng cho túc duyên của 
mình, nhân đó càng cố gắng tu niệm pháp Như Lai. 

Sư cứ mãi canh cánh bên lòng việc tu hành chưa 
được chứng đắc nên sớm tối chí thành quên cả ăn 
uống. 

Cuối năm đó, Sư tự nghĩ sự tu hành của mình 
chưa được chuyên nhất. Lại nghĩ: “Thân huyễn vô 
thường tất phải hoại diệt, chăng biết đời sau sinh 
vào chốn nào”. Sư liền vào thư viện, tâm thành ý 
kính tỏ bày: “Nay con nguyện vận tâm thành kính 
chọn lây kinh văn, nếu được bản kinh văn nảo thì 
con nguyện trọn đời thụ trì bản kinh văn ấy”. Thế 
rồi, Sư tùy tiện rút lây một bản kinh. Bản kinh mà 
Sư rút được là kinh A-di-đà. Từ đó, ngày đêm Sư 
tụng trì, đặt tâm nơi cõi An Dưỡng. Chưa mãn hai 
mươi mốt ngày, vào nửa đêm, Sư thấy đất lưu li 
sáng sạch hiện ra trước mắt, bất giác mắt tâm sáng 
suốt, Sư lại thấy đức A-di-đà cùng hai bồ-tát Quan 


Bốn Chúng Vãng Sanh 157 


Âm, Thế Chí và vô số hóa Phật. 

Bấy giờ, xa gần đồn tin, sự việc đến tai vua Hi 
Tông, vua cho mời Sư vào cung đề hỏi về điềm lành. 
Sư thuật lại tường tận. Vua nói: 

-_- Đó là bởi sự tỉnh tiến mà cảm được như thế. 

Vua hạ sắc ban tặng Sư hiệu “Thường Tình Tiến 
bỗồ-tát” và tước “Khai quốc công”. Năm sau, Sư lâm 
bệnh, lại thấy đất bằng lưu li hiện ra. Sư nói: 

- _ Ta chắng quán tưởng mà đất lưu l¡ lại hiện ra, 
lẽ nào ta vô duyên với An Dưỡng? 

Ngay ngày hôm ây, Sư thị tịch ở nơi thiền thất, 
có hương thơm lạ trải qua vài tuần, thân thể của Sư 
không hư hoại. 


Ghi chú 

Đất lưu li từ trên xuống dưới trong suốt, do phúc 
đức thanh tịnh của Sư mà cảm ứng. Nhưng ngài Tuệ 
Vĩnh, Tăng Huyễn có hương thơm lạ bảy ngày, ngài 
Tuệ Thông thì ba ngày, nay sư Đại Hạnh trải qua 
mấy tuần, ai cũng cho đó là hương thơm của Phạm 
hạnh??! 


89. Phạm hạnh 3È#7 (S: brahma-cary3): Hạnh thanh tịnh của người 
xuât gia, tại g1a tu tập. 


138 Bốn Chúng Vãng Sanh 


59, Thích Minh Thiệm 


Sư họ Đỗ, người ở Thạch Ấp, Hằng Châu, bản 
tính cứng cỏi, ngay thắng, thông kim bác cô, được 
người trong làng ca ngợi là có tài trí hơn người. 

Sau khi giác ngộ cuộc đời như huyễn, Sư xin 
xuất gia ở chủa Ứng Giác núi Phi Long. Sau, Sư 
đến chùa Đại Tập ở Nghiệp Hạ dốc lòng nghiên cứu 
luận Đại trí độ. 

Khi Vũ Văn đề phế bỏ đạo Phật, Sư ân cư ở hang 
núi. Đến lúc Tùy Văn đế khôi phục Phật giáo, Sư 
đến ở chùa Pháp Tạng tại Tương Châu, nhưng Sư có 
ý chí siêu quần, nên không muốn tham gia gì khác 
ngoài việc hương đèn, kinh kệ. 

Vào niên hiệu Khai Hoàng thứ ba (S83), vua ban 
chiếu thỉnh Sư đến trụ trì tại chùa Đại Hưng phiên 
dịch và truyền bá kinh Phật. 

Niên hiệu Đại Nghiệp thứ hai (606), vua lệnh 
cho tăng, đạo trong nước phải lễ bái vua quan theo 
tập tục của người đời. Bấy giờ môn đồ đạo Hoàng 
Lão đều kính phụng chiếu chỉ lễ bái trước điện, chỉ 
có chư tăng là không chấp hành. 

Vua nói: 

-_ Chiếu lệnh đã ban ra từ lâu, chư tăng cần phải 
tôn trọng. Sư tâu: 

-- Nếu bệ hạ bắt chúng tôi vâng theo lệnh, hành 


Bốn Chúng Vãng Sanh 139 


trái với đạo, thì đồng với sự trung thành của chó, 
ngựa, chúng tôi đâu dám trái lệnh. Giả như Phật 
pháp được tôn sùng thì giáo pháp sẽ nhiếp phục 
được thiên hạ. Tăng đồ không do đâu mà lễ bái thế 
tục! 

Vua nói: 

- Tăng đồ không thể lễ người tục thì tại sao lại 
hết mực tôn kính Tống Vũ? Sư nói: 

- Tống Vũ quyền hành bạo ngược, không thực 
hành việc nhân từ phúc đức, nếu có kẻ trái lệnh thì 
sẽ bị giết chết phanh thây. Bệ hạ lấy đức của bậc 
Thánh để cai trị nhân dân, không giết người vô tội, 
do đó, thần mới dám bày tỏ hết những lời chân thật 
này. 

Vua chấp nhận lời tâu của Sư, liền hủy chiếu 
lệnh trước đó. 

Mọi người cho rằng tính khí Sư cương trực, ngay 
thẳng không khiếp sợ trước kẻ có thế lực mạnh, nên 
được cử làm Thượng Tọa ở kinh đô. 

Đến đời Thái Tông nhà Đường, Sư đã từng nhận 
chiếu vào cung để vua tham vấn Phật pháp. Sư dạy: 

-_ Tôn chỉ của đạo Phật là lấy từ bi làm căn bản. 

Vua liền hạ lệnh giảm giết thịt súc vật, ở nơi 
đóng quân đều có điện thờ Phật. 

Lúc gần đến tuổi già, Sư chuyên tâm cầu sinh 
An Dưỡng, có người bảo là tu tập quá muộn màng. 


140 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Sư nÓI: 

- Thế nào là chậm, mười niệm không quên còn 
có thể thấy Phật, huồng øì ta đã niệm cả muôn nghìn! 

Ngày mồng hai tháng mười, niên hiệu Trinh 
Quán thứ hai (628), Sư có bệnh, bảo đệ tử: 

-- Vật số có cuối, mệnh số có cùng. Mệnh của ta 
đến đây là cuối, là cùng vậy! Lại nói: 

- Ta qua đời, nơi sinh về chẳng phải là An 
Dưỡng saol 

Rồi Sư hẹn gặp khoảng vài trăm người cả tăng 
lẫn tục. Đến sáng hôm sau tại chùa Hưng Thiện, Sư 
thiết trai xong và nói lời từ biệt, lúc ấy quan Bộc xạ 
Phòng Huyền Linh, Tướng quốc Đỗ Như Hồi cũng 
có mặt ở đó. Qua giờ ngọ, Sư quay về chùa, chỉnh 
sửa oaI nghi như đang chờ đợi aI, lát sau chợt nói: 

-_ Phật đến rồi! Lát nữa lại nói: 

-_ Hai vị bổ-tát cũng đã đến. 

Sau đó, Sư đứng thắng chắp tay, vui vẻ viên tịch. 


60. Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ 


Sư Diên Thọ họ Tiền (họ hoàng thất ở Ngô Việt), 
người Ở đất Dư Hàng, Hàng Châu, theo thiền sư 
Thúy Nham xuất gia tại núi Tứ Minh. Sau, Sư đến 
núi Thiên Thai tham kiến quốc sư Đức Thiêu, tu tập 
thiền định ngộ được bản tâm, thường hành Pháp hoa 


Bốn Chúng Vãng Sanh 141 


sám; vào nửa đêm, Sư nằm mộng thấy bồ-tát Phô 
Hiền và tự nhiên trong tay Sư có cành hoa sen. Sư 
suy nghĩ, chắc là vì nguyện xưa chưa thành, nên Sư 
đến trước hai vị thầy của mình là Đức Thiểu, Thúy 
Nham, rồi làm hai cái thẻ; một cái ghi: “Nhất tâm 
thiền định”; một thẻ ghi: “Vạn hạnh tu Tịnh độ”, rồi 
Sư một lòng cầu nguyện và rút bảy lần đều trúng thẻ 
“vạn hạnh tu Tịnh độ”. Từ đó, Sư một lòng chuyên 
tu Tịnh độ. Sau này, Sư ở chùa Vĩnh Minh, hàng 
ngày làm 108 việc lợi ích. Đêm đến, Sư vào núi kinh 
hành niệm Phật, mọi người xung quanh đều nghe có 
tiếng nhạc trời. Vua Trung Ý khen răng: “Từ xưa 
người tu cầu về Tây phương chưa có ai chuyên tâm 
khẩn thiết như Sư!”. Vua bèn lập ngôi bảo điện 

“Tây Phương Hương Nghiêm”, để tỏ lòng thành 
của mình. Sư trụ trì ở chùa Vĩnh Minh được mười 
lãm năm, có một nghìn bảy trăm người đệ tử. Sư 
thường truyền giới bồ-tát cho đại chúng, cúng thí 
thức ăn cho qui thần, phóng sinh các loài, tất cả đều 
hồi hướng trang nghiêm Tịnh độ, mọi người kính 
phục và tôn Sư là Di-lặc hạ sinh. 

Đến ngày 26 tháng 2 niên hiệu Khai Bảo thứ tám 
(975), sáng sớm Sư đốt hương và dạy dỗ đại chúng 
xong, ngồi kết già mà thị tịch. 

Sau này có một vị tăng từ Lâm Xuyên đến nhiễu 
quanh ngôi tháp của Sư nhiều năm. Có người thắc 


142 Bốn Chúng Vãng Sanh 


mắc hỏi nguyên do. Vị tăng nói: “Lúc ta bệnh đi vào 
âm phủ, thấy bên trái đại điện có thờ pho tượng một 
vị tăng, Diêm Vương cung kính đỉnh lễ. Ta hỏi nhỏ 
một người “Tượng này là ai?”, người ấy đáp: “Đó là 
thiền sư Vĩnh Minh Thọ ở Hàng Châu. Diêm Vương 
vì trọng đức của Sư cho nên cung kính đỉnh lễ”. 


Ghi chú 

Sư Vĩnh Minh mang tâm ấn trực chỉ của Thiền 
tông được truyền từ Ấn Độ sang, nhưng lại chuyên 
tâm cầu sinh Tịnh độ. Hạnh nguyện của Sư rộng lớn 
vô cùng, chẳng những làm lợi cho mình mà còn làm 
lợi cho người. Sư là gương sáng cho muôn đời. Sư 
là Di-lặc hạ sinh chăng? Thiện Đạo tái sinh chăng? 


61. Thích Chí Thông 


Sư họ Trương, người Phù Phong. Cuối đời Hậu 
Đường, chiến tranh ngày càng gia tăng, Sư cho rằng 
mình ở chốn vô thường nên càng bi thương thống 
thiết. Sư đi đến Lạc Hạ (Lạc Dương), gặp được ngài 
Tam Tạng Phạ-nhật-ra đang hành trì giáo pháp Du- 
Ø1à, ngài nói: 

-_ Ta không truyền thừa mật tạng này của Như 
Lai thì ta có lỗi. 

Nghe vậy, Sư xin xuống tóc xuất gia, nhận Tam 


Bốn Chúng Vãng Sanh 143 


Tạng Phạ-nhật-ra làm thầy và được trao truyền giáo 
nghĩa Mật tạng. Sư mười năm bên thầy siêng năng 
phụng sự, không chút trễ nãi. 

Sau đó, vì muốn lên núi Thiên Thai dạo non La 
Phù nên Sư đến từ biệt thầy. Thầy nói: 

- Binh đao chưa yên mà con bàn việc đi về 
phương nam, biết làm sao khi con đường còn nhiều 
nguy hiểm? 

Sư thưa: 

-_ Đi bằng thuyền thì đâu có gì trở ngại! Ngài 
Phạ-nhật-ra nói: 

- Nếu con đến đất Ngô thì ta có thể trao bản 
Phạn văn, gặp thời thuận tiện thì dịch ra lưu truyền, 
đây cũng là việc làm của ta vậy. Nói xong, ngài trao 
bản Phạn văn cho Sư. 

Niên hiệu Thiên Phúc thứ tư (939) đời Hậu 
Tần?, đang lúc vua Thạch Kính Đường trị vì, Văn 
Mục Vương ở Tiền Đường”'!, vâng lệnh triều đình, 
với đầy đủ lễ nhạc cung nghinh Sư đến Chân Thân 
Tháp Tự. 


90. Hậu Tắn 44 #-: Nhà Hậu Tấn truyền được mười một năm (936-946) 
tổng cộng hai đời (Thạch Kính Đường và Thạch Trọng Quị), rồi bị Kh- 
iết Đan diệt. Lưu Trí Viễn, một bộ tướng của Thạch Kính Đường, nhân 
khi lòng dân oán ghét ngoại tộc Khiết Đan chiếm đóng bèn đem quân 
đánh đuổi Khiết Đan năm 947 đề thành lập nhà Hậu Hán. 

91. Tiền Đường 2Ä3š: Thuộc tỉnh Chiết Giang. 


144 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ở đây chưa được bao lâu, Sư xin đến thăm núi 
Thiên Thai. Thế rồi, Sư lên Xích Thành, trẻo lên 
Hoa Đỉnh, vừa thấy được bộ Tịnh độ nghi thức của 
ngài Trí Giả, sư vỗ tay vui mừng vô cùng. Từ đó, 
Sư không hướng. về phía tây mà khạc nhỏ, không 
ngồi quay lưng về hướng tây. Ở Thiên Thai có ngọn 
núi Chiêu Thủ sừng sững cao vút. Từ trên đỉnh nhìn 
xuống cách nghìn tầm. Sư leo lên đỉnh, quay lại nói: 

-_ Ta đã lên đến đây, ngay lúc này không xả báo 
thân để được gặp Phật thì còn đợi ngày nào nữal 

Nói xong, sư nhằm mắt quay vê hướng tây bày 
tỏ đại nguyện và nhớ tưởng đến nhân địa khởi phát 
hạnh nguyện của Đức A-di-đà. Nguyện xong, Sư 
ø1eo mình xuống vực thăm. Rơi xuống giữa chừng 
thì như có vị thần đỡ Sư đặt trên cây nên Sư không 
hề bị tổn thương. Sư nói: 

-_ Sao ta lại còn sống? 

Sư định tỉnh rồi lại leo lên đỉnh, và nói: 

- - Kiếp sống đã nhàm, đại nguyện đã phát, mong 
Hải Hội Thánh Chúng đến tiếp đón con, chớ để con 
sống lại lần nữa. 

Nói xong Sư lao mình xuống núi. Sư rơi xuống 
đám cỏ rậm dưới chân núi, ngất đi một lúc lâu rồi 
tỉnh lại. Tăng chúng trong chùa nghi Sư bỏ đi nơi 
khác hay bị chó sói làm hại nên theo dấu đi tìm, mới 
biết Sư muốn xả báo thân. Chư tăng đưa Sư về chùa 


Bốn Chúng Vãng Sanh 145 


chữa trị. 

Niên hiệu Thiên Phúc thứ sáu (941), Sư xi đi 
đến núi Pháp Hoa thuộc Việt Châu. Niên hiệu thứ 
bảy (942), trước lúc viên tịch, Sư thấy bạch hạc, 
khổng tước thắng hàng từ phương tây bay đến. Lại 
thấy hoa sen rực rỡ nở ra, khép lại trước mắt. Sư nói: 

- - Bạch hạc, không tước là cảnh Tịnh độ, có hoa 
sen rực rỡ là nơi ta sinh về. Cõi Tịnh độ sắp rước ta 
rồi! 

Sư đứng dậy lễ Phật, rồi đứng trước bản Phật 
viên tịch. Khi hỏa táng, có khói mây năm sắc tạo 
thành vòng tròn che phủ ngọn lửa. Tại núi Pháp 
Hoa, Tăng chúng đều nhìn thấy tướng lành này. 


Ghi chú 

Khạc nhỗ tránh hướng tây, ngôi không quay 
lưng hướng tây, hết lòng như vậy thì không việc gì 
không thành tựu! Nay dùng tâm khinh mạn, tâm hời 
hợt mà muốn vãng sinh Tây phương thì rất khó. Có 
người nói: “Sao mà chấp quá vậy!”. Ôi! Quán mặt 
trời lặn ở hướng tây”? là vì việc vãng sinh trong kinh 
ghi chép rất rõ ràng. Vả lại, Trí Giả đại sư lúc mới 
sinh ra đã ngôi kết già xoay mặt về hướng tây, thậm 


92. Quán mặt trời lặn ở hướng tây: Theo pháp quán đầu tiên trong kinh 
Quán Vô Lượng Thọ. 


146 Bốn Chúng Vãng Sanh 


chí các bậc hiền tu Tịnh nghiệp đều ngồi xoay mặt 
về hướng tây thị tịch. Những trường hợp ấy không 
chấp mà được như vậy sao? Người có tâm tham đắm 
cảnh ô trược, trọn đời an nhiên ở trong đó, vừa nghĩ 
đến cõi Cực Lạc, lại lo là chấp trước thì thật quá 
điên đảo. Ôi! Sao kì lạ quá! 


62. Thích Hồng Cử 


Sư họ Đường, người Vĩnh Gia, xuất gia ở chùa 
Long Hưng, quận Cối Kê. Sư đến học đạo ở chùa 
Bảo Hưng, thành Trường An. Người Trường An cho 
rằng trong số những danh tăng kiệt xuất không ai 
sánh bằng Sư. Nhưng Sư rất khiêm cung và chưa hề 
tự đắc. Sư đã từng cùng Trần Lưu, Thái Khuê đến 
chùa Hóa Độ. Chùa này có một văn bia, Sư đọc văn 
bia mà mắt chỉ xem vài hàng. Thái Khuê lẫy làm lạ 
hỏi Sư: 

-_ Ông có thê đọc thuộc văn bia này sao? Sư trả 
lời: 

-_ Thuộc một ít. 

Thế rồi, Thái Khuê che bản văn lại, nhưng Sư 
đọc không sai một từ. Thái Khuê nghi là do Sư tình 
cờ thuộc được văn bia. 

Sau đó, hai người đến chùa Sùng Thánh. Văn bia 
chùa này gồm có mười tắm. Thái Khuê đưa cho Sư 


Bốn Chúng Vãng Sanh 147 


đọc qua một lượt, sau đó che bản văn lại, và Sư cũng 
đọc thuộc làu y như lần trước. Thái Khuê khen: 

-_ Tôi có nghe nói đến bậc kiệt xuất trong làng 
Nho, nhưng chưa thấy ai như thế. Hôm nay tôi mới 
thấy được sự kiệt xuất đó ở nơi ông. 

Sư không đáp. 

Cuối năm Ấy, Sư đến nước Việt. Tăng, ni nước 
Việt thỉnh Sư làm thầy y chỉ cho cả hai chúng tăng 
và ni. Đi đến đâu và làm những việc gì, Sư cũng 
đều thể hiện lòng từ và đức nhẫn. Sư chưa từng chửi 
chó, mắng mẻo huống gì đối với người. Mỗi khi 
tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, Sư hướng tâm đến 
cảnh giới An Dưỡng, nhiều lần cảm ứng được điềm 
lành nhưng Sư không hè để tâm và cũng chẳng nói 
Ta. 

Niên hiệu Thiên Thành thứ ba (928) đời Đường, 
sau trận thiên tai lũ lụt, người dân lâm vào cảnh khổ 
nghèo đói. Một hôm, bọn trộm lén vào thất của Sư, 
Sư vẫn bình thản nói với chúng: 

- Các ngươi chỉ vì thiên tai mới bị khốn khổ 
chứ không phải như kẻ khác, nhất thời gây ra tội lỗi, 
nên phải biết ăn năn. 

Bọn trộm nghe rồi hồ thẹn nói: 

- - Đệ tử muốn lén lấy lúc Sư không phòng bị. Sư 
nóI: 

- Ngươi đã đến đây, nhưng chăng phải là đệ tử 


148 Bốn Chúng Vãng Sanh 


của ta, ta sẽ cho ngươi đi, nếu là đệ tử thì phải ở lại. 

Niên hiệu Trường Hưng thứ tư (933), đời Đường, 
đang lúc bình an không bệnh mà Sư nói với đệ tử: 

-_ Cảnh giới thù thăng cõi Tịnh độ vừa rồi hiện 
đến, ta sắp từ biệt cõi đời, hãy thay y mới cho ta để 
xong việc của ta”. 

Canh ba đêm ấy Sư viên tịch. Thi thể Sư liệm 
trong quan tài đã ba ngày. Đêm ấy, chợt nghe trong 
quan tài có tiếng gõ. ĐỆ tử đến mở nắp quan ra thì 
Sư ngồi dậy nói: 

- Ta đã dặn ngươi thay y mới cho ta, mà ngươi 
lại làm trái lời ta. Hôm nay hàng Thánh chúng cho 
rằng y của ta không . sạch, nên khó gần gũi với các 
ngài. Vì vậy ta trở về đây nhờ ngươi thay y lại cho 
ta. Đệ tử thay xong, Sư nằm thắng viên tịch như lúc 
ban đầu. 


63. Thích Thiệu Nham 


Sư họ Lưu, người Ung Châu, mẹ họ Trương. Lúc 
mới mang thai Sư, bà mộng thấy điềm rất lạ. Đến 
lúc chào đời, Sư là đứa bé có tướng mạo khôi ngô, 
cao lớn. 

Năm I8§ tuổi, Sư thụ giới Cụ túc nơi luật sư Hoài 
Huy. Sau, Sư đến Ngô Hội, trụ ở các núi Thiên Thai, 
Tứ Minh v.v... Sư nghiên cứu sâu rộng các kinh 


Bốn Chúng Vãng Sanh 149 


Phương đăng v.v.. . gân mười năm. Sư từng được 
giải môi nghi nhờ thiền sư Đức Thiều, nhận được 
tâm yếu nơi thiền sư Văn Ích ở Lâm Châu. Nhân đó, 
Sư ở lại chùa Hồ Tâm thuộc Tiền Đường chuyên 
tụng kinh Pháp hoa. Sư từng phát nguyện tụng kinh 
này một vạn bộ để cầu sinh Tịnh độ. Suốt ngày đêm 
Sư tinh tấn, chí thành tu niệm nên cảm được hoa sen 
mọc trên mặt đất. Mọi người khắp cả thành kéo đến 
xem. Vì nhiều người đến gây ồn náo, nên Sư đã nhồ 
bỏ hoa sen. 

Niên hiệu Kiến Long thứ hai (961) đời Tống, có 
lần Sư phát nguyện thiêu thân cúng dường Đức Phật 
A-di-đà và hải chúng thanh tịnh. Tiền vương ở Ngô 
Việt hết lời khuyên can, Sư mới tạm dừng ý nguyện 
Ấy. 

Sau đó, Sư lại lao mình xuống dòng sông Tảo 
Nga cho cá, rùa ăn nhưng người đánh cá vớt lên nên 
Sư không chết. Lúc cứu Sư, người đánh cá cảm giác 
như có vật gì nâng đỡ chân Sư giúp trụ an nhiên 
trên sóng nước đữ dội. Tiền VƯơng biết được điều 
này cảng thêm kính phục và mến mộ. Vua ban đặc 
ân xây dựng viện Tình độ ở chùa Bảo Tháp tại Hàng 
Châu cho Sư. 

Ngày mông chín tháng bảy niên hiệu Khai Bảo 
thứ tư (971), Sư lâm bệnh. Trong cơn bệnh, Sư thấy 
hoa sen phóng quang chiếu vào thân. Nhân đó, Sư 


150 Bốn Chúng Vãng Sanh 


làm mấy bài kệ đề chỉ dạy đệ tử. Sư lại nói: 

-_ Tôi phát nguyện tụng kinh Pháp hoa vạn bộ 
là để mong đến một ngày kia được thác sinh lên đài 
sen chín phẩm. Nay tôi chưa mất mà đài sen đã đến 
trước, như vậy nhân tu tập đâu có trái với nguyện 
của tôi! 

Ba ngày sau, lúc sắp viên tịch, Sư vui vẻ an nhiên 
như có sự chứng đắc. 


64. Thích Thủ Chân 


Sư người Vạn Niên, Vĩnh Hưng, họ Kỉ, thuộc 
dòng dõi chính thống của nhà Hán. Vào khoảng 
niên hiệu Càn Phù (874 - 875) đời Đường, ông cố 
của Sư làm quan ở nước Thục nên Sư thuộc người 
ở Thành Đô. 

Năm 20 tuổi, Sư đến chơi chùa Thánh Thọ, thấy 
thiền sư Tu Tiến đức hạnh thanh cao, mới suy nghĩ: 
“Ta bỏ vị này thì ai là thầy đây?” Sư liền xuất gia 
thờ thiền sư làm thầy. Sau, Sư nương nơi ngài Lãng 
học luận Khởi tín, được ngài Tính Quang truyền 
trao Pháp giới quán", Sư đều hiểu được yếu nghĩa. 


93. Pháp giới quán ›+#Èÿ##: Chỉ cho pháp quán nhằm ngộ nhập chân lí 
của pháp giới do ngài Đỗ Thuận, Sơ tổ tông Hoa Nghiêm lập ra. Pháp 
quán này có 3 lớp: Chân không quán, Lí sự vô ngại quán, Chu biến 
hàm dung quán. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 151 


Sau đó, Sư xiên dương Phật pháp được hơn bốn 
mươi năm, trước sau một lòng chuyên tâm giáo hóa. 
Sư giảng luận Khởi tín và Pháp giới quán hơn bảy 
mươi lần, truyền trao ngọn đèn chính pháp, tiếp 
nối mạng mạch Như Lai. Đệ tử nối pháp của Sư 
có khoảng hai mươi người. Sư mở đàn Quán đỉnh”! 
năm lần, mở đàn Thủy Lục” hơn hai mươi lần, hơn 
ba nghìn tăng ni theo Sư cầu pháp. Sư thường vào 
lúc canh ba, luân kết mật ấn Vô Lượng Thọ vãng 
sinh, canh năm luân kết thần chú Văn-thù ngũ kế. 

Vào ngày mông năm tháng năm niên hiệu Khai 
Bảo thứ ba (970) đời nhà Tống, đang lúc luân kết 
mật ấn, Sư cảm thấy thân mình đến cõi Vô Lượng 
Thọ, mở mắt nhìn thấy Phật. Đức Phật chỉ vào hoa 
sen trong ao, bảo: 

- Vào một ngày kia, hoa sen này là cha mẹ của 
ông. Ông hãy khéo giữ gìn đừng để đến lúc đó hoa 
bị héo! 

Đến niên hiệu Khai Bảo thứ tư (971), Sư bảo đệ 
tử Duyên Ngộ: 

-_ Như Lai chẳng phải đã từng nói là sinh tử vô 


94. Đàn Quán đỉnh: Chỉ cho đàn tràng truyền pháp Quán đỉnh của Mật 
giáo. 

95. Đàn Thủy lục: Chỉ cho pháp hội bố thí thức ăn cho các loài hữu tình 
ở dưới nước (thủy) và ở trên cạn (lục) đê cứu các quỉ đói, một trong các 
pháp hội cúng thí ngạ qui. 


152 Bốn Chúng Vãng Sanh 


thường sao? Tôi đã già, tuổi ông cũng đã xế bóng. 
Tôi muốn thuận theo thế tục, dự định xây hai ngôi 
tháp có được không? 

Duyên Ngộ thưa: 

-_ Lời dạy của thầy ai mà chăng cho là đúng. 

Vào ngày mùng 5 tháng 10 năm ấy, bắt đầu khởi 
công xây tháp, đến ngày mùng 1 tháng I1 thì hoàn 
thành. Ngày hôm sau, Sư gọi đệ tử và chúng tăng 
đến nói: 

Sáu nẻo đều khổ chìm trôi Muôn nghiệp là nhân 
luân hồi. 

Sư bảo đại chúng cùng niệm Phật A-di-đà, vừa 
dứt tiếng niệm Phật lại tiếp lời tán tụng. Sư ở trước 
tượng Phật A-di-đà cúi đầu niệm: 

- Mong Phật dùng bốn mươi tám lời nguyện 
tiếp độ con và chúng hữu tình không bỏ sót một ai! 

Phát nguyện xong, Sư cầm hoa, hương ở trước 
chính điện bày tỏ cúng dường, nguyện cũng giống 
như lúc đầu. Sau đó, Sư hỏi: 

-_ Canh ba chưa? Đệ tử đáp: 

-_ Đã canh ba rồi! 

Sư liền ngồi xuống, thâu thần an nhiên viên tịch. 


65. Thích Ngộ Ân 
Sư tự là Tu Kỉ, người Thường Thục, Cô Tô, mẹ 


Bốn Chúng Vãng Sanh 152 


họ Trương. Một hôm, bà nằm mộng thấy có vị Phạm 
tăng bảo: 

-_ Tôi muốn nhờ bà làm mẹ! Sau đó, bà mang 
thaI. 

Thuở bé, Sư không thích vui chơi đùa giỡn. Năm 
mười ba tuổi, Sư nghe chư tăng tụng kinh A-di-đà, 
liền phát tâm xuất gia. 

Khoảng niên hiệu Trường Hưng (930-933) đời 
Hậu Đường, Sư được xuống tóc. Sau, đến trụ tại 
chùa Tuệ Tụ ở Côn Sơn nghiên cứu sâu rộng năm 
bộ luật”. 

Khoảng niên hiệu Thiên Phúc (936-943) đời Hậu 
Tấn, Sư theo ngài Hạo Đoan ở chùa Linh Quang học 
tập các kinh và hiểu được sâu xa yếu nghĩa, có tài 
hùng biện không aI sánh kịp. Tuy giáo nghĩa lục 
tức”, tam quán của tông Thiên Thai mọi người chưa 


96. Năm bộ luật (Ngũ bộ luật: ##ƑZ#): Năm bộ luật thuộc 5 bộ phái 
khác nhau do 5 vị đệ tử của ngài Ưu-ba-cúc-đa (Tổ phó pháp thứ 5 của 
Thiền tông Án Ðộ) truyền bá vào khoảng 100 năm sau khi đức Phật 
nhập diệt. Gồm Đàm vô đức bộ, Tát-bà-đa bộ ngũ, Di-sa-tắc bộ, Ca- 
diếp-di bộ, Ma-ha tăng-kì bộ. 

97. Lục tức zx EƑ: Sáu hành vị của bằ-tát Viên giáo do tông Thiên Thai 
thiết lập, tức là sáu giai đoạn hợp thành một thể với chân lí. Gồm: I. 
Lí tức: hết thảy chúng sinh đều trụ trong Phật tính Như lai tạng; 2. 
Danh tự tức: chỉ cho giai vị bồ-tát nghe đạo Bồ-đề rồi từ trong danh 
ngôn khái niệm mà được thông suốt rõ ràng: 3. Quán hạnh tức: giai vị 
bồ-tát đã hiểu rõ danh tự rồi khởi tu quán hạnh, tâm quán sáng tỏ, lí và 
tuệ tương ứng; 4. Tương tự tức: chỉ cho giai vị bồ-tát đã được lục căn 


154 Bốn Chúng Vãng Sanh 


lĩnh hội được mà Sư đã âm thầm thấu hiều. 

Về già, Sư nương nơi ngài Chí Nhân ở Tiền 
Đường, thông suốt yếu nghĩa huyền diệu của các 
bộ kinh lớn như kinh Pháp hoa, kinh Kim quang 
minh... Học giả thời bấy giờ đều kính phục, gọi Sư 
là “Nghĩa Hồ”. Sư cả đời sống thanh bần, ngày ăn 
một bữa, chăng giữ tiền bạc, không chứa y dư. Mỗi 
lần chùa bố-tát, tăng chúng vân tập rất đông. Lúc 
sắp bố-tát, Sư thường dạy “Tịnh độ chính là hành 
nghiệp thù thăng”. 

Đêm mùng một tháng tám niên hiệu Ung HI thứ 
ba (986) đời Tống, Sư thấy có vài luộông. ánh sáng 
trăng từ dưới giếng phóng lên, chớp tắt bất thường. 
Nhân đó, Sư bảo các đệ tử: 

-_ Chớp tắt bất thường, sinh tử cũng như vậy. 


thanh tịnh, đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc, chế phục được vô minh, chỉ 
và quán trong sáng tĩnh lặng giống như thực chứng: 5. Phần chứng tức: 

giai vị bồ-tát đã đoạn một phần vô minh mà chứng Trung đạo; 6. Cứu 
cánh tức: giai vị bồ-tát đoạn trừ được phẩm vô minh cuôi cùng, chứng 
được thực tướng của các pháp, tức là Diệu giác, quả vị rốt ráo cao nhất 
của Viên giáo. 

98. Bồ-tát 2t RÊ (S: posadha, upavasatha, uposadha, upaväsa): Nghĩa 
là các vị tì-kheo cứ mỗi nửa tháng tập họp đông đủ ở một chỗ, thỉnh 
vị tì-kheo thông thạo giới luật nói giới bản Ba-la-đề-mộc-xoa để xét 
lại những hành vi trong nửa tháng vừa qua xem có phù hợp với giới 
bản không, nếu có ai phạm giới thì ra trước chúng tăng xin sám hối, để 
các tì-kheo đều được ở yên lâu dài trong giới thanh tịnh, nuôi lớn pháp 
lành, thêm nhiều công đức. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 155 


Sau đó, Sư nhịn ăn, không nói, chuyên tâm niệm 
Phật. Ba ngày sau, Sư chợt thấy một vị Phạm tăng 
thân hình to lớn, cầm lư đi quanh ngôi thất của Sư 
ba vòng. Sư hỏi, vị tăng đáp: 

-_ Tôi là Quán Đỉnh” đã lên cõi Tịnh độ lâu rồi, 
vì pháp môn ngài tu tập đồng với chí hướng của tôi 
nên tôi đến viếng thăm. 

Lát sau, đệ tử Sư đến, vị tăng liền biến mất. 

Ngày hôm sau, Sư thăng tòa kế lại những điều 
mình đã thấy, rồi giảng giải Chỉ quán và ý nghĩa 
chính yếu của các kinh cho các đệ tử, văn từ nghĩa 
lí thông suốt. Sư nói: 

-_ Xưa nay người ta thường nói, hơi thở ngắn 
ngủi như chớp mắt khó giữ. Thế mà ta đã duy trì 
được thân mạng đến ngày hôm nay đấy! 

Vào ngày ấy, Sư ngồi viên tịch nơi giảng đường 
Chỉ Quán. Đến nửa đêm, các vị tăng trong chùa như 
Văn Uyên, Hữu Hưng... nghe trên bầu trời có tiếng 
ca ngâm kinh kệ, dường như văng vắng về hướng 
tây. 

Ghi chú 

Không tham tiền tài, ăn uống là tâm ý trong sạch 
99. Quán Đỉnh šŠTñ (561-632): Cao tăng Trung Quốc sống vào đời 


Tùy, người Chương An, Lâm Hải, họ Ngô, người đời gọi ngài là đại sư 
Chương An. 


156 Bốn Chúng Vãng Sanh 


ngay thắng: nằm ngồi không câu thả là tâm luôn 
cung kính, cân thận; không lìa y bát là giữ tâm trân 
trọng; bố-tát rơi lệ, là lòng tin khân thiết. Bốn tâm 
nảy đều là nhân Tịnh độ, nhờ đó nên Sư được vãng 
sinh. Cho đến lúc khuyên bảo mọi người, Sư cũng 
nói về Tây phương Tịnh độ và Nhất thừa viên giáo, 
đồng thời Sư cũng thực hành pháp ấy. Sư Ngộ Ân 
quả là người thâm nhập pháp môn Niệm Phật! 


66. Pháp Sư Viên Tịnh Thường 


Sư Tịnh Thường sống vào đời Tống, người ở 
Tiền Đường, xuất gia lúc bảy tuổi. Trong thời gian 
giáo hóa, Sư trụ tại chùa Nam Chiêu Khánh. Sau đó 
vì mến mộ phong cách của Lô Sơn, Sư cắt máu chép 
phẩm Tịnh hạnh trong kinh Hoa nghiêm, đồng thời 
đổi “Liên xã” thành “Tịnh Hạnh”. Các vị sĩ đại phu 
dự hội tự xưng là đệ tử Tịnh Hạnh, trong đó Vương 
Văn Chính công là người đứng đầu. Bấy giờ, các 
quan, khanh, bá, mục hơn 120 người và có khoảng 
1000 vị tì-kheo tham dự. Quan Hàn lâm Tô DỊ Giản 
viết bài tựa phâm Tịnh hạnh. Ông ta nói: “Dù tôi 
trải tóc để cho người bước lên, hoặc khoét thân để 
cầu pháp vẫn không từ nan, huống gì cống hiến một 
chút học thức nhỏ nhoi này mà tiếc sao! 

Đến ngày 12 tháng I niên hiệu Thiên Hi thứ tư 


Bốn Chúng Vãng Sanh 157 


(1020), Sư ngôi ngay thăng niệm Phật, lúc ấy có rất 
nhiều người hô to là Đức Phật đến. Sư an nhiên thị 
tịch. 


Ghi chú 

Sơ tô Tuệ Viễn, nhị tổ Thiện Đạo, sau này có 
ngài Nam Nhạc, Ngũ Hội, Đài Nham, Vĩnh Minh, 
cuối cùng là tô thứ bảy của tông Tịnh độ. Các ngài 
giáo hóa hưng thịnh rực rỡ từ xưa đến nay. Tuy xét 
kĩ về mặt tự tu thì không vị nào chẳng siêng năng 
tinh tấn và lẫy đó để dạy người, còn sa-môn ngày 
nay chỉ biết khuyên người mà không biết khuyên 
mình, lại muốn được như các bậc tiền bối, há không 
điên đảo sao? 


67. Thích Tịnh Quán 


Sư Tịnh Quán sống vào đời Tống, cư trú tại am 
Tịch Quang, G1a Hòa, tu Tịnh độ sám pháp hơn 
mười năm. Sư nói với đệ tử: “Hai mươi bảy ngày 
nữa ta sẽ mạng chung”. Hai ngày trước khi đi, Sư 
thấy hoa sen màu hồng, ngày sau lại thấy sen vàng 
khắp tịnh thất, trong mỗi hoa sen đều có đứa bé hóa 
sinh ngôi trên đó và có giải lụa đẹp buộc qua. Ngày 
cuối cùng, Sư vào khám ngồi ngay thắng, bảo đại 
chúng niệm Phật, trong chốc lát thì Sư thị tịch. 


158 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ghi chú 

Người niệm Phật biết trước giờ mình chết bởi vì 
nghiệp duyên ở cõi Ta-bà vừa dứt thì thắng duyên ở 
Tịnh độ sẵn chờ, cho nên tự nhiên thánh cảnh hiện 
ra. Như ngài Tuệ Viễn biết trước bảy ngày nữa sẽ ra 
đi; nay sư Tịnh Quán biết hai mươi bảy ngày nữa sẽ 
lia trần, cả hai đều giống nhau. 

Người đời sống không lo tu nhân tích đức; đến 
khi chết sắp phải chịu khổ lại lo trau chuốt, trang 
điểm, đó chỉ làm trò cười cho người trí. Thế nhưng, 
người tự thiêu thì chắn động khắp nơi mà không biết 
đó là thần cận ma quỷ, tin theo tà bậy nên bị trôi lăn 
trong đường ác. Thật đáng xót thương! Những kẻ 
ngu muội kia còn làm cho những người không biết 
chính đạo cung kính, ngưỡng mộ và cầu khẩn với 
họ. Việc này thật tai hại khủng khiếp! 

Tôi tập họp những câu chuyện vãng sinh, vì sao 
không thấy có người nào đang sống mà đốt thân 
mình? Mong các bậc trí giả xem xét tập truyện này 
và truyền bá khắp nơi để cứu vớt những kẻ ngu muội. 


68. Sám Chủ Từ Vân 


Sư Tuân Thức sống vào đời Đường, người sống 
ở huyện Lâm Hải, Thai Châu, học cao hiệu rộng, nôi 
tiếng tỉnh Chiết Giang. Sư một lòng cầu sinh Tịnh 


Bốn Chúng Vãng Sanh l, 


độ, thường tu tập Bát-chu tam-muội, học tập cực 
khổ suốt chín mươi ngày đến nỗi bị nôn ra máu, lúc 
vào đạo tràng, hai chân lở loét, Sư lấy cái chết để 
bày tỏ tâm nguyện của mình. 

Bỗng một hôm, Sư nằm mộng thấy bồ- tát Quán 
Âm đưa ngón tay vào miệng Sư lôi ra mây con 
trùng, đồng thời nước cam lồ tuôn ra từ đầu ngón 
tay Ngài rót vào miệng Sư. Khi tỉnh lại, Sư cảm 
thấy thân tâm mạnh khỏe, vui vẻ bệnh tật tiêu trừ. 
Sư liền viết ra bộ Tịnh độ quyết nghi hạnh nguyện 
và Tịnh độ sám pháp lưu hành ở thế gian. Vào niên 
hiệu Thiên Thánh đời Tống (1032), lúc sắp thị tịch, 
Sư đốt hương lễ Phật, xin chư Phật chứng minh việc 
vãng sinh Tịnh độ của mình. Đến chiều tối, Sư ngôi 
ngay thẳng thị tịch, mọi người thấy có một ngôi sao 
lớn rơi xuống trên đỉnh Linh Thứu. Người đương 
thời gọi Sư là Từ Vân sám chủ. 


Ghi chú 

Sư siêng năng khổ nhọc, soạn ra sám văn để 
chăng những tự mình thực hành mà còn đề lại muôn 
đời sau, xưa nay chỉ có một người mà thôi. Cho đến 
được bồ-tát Quán Âm đưa tay vào miệng lấy côn 
trùng ra rồi rót nước cam lồ vào miệng, nếu không 
siêng năng chí thành làm sao có thê được như vậy? 


160 Bốn Chúng Vãng Sanh 


69. Sớ Chủ Tông Thản 


Sư Tông Thản sống vào đời Tống, người Ở Lễ 
Thành, Lộ Châu. Năm mười lăm tuổi, Sư nổi tiếng 
khắp nơi về giảng kinh thuyết pháp. Về già, Sư cư 
trú tại thị trấn Thanh Đài, Đường Châu, chuyên tu 
niệm Phật cầu sinh Tịnh độ, ba nghiệp!” thanh tịnh, 
giữ bốn oai nghi"! tề chỉnh, chưa từng lãng quên. 

Đến ngày 27 tháng 4 niên hiệu Chính Hòa thứ tư 
(1113), Sư năm mộng thấy Đức Phật A-di-đà dạy: 
“Ngươi chỉ còn thuyết pháp sáu ngày nữa, sẽ được 
vãng sinh Tịnh độ!”. Khi thức dậy, Sư kê việc này 
cho đại chúng nghe. Đến ngày mùng 4 tháng 5, Sư 
nhóm chúng và dạy: “Nhân duyên có hợp thì có tan, 
chắc chắn có lúc phải chia tay. Cõi Tịnh thù thắng, 
ta chỉ đợi một lát nữa, xIn đại chúng niệm Phật giúp 
ta vãng sinh!”. Nói xong, Sư ngôi ngay thắng thị 
tịch, bầu trời vang rên tiếng sắm, mây trắng bao 
phủ mặt đất ba ngày mới tan. Lúc ấy, trên tay Sư 
cầm chuỗi mã não, chuỗi quấn quanh tay, đại chúng 


100. Ba nghiệp (Tam nghiệp ZŠ, S: trĩni karmäni): Gồm thân, khâu 
và ý nghiệp. 

101. Bốn oai nghi (Tứ oai nghi v9 gt4š, S: catur-vidhã Tryã-pathäh): 
Bồn oai nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi. Đây là phép tắc mà fì- kheo, ti-kheo- 
ni phải tuân giữ, tức là những động tác đi, đứng, nằm, ngồi hang ngày 
phải nghiêm cân, không được buông lung và giải đãi để giữ gìn sự 
nghiêm túc và trang trọng. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 161 


cô gỡ nhưng không được. Việc cảm ứng của Sư rât 
nhiêu, được ghi chép đây đủ ở các sách. 


Ghi chú 

Sấm là tiếng rồng của pháp âm, mây là bóng mát 
từ bi, chuỗi mã não trên tay gỡ không được là biểu 
th sức mạnh của niệm lực. 


70. Tông Chủ Từ Chiếu 


Sư Tử Nguyên, hiệu Vạn Sự Hưu sống vào đời 
Tống, người ở Ni Sơn, Bình Giang. Lúc nhỏ, Sư tu 
tập pháp chỉ quán, trong lúc thiền định nghe tiếng 
quạ kêu thì ngộ đạo. Sư làm kệ tụng rằng: 

"Hơn hai mươi năm tìm trên giấy Tìm đi tìm lại 
mãi trầm ngâm, 

Bỗng nhiên nghe được tiếng quạ kêu Mới biết 
trước kia dụng tâm saI." 

Từ đó, Sư hết lòng giáo hóa, khuyên người 
niệm Phật, thay thế cho tất cả chúng sinh trong pháp 
giới lễ Phật sám hối, cầu sinh Tịnh độ. Sư lập Bạch 
Liên Sám đường, giảng về tứ độ!'?, tam quán!®, 


102. Tứ độ vg +: Bón cõi Phật theo chủ trương của ngài Trí Khải thuộc 
tông Thiên Thai. 1. Phàm thánh đông cư độ; 2. Phương tiện hữu dư độ; 
3. Thật báo vô chướng ngại độ; 4. Thường tịch quang độ. 

103. Tam quán “3#: Không quán, Giả quán và Trung quán của tông 
Thiên Thai lập ra. 


162 Bốn Chúng Vãng Sanh 


tuyến Phật đồ'°*, khai thị yếu chỉ Liên tông. Dù gặp 
thuận duyên hay nghịch cảnh, Sư cũng không động 
niệm. Cao Tông hoàng đề nghe tiếng, cho mời Sư 
vào cung, ban hiệu là “Từ Chiếu”. Sau này, ngày 
23 tháng 3, tại Đạc Thành, Sư nói với chúng đệ tử: 
“Nhân duyên giáo hóa của ta đã hết, đến lúc phải ra 
đi”. Nói xong, Sư chắp tay thị tịch. Sau khi trà-ti, 
thâu được vô số xá-lợi. Tháp của Sư được vua ban 
hiệu là “Tối Thắng”. 


71. Thích Pháp Trì 


Sư Pháp Trì sống vào đời Tống, cư trú ở chùa 
Hóa Độ, thường tu DI-đà sám, nguyện mau lìa khỏi 
Diêm-phùủ, sớm sinh về Tịnh độ. Về sau, Sư chỉ bị 
bệnh nhẹ, nhưng lại sụt sùi, rơi lệ, mong Đức Phật 
rủ lòng tiếp dẫn! Sư cô gắng niệm Phật không dứt, 
bỗng thấy thân Phật cao một trượng sáu đứng ở trên 
ao, Sư tự nói: “Ta đã được sinh lên trung phẩm!”, 
đồng thời xoay mặt về hướng tây thị tịch. 


Ghi chú 
Người đời không ai mà không muôn sông lâu, 
nay Sư muôn mau mạng chung đê câu sinh Tịnh 


104. Tuyên Phật đồ +# ?ÿ l8]: Bức họa du hí được vẽ theo lí chuyển mê 
khai ngộ băng các danh tướng của Phật giáo. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 163 


độ, chăng phải quá chán rồi sao? Tuy nhiên, người 
phát nguyện thì có thể được. Còn những người nhảy 
xuống biển hoặc gieo mình từ trên vách núi xuống 
hay chất củi tự thiêu đều là ma sự. 


72. Thích Bản Như 


Sư Bản Như, hiệu Thần Chiếu, sống vào đời 
Tống, cư trú tại chùa Thừa Thiên, Đông Sơn và kết 
giao với quận thú Trương Tuân. Một hôm, Sư thăng 
tòa thuyết pháp và từ biệt đại chúng. Sau khi rời 
khỏi tòa, Sư ngôi ngay thắng thị tịch. 

Bấy giờ, người đánh cá trên sông thấy có một vị 
tăng đứng trên đám mây lành đi vê hướng tây. Năm 
sau, mở tháp ra thấy dung mạo của Sư vẫn giống 
như lúc còn sống, có hoa sen mọc trước tháp. 


73. Pháp Sư Cơ 


Pháp sư Cơ sống vào đời Tống, theo học với ngài 
Bảo Vân, cư trú tại chùa Thái Bình Hưng Quốc, 
siêng năng niệm Phật. Một hôm bị bệnh, Sư dạy 
cho chúng đệ tử về yếu chỉ của pháp môn Tịnh độ, 
bỗng đại chúng thấy ở phương tây chiếu sáng, trên 
không trỗi nhạc. Sư nói: “Đức Phật A-di-đà và hai 
vị bồ-tát Quán Âm, Thế Chí cùng đến”. Nói dứt lời, 
Sư nằm nghiêng bên hông phải, xoay mặt về hướng 


164 Bốn Chúng Vãng Sanh 


tây mà thị tịch. Chúng đệ tử năm mộng thấy Phật 
A-di-đà thụ kí cho Sư làm “Siêu Thế Như Lai”; có 
người thấy Sư ngồi trên đài hoa sen xanh. Thiền sư 
Pháp Trí khen rằng: “Sư nằm bệnh nói yếu chỉ, lâm 
chung thấy Phật A-di-đà, thật là đáng kính!”. 


Ghi chú 

Có người nghi rằng: “Pháp sư Cơ tại sao được 
thụ kí?”. Ôi! Chính Sư thấy Đức Như Lai Vô Lượng 
Quang, lại được Phật hiện tiền thụ kí thành Phật. 
Ông biết điều đó chăng? 


74. Thích Nhược Nøu 


Sư Nhược Ngu sống vào đời Tống, cư ngụ tại 
Tiên Đàm, Vân Xuyên, xây dựng lầu Vô Lượng 
Thọ, siêng năng tu tập và khuyên kẻ tăng, người 
tục niệm Phật suốt ba mươi năm. Sư kết bạn với 
hai vị Đạo Thế, Tắc Chương. Đạo Thế là một thi sĩ 
nổi tiếng nhưng rất ham danh, còn sư Nhược Ngu 
và Tắc Chương chỉ việc thực hành đem lợi ích cho 
chúng sinh. Một hôm, Sư nằm mộng thấy một vị 
thần đến nói: “Bạn đồng học của ông là Tắc Chương 
đắc Phố Hiền hạnh nguyện tam-muội, đã sinh về 
Tịnh độ. Ông ấy đang đợi ông”. Nhược Ngu nghe 
nói như thế, tắm rửa, chỉnh trang pháp phục, bảo đại 


Bốn Chúng Vãng Sanh 165 


chúng tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, Sư ngồi ngay 
thăng và nói: “Tịnh độ đã hiện ra trước mắt. Ta đi 
đây”. Sư nói kệ xong và thị tịch. Kệ rằng: 

Sư lại nói: 


Ghi chú 

Xưa nay không nhà, trở về đâu? 

Trong mây có lỗi ai hay biết Nước chảy, trăng tà 
núi phía tây Chính là lúc hết mộng Tiên Đàm. 

Trên không lưới báu đính nghìn hoa Trong mộng 
thấy ao sen bảy báu Đến được chốn Tây phương an 
ồn Không còn điều gì phải hoài nghi. 

Sư Nhược Ngu, Đạo Thế và Tắc Chương là bạn 
thân với nhau, nhưng Đạo Thế vì đam mê thi phú, 
theo đuổi danh vọng nên không được vãng sinh 
Tịnh độ. Người nào muốn rũ bỏ tài trí văn chương, 
xa lìa duyên trần, cầu sinh Tịnh độ thì phải ghi nhớ 
điều này. 


75. Thích Trí Lễ 


Sư Trí Lễ, hiệu Pháp Trí, sống vào đời Tống, cư 
ngụ tại Nam Hồ. Sư soạn bộ Diệu tông sao để giải 
thích sáng tỏ ý nghĩa của quán tâm, quán Phật. Vào 
ngày rằm tháng 2 mỗi năm, Sư lập hội bố-thí, trì 
giới, nệm Phật, có khoảng một vạn người đến tham 


166 Bốn Chúng Vãng Sanh 


dự. Sư lại soạn bộ Dụng tâm giải để nói về Nhất tâm 
tam quán'% và ý nghĩa của Tứ Tịnh độ. Sau đó, đến 
ngày mùng Ï tháng Giêng, Sư lập Quang minh sám, 
lễ hội cử hành đến ngày mùng 5, Sư bỗng nhóm đại 
chúng lại thuyết pháp. Thuyết pháp xong, Sư niệm 
danh hiệu Phật A-di-đà mấy trăm tiếng, rồi an nhiên 
thị tịch. 


Ghi chú 

Sư Tri Lễ soạn bộ Diệu tông sao, nói về tịnh quán, 
hoằng dương giáo pháp tông Thiên Thai, nhưng lúc 
mạng chung, ngôi niệm Phật mà thị tịch. Há giống 
với kẻ chỉ biết nói suông ư? 


76. Thích Hữu Nghiêm 


Sư Hữu Nghiêm sống vào đời Tống, trụ ở chùa 
Sùng Thiện, Xích Thành, Thai Châu, Sư theo học 
giáo nghĩa Thiên Thai với ngài Thần Chiếu. Những 
năm gần cuối đời, Sư dựng một thảo am dưới sốc 
cây Tra, nên gọi là Tra Am. Suốt đời chuyên tu tịnh 


105. Nhất tâm tam quán —"».=i#i: Trong một niệm tâm mà viên tu 
ba quán Không, Giả, Trung nhất tâm chỉ tâm năng quán; Tam quán 
là Không quán, Giả quán, Trung quán. Biết rõ một tâm niệm vốn bất 
khả đắc bất khả thuyết mà trong nhất tâm tu cả ba quán: Không, Giả, 
Trung nên gọi là Nhất tâm tam quán. Đây là phép quán của tông Thiên 
Thai. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 167 


nghiệp, Sư có trứ tác Hoài An Dưỡng cô hương thị, 
được lưu truyền đến bây giờ. Tháng 4, mùa hạ niên 
hiệu Kiến Trung Tĩnh Quốc thứ nhất (1101), trước 
lúc lâm chung, Sư thấy trong ao báu có hoa sen lớn, 
nhạc trời từ bốn phương trỗi lên, Sư bèn làm bài thơ 
Tiễn quy Tịnh độ để dạy chúng. Bảy ngày sau, Sư 
ngồi kết già thị tịch, trên đỉnh tháp của Sư có ánh 
sáng như mặt trăng, chiếu sáng suốt ba đêm mới hết. 


Ghi chú 

Thuở xưa, sư Pháp Tường có ánh sáng như 
gương hiện trên tường nhà, nay sư Hữu Nghiêm có 
ánh sáng như mặt trăng hiện trên đỉnh tháp. Đây đều 
là điềm lành của những bậc có thân tâm trong sáng. 
Có vị hiện điềm lành ánh sáng chiếu khắp phòng, có 
vị hiện điềm lành ánh Sáng màu vàng chiếu dài trên 
sông hàng trăm dặm. Ôi! Những việc như thế lẽ nào 
là giả sao? 


77. Thích Tuệ Minh 


Tuệ Minh sống vào đời Tống, hiệu là Hồi Am, 
Sư học đạo với ngài Tuệ Quang. Những năm cuối 
đời, Sư ở lại chùa Thường Chiếu, Súc Sơn, chuyên 
tu tịnh nghiệp; mỗi ngày Sư tụng kinh Pháp hoa, 
Lăng-nghiêm, Viên giác và niệm danh hiệu Phật 


168 Bốn Chúng Vãng Sanh 


A-di-đà vạn câu. 

Vào mùa xuân, năm Kỉ Mùi niên hiệu Khánh 
Nguyên (1195), Sư bị bệnh và gọi đệ tử lại dặn: ““Ta 
học kinh Đại thừa, cầu sinh Tịnh độ, nay nguyện kia 
đã thành tựu”. Nói rồi, Sư ngồi xếp bằng thị tịch. 
Lúc ấy, mọi người nghe có nhạc trời từ phía tây 
vọng lại, cứ vang mãi trên đầu; thiêu xong có vô sỐ 
xá-lợi năm màu. 


78. Sư Tán 


Sư Tán sống vào đời Tống, người ở Ung Châu, 
là một vị xuất g1a trẻ tuôi. Năm lên mười bốn tuổi, 
Sư đã bắt đầu niệm Phật không dứt, bỗng nhiên Sư 
bệnh nặng và qua đời. Một lát sau, Sư sống lại, nói 
với thầy và cha mẹ: “Phật A-di-đà đã đến rồi, con 
theo Ngài đây”. Những người bên cạnh thấy trong 
hư không xuất hiện đài báu, có ánh sáng lạ năm 
màu. Sư nhìn về hướng tây và thị tịch. 


79. Hai vị sa-di 


Vào đời Tùy, ở chùa Khai Hóa, Tĩnh châu có hai 
vị sa-di. Một hôm vị sa-di nhỏ hỏi vị sa-di lớn rằng: 

-_ Thế nào? Huynh tu Tịnh độ nhé! Vị sa-di lớn 
tuổi hơn vui vẻ đồng ý. 

Thế rồi, hai vị sa-di cùng nhau tu tập trải qua 


Bốn Chúng Vãng Sanh 169 


năm năm, thì vị sa-di lớn qua đời, được vãng sinh 
đến Tây phương gặp Đức Phật A-di-đà. Sa-di lớn 
bạch răng: 

- Con còn một sư đệ đồng tu, chăng biết có 
được sinh về đây không? Phật dạy: 

- Ông nhờ vị sa-di nhỏ khuyên phát tâm niệm 
Phật mà còn được vãng sinh. Sao lại còn nghi ngờ 
vị kia? Nay ông trở về Diêm-phù, gắng niệm thêm 
danh hiệu ta. Ba năm sau, hai người sẽ đồng được 
đến nơi đây gặp ta. 

Vị sa-di lớn liền được sống lại, thuật rõ lại việc 
gặp Phật với vị sa-di nhỏ và mọi người. Từ đó hai 
ông cảng chuyên cần tu niệm. Ba năm sau, cả hai vị 
sa-di đều được tâm khai, nhãn tịnh, đồng thấy Bồ- 
tát đến đón. Bấy giờ khắp mặt đất rung chuyên, hoa 
trời rưới khắp hư không. Hai vị sa-di theo nguyện 
mà đồng thời vãng sinh. 


§0. Thích Liễu Nhiên 


Pháp sư Liễu Nhiên sống vào đời Tống, hiệu là 
Trí Dũng. Sư ở chùa Bạch Liên đến 24 năm. Một 
đêm nọ, Sư mộng thấy hai con rồng bay lượn đùa 
giỡn trên không trung, một con biến làm vị thần 
đến nói với Sư: “Bảy ngày nữa Sư sẽ vãng sinh”. 
Sau khi tỉnh dậy, Sư nhóm chúng thuyết pháp. Sư 


170 Bốn Chúng Vãng Sanh 


nói: “Đại Thư ghi “Nhờ sức niệm Phật mà được sinh 
về Cực Lạc”. Tất cả mọi người nên siêng năng niệm 
Phật”. Nói xong, Sư tắm rửa thay y phục và bảo 
mọi người tụng kinh A-di-đà, khi mọi người tụng 
đến đoạn “Tây phương thế giới”, bỗng nhiên Sư thị 
tịch. Lúc ấy, những người trong chùa Năng Nhân 
đều nghe có tiếng nhạc trời và ánh sáng chiếu lên 
như ngọn đuốc, tỏa sáng cả bầu trời. 


§1. Thích Tư Chiếu 


Thích Tư Chiếu sống vào đời Tống, là nhà 
nghiên cứu tôn giáo. Sư chuyên tâm tu tịnh nghiệp, 
mỗi đêm vào canh tư, Sư thức dậy niệm danh hiệu 
Phật lớn tiếng, làm cho những tì-kheo lười biếng 
không được ngủ yên. Sư y theo 46 lời nguyện của 
tì- kheo Pháp Tạng“, tập hợp kẻ tăng người tục mở 
hội niệm Phật suốt ba mươi năm. Vào một ngày kia, 
Sư mắc bệnh, nằm mộng thấy thân màu vàng một 
trượng sáu của Đức Phật, liền nhóm họp đại chúng 
niệm Phật. Bỗng nhiên, Sư có sức niệm Phật cùng 
mọi người rồi đưa tay kết ấn và ngồi thị tịch. Sau khi 
thiêu xong, răng và xâu chuỗi của Sư không bị cháy. 


106. Tì-kheo Pháp Tạng ¿+Z# rb # (S: Bhiksu Dharmakara): Tiền thân 
của Phật A-di-đà. 


Bốn Chúng Vãng Sanh |8! 


82. Thích Irí Liêm 


Sư Trí Liêm sống vào đời Tống, trụ ở chùa Hóa 
Độ, Thượng Ngu. Lúc còn trẻ, Sư đi khắp nơi tham 
học tất cả các tông phái, đến khi lớn tuổi, Sư chuyên 
tâm niệm Phật cầu sinh Tây phương. Tháng § mùa 
thu, mới đổi niên hiệu Khánh Nguyên (1195), Sư từ 
biệt chúng và nói: “Tôi mộng thấy Phật A-di-đà và 
thấy đại chúng vây quanh nghe Ngài thuyết pháp, 
Đức Phật dạy: “Này các thiện nhân! Các người phải 
chuyên tâm tu tịnh nghiệp cầu sinh về nước Ta°. Và 
tôi đã thấy được tướng tốt của Phật; nhất định tôi sẽ 
vãng sinh”. 

Nói xong, Sư làm bài kệ: 

Nhạn bay ngang trời Bóng In dưới nước Không 
sinh không diệt Hoa sen nước kla. 

Viết xong bài kệ, Sư quay người về hướng tây 
kết ấn và thị tịch. 


83. Thích Trí Thâm 


Sư Trí Thâm sống vào đời Tống, hiệu là Từ 
Xuyên. Sư học ở Hải Nguyệt, sau đó trở về Gia Hòa 
mở Trưởng Đường cung cấp các thứ cần dùng cho 
mọi người suốt hai mươi năm đề họ chuyên tâm niệm 
Phật. Sư thường lây pháp tu tịnh nghiệp chỉ dạy mọi 
người; người được vãng sinh rất đông. Sau đó, bỗng 


172 Bốn Chúng Vãng Sanh 


nhiên Sư phát bệnh, nhưng khách đến thăm hỏi, Sư 
vẫn tiếp chuyện như ngày thường. Khi khách vừa ra 
khỏi cửa thì Sư thị tịch. Có người thấy đám mây tía 
bay về hướng tây và biến mắt. 


84. Thích Pháp Nhân 


Sư Pháp Nhân sống vào đời Tống, cư trú tại chùa 
Quảng Thọ, Tây Minh. Sư chuyên tâm niệm Phật 
cầu sinh Tịnh độ suốt ba mươi năm. Sau đó, Sư có 
bệnh, tập họp đại chúng tụng kinh Quán Vô Lượng 
Thọ và niệm danh hiệu Phật A-di-đà, đến đêm thứ 
ba Sư nói với chúng đệ tử: “Tôi sắp đi đây!”. Có 
người thỉnh Sư để lại kệ tụng, Sư viết: 

Ta với Di-đà vốn không hai Hai và không hai 
thảy đều lìa Ta thấy Di-đà như thế ấy 

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Viết xong, Sư 
găng gượng dậy ngồi ngay thăng và thị tịch. Ghi chú 

Tâm ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất 
định vãng sinh về nước của Ngài. Tức dùng phàm 
tâm mà thấy được Phật tâm, thì việc sinh về nước 
của Phật đầu có gì khác! Đâu có gì khác nên lìa 
hai, rõ ràng nên lìa không hai, lia hai nên không tìm 
cầu từ người khác, lìa không hai nên không ngại 
việc cầu sinh Tịnh độ. Lìa hai nên phàm tình dứt 
sạch, lìa không hai nên thánh giải đều quên. Như 


Bốn Chúng Vãng Sanh 173 


thế người thấy được Phật thì suốt ngày Ta-bả chính 
là cả ngày Tịnh độ; niệm niệm Thích-ca ra đời, thời 
thời Di-lặc hạ sinh, ấy mới thật là người đã thấy 
được Phật A-di-đà. Ngược lại, nếu không được như 
vậy thì hằng ngày tuy đối mặt nhưng cách xa như 
mây trắng ở nghìn dặm. 


85. Thích Trí Tiên 


Sư Trí Tiên sông vào đời Tống, hiệu Chân Giáo, 
cư trú tại chùa Bạch Liên'”, giảng đạo suốt mười 
ba năm. Sư thường hướng về phương tây đỉnh lễ và 
niệm danh hiệu Phật A-di-đà, chưa từng xao lãng. 
Sư nhờ chư tăng ở Quán Đường tụng kinh A-di-đà, 
tụng chưa hết quyền thì Sư đã thị tịch. Chư tăng ở 
chùa Năng Nhân'% gần đó đều nghe tiếng nhạc trời 


107. Chùa Bạch Liên (Bạch Liên tự Ó šŠ +): Chùa ở phía tây huyện 
Thanh Phó, Giang Tô, phía nam huyện Côn Sơn, bên cạnh hồ Điện Sơn 
ở núi Điện, Trung Quốc. Khoảng năm 1163-1164, đời Tống, chùa này 
được sư Tử Nguyên lập, ban đầu chùa có tên là Bạch Liên Quán đường, 
tứ chúng đệ tử trong chùa được Sư hướng dẫn tu pháp môn Thập lục 
quán đề cầu sinh Tịnh độ, do đó chùa còn có tên Bạch Liên sám đường. 
Khoảng năm 1165-1173, vua Hiếu Tông ban cho chùa tắm bảng hiệu 
là Bạch Liên tự. 

108. Chùa Năng Nhân (Năng Nhân tự ?È⁄{=-Ÿ): Chùa ở dưới ngọn Đơn 
Phương, phía tây dãy núi Nhạn Đãng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 
Tương truyền, vị tổ khai sơn chùa này là ngài Nặc-cự-na. Năm 976, đời 
Tống, sư Toàn Liễu kết am Phù Dung để ở. Năm 999, mới xây dựng 
chính điện, năm 1001, chùa cất thêm ngôi tháp Bách Bảo, được vua 


174 Bốn Chúng Vãng Sanh 


vang vọng. Sáng sớm hôm sau, mọi người mới biệt 
Sư thị tịch. 


86. Thích Tông Lợi 


Sư Tông Lợi sống vào đời Tống, cư trú tại Bích 
Chiểu, Tân Thành, tu Niệm Phật tam-muội suốt 
mười năm. Về sau, Sư vào núi Đạo Vị dựng một 
thảo am đặt tên là Nhất Tướng. Sư ở đó hơn mười 
năm. Một hôm, Sư gọi đệ tử đến và nói: “Ba ngày 
liền tôi thấy hoa sen xanh khắp trên hư không”. Sư 
lại nói: '“Đức Phật đến”. Nói rồi, Sư làm bài kệ: 

Tôi chín mươi tuổi đầu bạc trắng Trên đời trăm 
tuổi mây ai nào? Đạo nhân Nhất Tướng về chốn cũ 

Đài vàng quét sạch, thoát càn khôn. 

Nói xong, Sư an nhiên thị tịch. 


87. Thích Tề Ngọc 


Sư Tẻ Ngọc sống vào đời Tống, hiệu Tuệ Giác, 
lúc đầu Sư trụ tại chùa Bảo Tạng, Sáp Xuyên, sáng 
lập hội Tịnh độ ở đây. Sau đó, Sư đến trụ tại Thượng 
Trúc. Một hôm, vào nửa đêm Sư đến trước tượng 
Đức Phật A-di-đà đỉnh lễ và niệm danh hiệu Ngài. 


ban tên là chùa Thừa Thiên. Đến năm 1142, Quận thú Diêm Khâu Hân 
tâu lên vua xin đôi thành Năng Nhân thiên viện, trở thành đại đạo tràng 
ở vùng núi Nhạn Đãng. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 175 


Một ngày kia, Sư gọi vị thủ tọa đến nói: “Trước 
giường của tôi xuất hiện nhiều tháp báu, đó không 
phải là nguyện của tôi. Tôi muốn sinh về Tịnh độ 
thôi, ông có thể vì tôi mà nhóm họp đại chúng niệm 
Phật không?”. VỊ thủ tọa liền thỉnh chuông, tăng 
chúng nhóm họp hơn trăm vị, Sư nói: “Tôi đã thấy 
Phật”. Nói dứt lời, Sư nhắm mắt ngồi ngay thăng thị 
tịch. 


Ghi chú 

Nhiều tháp báu cũng là nước Phật. Vì sao sư Tê 
Ngọc cho là không phải ý nguyện? Thuở xưa, hoàng 
hậu Vi-đề-hi xem khắp cõi Tịnh độ nhưng chỉ cầu 
sinh An Dưỡng. Bởi vì không chuyên tu thì công 
đức không thành tựu, biết như thế mới bàn đến Tây 
phương. 


§§. Thiền Sư Viên Chiếu Bản 


Sư Tông Bản sống vào đời Tống, người ở Vô 
Tích, Thường Châu. Ban đầu, Sư theo tu học với 
thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài. Sư niệm Phật có chút 
tỉnh ngộ. Sau đó, Sư dời về Tịnh Từ, phụng chiếu 
chỉ vào trụ trì chùa Tuệ Lâm ở Đông Kinh và Sư 
được vua mời vào điện Diên Hòa để tuyên dương 
yếu chỉ Thiền. Hằng ngày, Sư mật tu tịnh nghiệp. 


176 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Pháp sư Lôi Phong Tài xuất thần đếnTịnh độ thấy 
một hoa sen rất đẹp, hỏi ra mới biết hoa sen này đợi 
thiền sư Tịnh Từ Bản sinh về. Lại có ngài Tư Phúc 
Hi đến chùa Tuệ Lâm đỉnh lễ Sư và cúng vàng rồi 
đi. Mọi người hỏi nguyên do. Sư nói: 

-_ Tôi ở trong định thấy hoa sen vàng. Có người 

ói: “Là đợi sư Tịnh Từ Bản”. Lại có vô số hoa sen 
và có người nói: “Là đợi những người được Sư độ”. 
Có những bông hoa bị héo, có người nói: “Đó là 
những người đã thoái chí”. 

Có người xin Sư truyền bí quyết làm sao để được 
nêu tên ở liên cảnh. Sư cười đáp: “Dù ở tại tông môn 
cũng nên chuyên tu Tịnh độ”. Về sau, Sư ngồi ngay 
thẳng mà thị tịch. Sư được vua ban tên thụy là Viên 
Chiếu thiền sư. 


Ghi chú 

Thuở xưa, ngài Trung Phong'”, Thiên Như"? 
cho Thiền và Tịnh độ lý tuy là một nhưng dụng 
công thì không thể đồng thời. Ngày nay, có người 
nói: “Thiền, Tịnh song tu là thế nào?”. Bởi vì chữ 
“kiêm” có hai nghĩa: chữ kiêm có nghĩa là hai chân 
cùng lúc bước lên hai chiếc thuyền, thì thật không 
109. Trung Phong *P*‡: Tức thiền sư Minh Bản. 


110. Thiên Như &X+z: Tức thiền sư Duy Tắc, đệ tử của ngài Trung 
Phong Minh Bản. 


Bốn Chúng Vãng Sanh l7 7 


thê được. Chữ kiêm có nghĩa là viên thông không 
ngăn ngại thì có gì là không thể? Huống hồ, ngoài 
thiền không có Tịnh độ, thì Tịnh độ chính là tâm, 
vốn chăng phải hai thứ. Sao lại gọi đó là “kiêm” 
được? 


89. Thiền Sư Đại Thông Bản 


Sư Thiện Bản sống vào đời Tống, nhờ thi kinh 
Hoa nghiêm mà được xuất gia. Sư vâng chiếu vua 
đến trụ trì chùa Pháp Vân và được ban hiệu là Đại 
Thông. Sau đó, Sư trở về chùa Tượng Ô ở Hàng 
Châu chuyên tu tịnh nghiệp. Một hôm, trong lúc 
nhập định, Sư thấy Phật A-di-đà hiện thân sắc vàng. 
Sáng hôm sau, Sư nói với đệ tử: “Tôi chỉ sống được 
ba ngày nữa thôi”. Đến thời gian đã định, Sư ngồi 
ngay thắng quay về hướng tây niệm Phật và thị tịch. 


90. Luật Sư Linh Chỉ Chiếu 


Sư Nguyên Chiếu sống vào đời Tống, cư trú tại 
Linh Chi, truyền bá luật học, dốc lòng tu tịnh nghiệp, 
niệm Phật mãi không dừng. Một hôm, Sư bảo đệ tử 
tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ và phẩm Phổ Hiền 
hạnh nguyện. Sư ngồi ngay thắng thị tich. Lúc ấy, 
ngư dân ở Tây Hồ đều nghe trên không trung có 
tiếng nhạc. 


178 Bốn Chúng Vãng Sanh 


91. Luật Sư Thanh Chiếu 


Sư Tuệ Hanh sống vào đời Tống, trụ ở chùa 
Diên Thọ, Vũ Lâm. Ban đầu, Sư theo luật sư Linh 
Chi học luật và chuyên tu Tịnh nghiệp suốt mười 
sáu năm. Sư thường khuyên mọi người nên siêng 
năng niệm Phật. Sư xây bảo các, tôn trí tượng Tam 
thánh'" rất đẹp. Bấy giờ, có người làm công quả tên 
Hữu Giang nằm mộng thấy tòa báu từ trên không 
trung bay xuống và nghe có tiếng nói rằng luật sư 
Tuệ Hanh sẽ ngồi trên tòa này. Bấy giờ, có cư sĩ 
Hữu Tôn ở Thích Xã biết trước giờ sắp chết nên đến 
từ biệt Sư, rồi trở về nhà kết ấn mà qua đời. Sư đến 
đốt hương và trở về nói với đệ tử: “Hữu Tôn đã đi, 
ta cũng đi đây!”. Nói xong, Sư tập hợp chúng niệm 
Phật và Sư nói bài kệ: 

Miệng luôn niệm Di-đà Niệm niệm tưởng bạch 
hào GIữ tâm không luI sụt 

Chắc chắn sinh An Dưỡng. 

Nói kệ xong, Sư ngôi ngay thắng thị tịch. Sư 
được người đời sau suy tôn là Thanh Chiếu luật sư. 


Ghi chú 
Sáu mươi năm chuyên tu tịnh nghiệp, lúc lâm 


111. Tam thánh Z=##: Phật A-di-đà, bồ-tát Quán Thế Âm, bồ-tát Đại 
Thế Chí. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 179 


chung hiện điềm lành, đâu có gì đáng nghi. Có người 
cậy sức lúc còn trẻ gây nhiều tội lỗi nên không có 
được điềm lành vãng sinh Tịnh độ. Thật là lầm lạc 
biết bao! 


92. Thích Tư Mẫn 


Sư Tư Mẫn sống vào đời Tống, từng thụ giới 
pháp với luật sư Linh Chị. Sư chuyên tâm niệm Phật 
suốt hai mươi năm. Sau này mắc bệnh, Sư thỉnh 
chúng tăng tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ nửa 
tháng, nhưng mới tụng được ba ngày thì Sư thấy 
hóa Phật khắp cả hư không. Lúc thị tịch, Sư niệm 
Phật, tiếng vang khắp bốn phương. Mặc dù thi thể 
được an trí trong khám giữa trời hè o1 bức trải qua 
bảy ngày nhưng vẫn không bị đổi màu, lại có hương 
thơm lan tỏa khắp hư không. 


93. Thích Hi Trạm 


Sư Hi Trạm sống vào đời Tống, người ở Sơn Âm. 
Lúc nhỏ, Sư là một nho sinh, bỗng nhàm chán đời 
sống thế tục, bỏ đi xuất gia. Sư cùng với tì-kheo tên 
Oánh xây dựng điện Vô Lượng Thọ Phật ở Nguyễn 
Đỗ và chuyên tu tịnh nghiệp. Sư không bao giờ 
ngồi quay lưng về phía tây. Sau đó, Sư thường thấy 
Phật và hai vị bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. 


180 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Vào một đêm nọ, Sư ngôi ngay thắng quay mặt về 
phương tây kêt ân, niệm Phật và an nhiên thị tịch. 


94. Pháp Sư Đăng 


Pháp sư Đăng sống vào đời Tùy, thường giảng 
kinh Niết-bàn ở chùa Hưng Quốc, Tinh Châu. Những 
người đến nghe giảng kinh, Sư đều khuyên họ niệm 
Phật cầu vãng sinh. Sư thị tịch vào niên hiệu Khai 
Hoàng thứ 12 (592). Lúc Sư tịch có hương thơm lạ 
lan tỏa khắp hư không, đến lúc tiễn đưa Sư, có ánh 
sáng và mây thơm bủa khắp thôn làng. 


95. Thích Tăng Nhai 


Sư sống vào thời Hậu Chu (557- 581) ở chùa 
Đa Bảo thuộc Ích châu. Bản tính Sư thường ít nói, 
không thích vui đùa. Mỗi khi dạo chơi núi rừng thì ở 
đó suốt cả ngày. Có người hỏi lí do, Sư trả lời: 

-_ Vì tôi nghĩ con người cần phải nhẫn. 

Về sau Sư đến phía tây thành, đốt năm ngón tay 
trái. Tăng tục nghìn vạn người theo khóc lóc. Sư 
nÓI: 

-_ Ta giữ tâm bồ-tát, nên không khóc. Có người 
hỏi đau không? 

Sư trả lời: 

- _ Fâm đã không đau thì ngón tay làm sao đau? 


Bốn Chúng Vãng Sanh 181 


Khi lửa cháy đến lòng bàn tay thì tủy chảy ra. Có 
người hỏi sao Sư chịu đựng được? Sư bảo: 

- Vì chúng sinh không nhẫn được, nên nay ta 
muốn khuyên mọi người nhẫn điều không thể nhẫn, 
đốt vật không thê đốt. 

Sư lại bảo mọi người rằng: 

-_ Trong đời mạt pháp, mọi người khinh mạn, 
bạo ngược, ngu dốt, xem tượng Phật như thân khúc 
cây, nghe kinh điển như gió thoảng qua tai ngựa. Ta 
đốt tay, hủy thân, vì muốn khiến cho họ tin sâu Phật 
pháp. 

Sư dạy đệ tử rằng: 

- Sau khi ta diệt độ, các con nên chu cấp cho 
những người bệnh, những người xấu xí và súc 
sinh. Những vị ấy phân nhiều là chư Phật và Bồ-tát 
phương tiện hóa hiện. 

Nếu không phải bậc có đại tâm bình đẳng thì đâu 
thể cung kính tất cả chúng sinh. Có người thấy hoa 
trời rải xuống Tăng Nhai, bấy giờ Sư chIa y bát, tích 
trượng cho sáu trăm vị tăng, rồi cưỡi hư không đi về 
phương tây. 


96. Pháp sư Tạng 


Sư Tăng Tạng sống vào đời Tống, người ở Phần 
Châu, suốt đời không nhận sự lễ bái của kẻ tăng 


182 Bốn Chúng Vãng Sanh 


người tục. Sư chuyên tu Tịnh độ. Lúc Sư sắp thị tịch, 
có thiên chúng thứ lớp trỗi nhạc đến rước nhưng Sư 
không theo. Đến khi thấy Phật A-di-đà đến, Sư mới 
từ biệt đại chúng và thị tịch. 


97. Pháp sư Cô Sơn Viên 


Sư Trí Viên sống vào đời Tống, cư ngụ tại Cô 
Sơn, Tây Hồ. Sư thông hiểu các kinh, chuyên tâm 
niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Sư sớ giải bộ kinh A-di- 
đà và làm lời sao cho bộ Tây tư để khuyến khích mọi 
người phát tâm niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Khi Sư 
thị tịch, đệ tử đem bình bát của Sư hợp táng cùng thị 
thể. Mười lăm năm sau, do mưa lâu ngày núi lở, mộ 
của Sư cũng bị quật lên khỏi lòng đất; người ta nhìn 
thấy bình bát và thi thể của Sư chẳng những vẫn như 
xưa mà móng tay, chân và râu tóc dài ra thêm. 


Ghi chú 

Danh tiếng của Sư mãi về sau vẫn còn truyền 
tụng không ngớt, thế vì sao nói lâm chung không 
được vãng sinh? Cứ xét những điềm lành hiện ra 
khi Sư lâm chung cũng quá đủ để chứng minh cho 
việc tu tập của Sư rồi. Chính vì nghiệp lành kiên cố 
nên việc được vãng sinh là chắc chắn, đâu còn nghĩ 
ngờ gì nữal 


Bốn Chúng Vãng Sanh 183 


98. Thích Nguyên Tịnh 


Sư Nguyên Tịnh sống vào đời Tống, người ở đất 
Hàng, xuất gia lúc 12 tuổi. Sau này, Sư cư trú tại 
chùa Long Tỉnh. Thời bấy giờ, các bậc hiền tài như 
Triệu Thanh Hiến, Tô Văn Trung rất kính trọng Sư. 
Lúc sắp mạng chung, Sư vào am Phương Viên và 
nói với mọi người: “Bảy ngày nữa tôi rũ bỏ nợ trần, 
sở nguyện đã thành tựu”. Bảy ngày sau, Sư nói kệ 
dạy đại chúng, rồi ngồi kết già thị tịch. 


09. Dụ Di-đà 


Sư Tư Tịnh sống vào đời Tống, họ Dụ, người ở 
Tiền Đường, hiệu là Tịnh độ Tử. Buổi sáng, Sư hầu 
pháp sư Anh và giảng kinh Pháp hoa. Buổi chiều 
chuyên tâm niệm Phật. Những lúc rảnh rỗi, Sư vẽ 
tượng Phật. Mỗi lần vẽ, Sư vào tịnh thất yên tĩnh tập 
trung quán tưởng, đến khi nào thấy được ánh sáng 
của Phật A-di-đà mới đặt bút xuống vẽ. 

Đến niên hiệu Thiệu Hưng, nhằm năm Đinh Tị 
(1137), Sư ngồi ngay thăng nhất tâm niệm Phật suốt 
bảy ngày và an nhiên thị tịch. 


Ghi chú 
Trước khi vẽ tượng Phật đêu quán tưởng Phật, 
có mây người làm được việc như vậy? Bởi vì, có 


184 Bốn Chúng Vãng Sanh 


thể vẽ người có mặt người thân hỗ chứ đâu thể vẽ 
người ở Tịnh độ! Như vậy, họa sĩ vẽ tượng Phật, vì 
sao không được vãng sinh? 

Có người hỏi: “Có chắc người vào thất đều hoàn 
toàn thanh tịnh, quán tưởng đều hoản toàn vắng lặng 
không? Huống gì họa sĩ vẽ ra muôn hình vạn trạng! 
Sư Dụ Di-đà cho đến lúc giả chỉ quán Phật, vẽ Phật, 
chứ không vẽ bất cứ tranh ảnh gì khác. Việc vẽ Phật 
của sư Dụ Di-đà đến nay vẫn còn lưu truyền, chớ 
chăng phải là những lời lẽ bịa đặt. 


100. Thích Mông Nhuận 


Thích Mông Nhuận, tự là Ngọc Cương, đắc pháp 
nơi thiền sư Cổ Nguyên. Những năm cuối đời, Sư 
về ở am Bạch Liên trên đỉnh Phong Hoàng, đóng 
cửa niệm Phật. Lúc Sư lâm chung, có hóa Phật đến 
đón và có hương thơm lạ phảng phất khắp phòng. 


101. Vân Ốc 


Sư Thiện Trụ sống vào đời Nguyên, tự là Vân 
Ốc, người ở đất Tô. Sư bế quan ngày đêm sáu thời 
niệm Phật. Sau đó, Sư mắc bệnh rất lâu mà không 
thuyên giảm. Khi Sư lâm chung có hương thơm lạ 
phảng phất khắp phòng. Sư có soạn hai tác phẩm 
là: An Dưỡng truyện và Cốc Hưởng tập được lưu 


Bốn Chúng Vãng Sanh 185 
truyền ở đời. 


102. Chỉ Quán Chủ 


Sư Chỉ Quán Chủ sống vào đời Nguyên, tự là 
Biệt Tông, người ở đất Hàng, giới đức cao vời. Sư 
dựng Quán Thất ở phía nam núi Long, chuyên tu 
Niệm Phật tam- muội. Dù trong lúc chạy loạn, Sư 
vẫn không quên niệm Phật. Một hôm, Sư không có 
bệnh, sau khi tắm rửa sạch sẽ ngồi ngay thắng và thị 
tịch. Trong tập Hành Nghiệp của pháp sư Chi Vân 
Nhân có ghi rất rõ việc này. 


103. Thích Đàm Ý 

Sư Đàm Ý sống vào đời Tống, người ở Tiền 
Đường, làm nghề thây thuốc, đến lúc tuổi già chuyên 
tu Niệm Phật tam-muội. Sư đem tiền của dành dụm 
được bấy lâu cúng Phật và thiết trai cũng dường chư 
Tăng, tạo tượng, xây nhà tăm. Sư làm như thế suốt 
hai mươi năm. Sau đó, Sư bị bệnh nhẹ nhưng không 
dùng thuốc mà chỉ mời bảy vị tì-kheo đến niệm Phật. 
Niệm đến ngày thứ hai thì Sư thấy hoa sen lớn như 
tòa nhà, sang ngày thứ ba thì thấy vị tì-kheo người 
Ấn Độ đến bên giường hỏi thăm. Đến lúc nửa đêm, 
mọi người nghe tiếng niệm Phật nhỏ dần và thấy Sư 
an nhiên thị tịch. 


186 Bốn Chúng Vãng Sanh 


104. Thích Thái Vi 


Sư Thái Vi sống vào đời Tống, lúc nhỏ xuất gia 
với pháp sư Pháp An ở Tiền Đường. Thầy vừa trao 
cho Sư quyền kinh A-di-đà, chắng mấy chốc Sư đã 
thuộc lòng. Đến khi thụ giới Cụ túc xong, Sư chỉ 
đóng cửa niệm Phật, siêng năng không chút xao 
lãng. Sư thường đi dạo phía sau núi. Một hôm, bỗng 
Sư nghe tiếng sáo liền hoát nhiên khai ngộ. Vì thế, 
Sư luôn giữ bên mình một ống sáo để tự vui. Có 
một người tên Lăng Giám Bạc cũng chuyên tu tịnh 
nghiệp, ông ta gọi Sư là Tịnh độ hương trưởng. Một 
hôm, ông ta đến gõ cửa và thưa với Sư: 

- Tịnh độ hương đệ muốn gặp Ngài. Thái Vi 
nÓI: 

- Ngày mai sẽ gặp nhau ở Tịnh độ. Bây giờ phải 
gấp rút niệm Phật thôi. 

Sáng hôm sau, mọi người lấy làm lạ, vì không 
thấy Sư đến khất thực. Họ cùng nhau đến xem thì 
thấy ông sáo, bình bát, ghế ngồi đều đã bị đốt cháy 
và Sư ngồi kết giả trên đất thị tịch. 


Ghi chú 

Luôn giữ ông sáo bên mình để tự vui, vì thế người 
xưa tạm ghi lại và cho đó là nguyên nhân khiến Sư 
tỏ ngộ. Từ đó, Sư chỉ dùng ống sáo để làm Phật 


Bốn Chúng Vãng Sanh 187 


sự mà thôi. Thiền sư Câu-chi được công án “Thiền 
một ngón tay” của hòa thượng Thiên Long nên suốt 
đời chỉ đưa ngón tay để dạy người. Ngài Đoan thấy 
múa sư tử mà tâm bừng sáng nên thường mặc y nắm 
màu. Ngoài ra, những kẻ đọc kinh Lăng-nghiêm saI 
lệch mà không chịu sửa đổi cách ngắt câu thì đó là 
bọn s1 mê, càn bướng. Đừng bắt chước theo họ. 


105. Thích Dụng Khâm 


Sư Dụng Khâm sống vào đời Tống, trụ ở chùa 
Thất Bảo, thuộc Tiền Đường. Sư theo học luật với 
ngài Đại Trí. Một hôm, Sư nghe ngài Đại Trí dạy 
chúng: “Sống thì hoằng truyền luật học, chết sinh về 
Cực Lạc, người xuất gia học đạo phải làm như vậy 
mới gọi là tròn hạnh nguyện”. Sư liền phát tâm cầu 
sinh Tịnh độ, một lòng không thay đổi. Mỗi ngày 
Sư niệm Phật ba vạn câu. Sư từng xuất thần đến cõi 
Tịnh độ, thấy Phật và bồ-tát có nhiều tướng lạ. Một 
hôm, Sư gọi thị giả lại và bảo: “Ngày mai tôi về 
Tây phương”, rồi Sư nhóm chúng niệm Phật. Sáng 
sớm hôm sau, Sư ngôi ngay thắng chắp tay nhìn về 
phương tây mà thị tịch. 


188 Bốn Chúng Vãng Sanh 


106. Cửu Pháp Hoa 

Sư Khả Cửu sống vào đời Tống, người ở Minh 
Châu, Sư thường tụng kinh Pháp hoa và nguyện 
sinh về Tịnh độ, cho nên người đương thời gọi Sư là 
Cửu Pháp Hoa. Vào niên hiệu Nguyên Hựu thứ tám 
(1093), Sư tròn tám mươi mốt tuổi. Một hôm Sư 
ngôi ngay thắng mà thị tịch. Trải qua ba ngày, bỗng 
nhiên Sư sống lại và nói với các đệ tử: “Tôi đã thấy 
cảnh Tịnh độ, giống như trong kinh nói, trên mỗi đài 
sen đều có ghi tên của những người sẽ vãng sinh. 
Một đài vàng ghi tên Huân Công tại viện Quảng 
Giáo ở phủ Thành Đô, một đài ghi tên Tôn Thập 
Nhị Lang ở Minh Châu; một đài ghi tên “Khả Cửu” 
và một đài bạc ghi tên Từ Đạo Cô ở Minh Châu. Nói 
dứt lời, Sư lại thị tịch. Năm năm sau, Từ Đạo Cô 
qua đời, lúc ấy, có hương thơm lạ phảng phất khắp 
phòng. Mười hai năm sau thì đến lượt Tôn Thập Nhị 
Lang qua đời, có nhạc trời từ trên không trung đến 
đón rước. Những øì xảy ra đều giống như lời của sư 
Khả Cửu đã nói. 


Ghi chú 

Ghi tên trên hoa sen, có việc này là vì nhiều người 
đã chứng kiến. Là giả hay là thật? Ôi! Dùng huyễn 
tâm niệm huyễn Phật, lấy huyễn hoa ghi huyền 


Bốn Chúng Vãng Sanh 189 


danh, cho đến được thụ kí thành Phật; thế thì có cái 
gì chăng phải huyền? Tôi đây cũng huyễn sinh vậy! 
Như thê, vì sao phải bàn luận là giả hay thật! 


107. Thích Tổ Huy 


Sư Tổ Huy sống vào đời Nguyên, trụ ở Thành 
Phật Các thuộc quận Tứ Minh. Sư gặp bất cứ ai 
cũng chỉ nói câu: “A-di-đà Phật thuyết diệc thuyết 
bất đắc”. Vì thế, người đương thời gọi Sư là “Thuyết 
Bất Đắc hòa thượng”. Bấy giờ, vợ chồng Huyện úy 
huyện Ngân là Vương Dụng Hưởng rất sùng kính 
Sư. Một hôm, Sư đến nhà từ biệt vợ chồng họ và nói: 
“Ngày mai tôi đi”. Sáng hôm sau, mọi người nhóm 
họp đông đủ, Sư vào điện Phật ngôi ngay thắng và 
nói muốn ăn dưa chín. Sau khi ăn hết trái dưa, Sư 
niệm Phật và thị tịch. 


108. Thích Sở Kì 


Sư Sở Kì sống vào đời Minh, người ở đất Thục, 
dốc lòng tin về Tây phương. Một hôm, Sư đến Yên 
Kinh (Bắc Kinh), tình cờ nghe được tiếng trống trên 
lầu, bỗng nhiên đại ngộ. Đầu niên hiệu Hồng, Vũ thứ 
ba (137 1), Sư phụng chiếu đến kinh đô thuyết pháp, 
nhà vua rất vui. Về sau, Sư xây một cái thất đặt tên 
là Tây Trai và chuyên tâm tu tịnh nghiệp. Sư từng 


190 Bốn Chúng Vãng Sanh 


thấy hoa sen lớn đầy cả thế giới, Đức Phật A- di-đà 
ngồi trên hoa sen và có các bậc Thánh ngôi xung 
quanh. Trước khi thị tịch, Sư làm bài kệ dạy chúng 
và nói: ““Tôi đi đây!" Có người hỏi: 

- Thầy đi đâu? Sư đáp: 

-_ Về Tây phương. Có người lại hỏi: 

-_ Tây phương có Phật, Đông phương không có 
Phật sao? Sư hét lớn một tiếng rồi an nhiên thị tịch. 


109. Thích Bảo Châu 


Sư Bảo Châu sống vào đời Minh, thường qua lại 
vùng Gia Hòa và quận Hàng, dù mùa hạ hay mùa 
đông, Sư cũng chỉ mặc một y. Sư khất thực đề sống, 
không ngủ một nơi nào cô định. Hằng ngày Sư chỉ 
niệm Phật mãi không ngớt. Nếu có ai gọi, Sư mới 
trả lời, rồi tiếp tục nệm Phật. Sư không bao giờ nói 
lời vô bổ. Sau đó, ở chùa Hải Môn bỗng xuất hiện 
một người giống như kẻ điên, ở lại trong chùa hơn 
nửa tháng, bị chư tăng quở trách: “Những gì ông 
làm hăng ngày nên làm gương cho người đời, vì sao 
ông lại như thế?” Sư Bảo Châu nói: “Nói như vậy 
thì tôi đi đây!”. Sau khi tắm xong, Sư an nhiên đứng 
mà thị tịch. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 191 


110. Tỳy-Kheo Minh Bản 

Vào đời Đại Minh có vị tăng tên Minh Bản ở 
chùa Tĩnh Gia, Thông Châu. Sư vốn có chí hướng 
cao xa, phạm hạnh thanh bạch, đặt hết tâm tư vào 
việc giảng dạy. Sau này, Sư không giảng kinh thuyết 
pháp nữa mà chỉ chuyên tâm niệm Phật cầu sinh 
Tịnh độ. Ngày đêm sáu thời tụng niệm lễ bái, Sư 
làm như vậy nhiều năm liền mà không hề ngưng 
nghỉ. Một hôm, Sư mắc bệnh nhẹ, tự biết g1ờ ra đi 
đã đến nên Sư báo cho mọi người biết rồi an nhiên 
qua đời. Lúc ấy có hương thơm lạ lan tỏa suốt bảy 
ngày mới hết. 


Tổng Luận 

Kinh QuánVô Lượng Thọ nói có ba bậc vãng 
sinh. Trong đó, bậc thượng dành cho người bỏ nhà, 
lia xa đời sống thế tục làm sa-môn, một mực chuyên 
tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Bỏ nhà, lìa xa đời 
sông thế tục là thân xuất gia. Một mực chuyên tâm 
niệm Phật là tâm xuất gia. Thân tâm đều thanh tịnh, 
lo gì không được vãng sinh Tịnh đội! 

Có tì-kheo ngông cuồng tự cho rằng: “Chỉ có 
hai chúng tại gia mới được tiếp dẫn vãng sinh Tịnh 
độ. Ta là sa-môn, vì sao bị xem thường như thế?”. 
Hoặc có người nói: “Chỉ có những vị căn tính chậm 


192 Bốn Chúng Vãng Sanh 


lụt trong hàng tăng lữ mới được tiếp dẫn vãng sinh 
Tịnh độ. Ta thông pháp, ngộ tông, vì sao bị xem 
thường như thế?”. 

Ôi! Những kẻ ngông cuồng ấy, chẳng những xa 
lìa chư Tổ mà còn cách biệt các bậc trưởng lão. Có 
người truyền bá kinh pháp, tiếng tăm chắn động trời 
người; có người nắm giữ tâm ấn Tổ sư làm cho đạo 
pháp lưu truyền mãi muôn đời. Những người chẳng 
biết gì về tông và giáo thì chẳng phải sa-môn. Ngoài 
những kẻ không biết gì về Tịnh độ, chẳng có tông 
và giáo, chăng phải sa-môn, ta đều cho đó là hạng 
người ngông cuông. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 193 


Quyền 2 
II. VUA QUAN VẤNG SINH 
1. Vua Nước Ô Tràng 


Vua nước Ô Tràng, những lúc rãnh rỗi việc triều 
chính, thường thích nghiên cứu Phật pháp. Vua từng 
nói với các vị cận thần: “Trẫm là vua của một nước, 
tuy hưởng phúc lạc nhưng cũng không tránh khỏi 
vô thường. Nghe nói cõi Tịnh độ ở Tây phương có 
thể an dưỡng tinh thần, trẫm phải phát nguyện sinh 
về nước ấy”. Từ đó, ngày đêm sáu thời, vua chuyên 
tâm niệm Phật. Vua cũng thường xuyên cúng Phật 
và thiết trai cũng dường chư tăng, đích thân vua và 
hoàng hậu dâng cúng thức ăn cho chư tăng. Vua làm 
như vậy suốt ba mươi năm mà không bỏ một ngày 
nào. 

Khi vua băng hà, sắc mặt rất tươi tỉnh và có hóa 
Phật đến đón. Những điềm lành lúc ấy rất nhiều. 


Ghi chú 

Vào đời mạt pháp, người không có địa vị nghe 
pháp mà tin nhận, hành trì thì nhiều; ngược lại, 
người có địa vị nghe pháp mà phát khởi lòng tin, 
thực hành thì rất ít. Người có địa vị cực kì tôn quý 
như vua chúa, quan lại nghe pháp mà phát lòng tin, 


194 Bốn Chúng Vãng Sanh 


thực hành lại càng ít hơn là vì sao? Vì địa vị càng 
cao thì tham dục càng lớn; tham dục càng lớn thì 
sự đắm nhiễm càng nặng. Đời nay, hiếm có người 
quyền cao chức lớn mà tránh được sự cám dỗ của 
tham vọng. Vì thế, người hưởng thụ dục lạc của 
hàng vua chúa mà không quên niệm Phật cầu sinh 
Tây phương, nếu chăng phải nhiều đời đã gieo trồng 
duyên lành thì làm sao làm được như vậy! Mặc dù từ 
xưa đến nay, những bậc vua chúa để tâm nghiên cứu 
kinh điển Phật giáo rất nhiều, nhưng vì sao không 
thấy ghi chép lại? Bởi vì, ở đây chỉ nói về chuyện 
vãng sinh Tịnh độ, cho nên không ghi chép lại. 


2. Tống Thế tử 


Ngụy Thế tử sống vào đời Tống, cả ba cha con 
Thế Tử đều tu pháp môn niệm Phật, chỉ có người 
vợ không chịu tu. Con gái của Thế tử qua đời năm 
lên mười bốn tuổi. Qua đời được bảy ngày thì bỗng 
nhiên cô sống lại và nói với mẹ: “Con thấy trong 
ao bảy báu ở Tây phương đã có hoa sen của cha và 
hai anh em con. Sau khi cha và hai anh em con qua 
đời sẽ sinh vào đó. Chỉ riêng mẹ chưa có hoa sen. 
Vì thế con mới trở về báo cho mẹ biết, mong mẹ đề 
ý”. Nghe con gái nói như thế, bà vô cùng cảm động, 
liền phát khởi lòng tin niệm Phật không từ mệt nhọc. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 195 
Sau khi qua đời, bà cũng được vãng sinh Cực Lạc. 


Ghi chú 

Người mẹ ban đầu thiếu duyên ở Tịnh độ, nhưng 
cuối cùng cũng được sinh về Cực Lạc. Như thế, 
vãng sinh hay không là do tin hay không tin mà thôi. 
Trong Kinh ghi: “Chỉ trừ những người nào không có 
lòng tin thì không được vãng sinh”. 


3. Tham quần Lưu Di Dân 

Lưu Di Dân sống vào đời Tấn, người ở Bành 
Thành, là hậu duệ của Sở Nguyên Vương nhà Hán. 
Ông mô côi cha từ thuở nhỏ, một lòng lo phụng 
dưỡng mẹ, nổi tiếng là người có hiếu. Ông tự phụ 
cho mình tài ba nên không giao du với bọn tầm 
thường. Ông làm Tham quân ở phủ, chẳng được bao 
lâu lại vội lui về ở ấn. Tạ An, Lưu Dụ nhiều lần tiến 
cử ông, nhưng ông cự tuyệt không vào triều. Vì thế, 
ông được vua ban tắm biển hiệu là “Di Dân”. 

Sau đó, ông vào Lô Sơn tham dự đạo tràng Bạch 
Liên xã của ngài Tuệ Viễn. Ông trứ tác “Niệm Phật 
tam-muội thi” để bày tỏ lòng chí thành của mình. 
Nhiều lần ở trong định, ông thấy hào quang của Đức 
Phật chiếu xuống đất và làm cho đất có màu vàng. 
Mười lăm năm sau, cũng tại Lô Sơn, ông lại thấy 


196 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Phật đn ã di-đà phóng hào quang giữa hai chặng lông 
mày, rồi duỗi tay xuống võ về ông. Lúc ây, ông câu 
nguyện: “Làm sao để được Đức Như Lai xoa đầu và 
lấy y trùm cho con!”. Cầu nguyện vừa dứt lời, bỗng 
chốc Phật duỗi tay xoa đầu và lẫy y trùm lên người 
ông. 

Vào một ngày khác, ông lại thấy mình vào ao bảy 
báu'”, trong ao có hoa sen xanh, sen trăng, nhƯỚC aO 
trong suốt. Lúc ấy, bỗng xuất hiện một người, trên 
đầu có vòng hảo quang, giữa ngực có chữ ï! chỉ 
nước trong ao và nói: “Đây là nước đủ tám công 
đức" ông có thê uống”. Di Dân liền múc uống, cảm 
thấy nước mát và ngọt. Sau khi tỉnh dậy, ông vẫn 
còn nhớ rất rõ và có hương thơm lạ phát ra từ các lỗ 
chân lông. Ông nói với mọi người: 

-_ Đã đến lúc tôi về Tịnh độ rồi. 

Nói xong, ông đến trước tượng đốt hương, lễ 
Phật và khẩn nguyện: 


112. Bảy báu (Thất bảo + 3Ÿ, S: sapta ratnãni): Bảy thứ ngọc báu ở thế 
gian. Các kinh nói bảy thứ báu khác nhau, theo kinh A-di-đà và luận 
Đại trí độ 10 thì bảy thứ báu là: Vàng, bạc, lưu li, pha-lê, xa cừ, xích 
châu, mã não. 

113. Nước tám công đức (Bát công đức thủy 2`#/Š7k): Nước có tám 
đặc tính thù thắng. Ở cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà có ao thù thắng, 
nước trong ao có tám thứ công đức. Tám đặc tính đó là: Trong trẻo, mát 
mẻ, ngọt ngon, mềm nhẹ, thấm nhuằần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn 
các căn. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 197 


- Con nhờ Đức Thích-ca chỉ dạy, mới biết có 
Phật A-di-đà. Hương thơm này trước hết con dâng 
cúng dường Đức Thích-ca Như Lai, sau là cúng 
dường Phật A-di-đà và kinh Diệu pháp liên hoa, 
nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh về Tịnh 
độ! 

Khấn nguyện xong, ông ngồi xoay mặt về hướng 
tây, chắp tay qua đời. Lúc ấy, nhằm niên hiệu Nghĩa 
Hy thứ sáu (410). 


Ghi chú 

Lời tựa của kinh Quán Vô Lượng Thọ ghi: 
“Chính nhân của tịnh nghiệp là lấy việc hiễu dưỡng 
cha mẹ làm đầu”. Vì thế nên biết, người bất hiếu đù 
niệm Phật suốt ngày, Phật cũng không hoan nghĩnh. 
Nay Di Dân ngay từ lúc còn rất nhỏ đã biết hiếu 
dưỡng mẹ; chăng những thế, ông còn trụ sâu trong 
thiền định và nhiều lần cảm ứng hiện điềm lành. Do 
đó, có thê biết ông ấy nhất định sẽ được vãng sinh 
vào phẩm vị cao. Người tại gia tu tịnh nghiệp phần 
đông đều cho ông là gương sáng của muôn đời. 


114. Truyện Linh ứng vãng sinh Tây phương tĩnh độ ghi là Nghĩa Hy 
thứ 15. 


198 Bốn Chúng Vãng Sanh 


4. Mậu tài"'Ÿ“Irương Dã 


Trương Dã sống vào đời Tấn, người ở Tầm 
Dương, ông thông thạo cả tiếng Trung Quốc lẫn 
tiếng Phạn. Ông giỏi văn chương, thi đỗ tú tài, triều 
đình nhiều lần mời ông vào giữ chức “Tán kị thường 
thị”, nhưng ông đều từ chối. Về sau, ông vào Lô 
Sơn tu tịnh nghiệp trong đạo tràng Bạch Liên xã của 
ngài Tuệ Viễn. Niên hiệu Nghĩa Hi thứ 14 (418), 
ông từ biệt mọi người, vảo tịnh thất ngồi ngay thăng 
và qua đời. 


5. Học sĩ'“Irương Kháng 


Trương Kháng sống vào đời Tống, hễ làm được 
bắt cứ việc thiện gì ông đều hôi hướng lên Đức Phật. 
Ông. phát nguyện tụng mười vạn biến Đại bị đà-la- 
ni để cầu sinh Tịnh độ. Năm 60 tuổi, bị mắc bệnh 
nặng, nên ông nhất tâm niệm Phật. Một hôm, ông 
gọi người nhà đến nói: “Tây phương Tịnh độ đang 
ở trước nhà; Phật A- di-đà ngồi trên hoa sen, có đứa 
bé đứng trên đất vàng lễ Phật”. Nói xong, ông niệm 
Phật rồi qua đời. Đứa bé là cháu của Trương Kháng 
đã qua đời năm ba tuổi. 

115. Mậu tài 7,2}, Cg: Tú tài: Danh vị khoa bảng dành cho người thi 
đậu kì thi Hương, nhưng ở bậc dưới. 
116. Học sĩ +: Tên một chức quan về văn học thời xưa. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 199 


Ghi chú 

Tâm tịnh thì Tây phương hiện ra trước mắt, tâm 
uế thì địa ngục theo bên mình. Tâm của Trương 
Kháng đã hoàn toàn thanh tịnh nên thấy Phật ở trước 
nhà, sao lại còn nghi ngờ? 


6. Tư sĩ Vương Trọng Hồi 


Vương Trọng Hồi sống vào đời Tống, làm quan 
đến chức Tư sĩ tham quân ở Quang Châu. Một hôm, 
ông hỏi Vô VI Tử Dương Kiệt: “Vì sao trong kinh 
dạy người cầu sinh Tịnh độ, nhưng tổ sư lại dạy tâm 
là Tịnh độ, không nhất định phải cầu?”. 

Dương Kiệt đáp: “Ông thử tự suy nghĩ, nếu ở 
cõi Phật thì không có tịnh, không có ué, cần gì phải 
cầu sinh! Còn ngược lại, nếu chưa thoát khỏi cảnh 
chúng sinh, đâu thể không chí tâm niệm Phật để xa 
lìa cõi uễ mà cầu sinh về cõi tịnh!”. Tư Sĩ vỡ lẽ, vui 
Vẻ cáo từ. 

Hai năm sau, lúc Dương Kiệt làm Thái thú ở 
quận Đan Dương, bỗng một hôm, ông nằm mộng 
thấy Tư sĩ Vương Trọng Hồi nói: “Trước kia nhờ 
ông chỉ bảo, nên tôi đã được vãng sinh, hôm nay 
đặc biệt đến tạ ơn ông”. Vài ngày sau có tin báo 
tang đến, nội dung nói: “Tư sĩ Vương Trọng Hồi 
biết trước bảy ngày nữa sẽ mạng chung nên ông từ 


200 Bốn Chúng Vãng Sanh 


biệt bà con họ hàng rồi qua đời”. Quả thật, đúng như 
những gì Dương Kiệt đã mộng thấy! 


7. Huyện úy Mã Tử Vân 

Mã Tử Vân sống vào đời Đường, thi đỗ Hiếu 
liêm, được tiến cử làm chức Huyện úy ở Kinh Ấp. 
Sau đó, ông áp tải tiền của, châu báu về kinh đô, trên 
đường đi gặp bão, tàu bị chìm nên ông bị bắt giam. 
Trong thời gian bị giam giữ, ông chuyên tâm niệm 
Phật. Năm năm sau, ông được trả tự do. Từ đó, ông 
vào chùa Nam Lăng Sơn ở ấn. Một hôm, ông nói 
với mọi người: “Tôi một đời siêng năng niệm Phật, 
nay duyên lành ở Tây phương đã chín muồi, nhất 
định vãng sinh về nước An Dưỡng”. 

Sáng hôm sau, ông tắm gội sạch sẽ, mặc đồ mới, 
ngồi ngay thăng chắp tay niệm Phật, có hương thơm 
lạ phảng phất khắp phòng. Ông mỉm cười và nói: 
“Phật đến rước tôi”. Nói vừa dứt lời, ông qua đời. 


Ghi chú 

Thân bị giam cầm, tâm chuyên niệm Phật, cuối 
cùng được ân xá. Cũng giống như trong phẩm Phổ 
môn của kinh Pháp hoa ghi: “Người bị giam cầm, 
xiềng xích niệm danh hiệu bồ-tát Quán Âm thì liền 
được thả ra”. Nay năm dục trói buộc, thế chăng phải 


Bốn Chúng Vãng Sanh 201 


đang bị giam cầm sao? Niệm Phật một tiếng diệt trừ 
được tội nặng sinh tử trong tắm mươi ức kiếp, lẽ nào 
đó chăng phải là bí quyết để thoát tội sao? Người 
đắm đuối trong năm dục, không biết niệm Phật thì 
mãi mãi chịu tội không có thời hạn ân xá. Thật đáng 
thương xót! 


8. Phó quận Cổ Thuần Nhân 


Cô Thuần Nhân sống vào đời Tống, người Hiệp 
Xuyên, làm quan phó quận Dĩnh Châu. Ông chuyên 
tâm tu tịnh nghiệp, trường trai niệm Phật. Sau đó, 
chỉ bị bệnh nhẹ, ông ngồi ngay thăng xoay mặt về 
hướng tây mà qua đời. Lúc ông qua đời, trên đỉnh 
đầu có vòng tròn sáng và hương thơm lạ phảng phất 
khắp phòng. 


9, Trợ giáo Trương Địch 


Trương Địch sống vào đời Tống, người ở Tiền 
Đường, làm quan đến chức Trợ giáo. Ông thụ giới 
bồ-tát và cầu học pháp môn Tịnh độ với luật sư 
Viên Tịnh. Từ đó, ông dốc lòng niệm Phật, nguyện 
sinh về cõi An Dưỡng. Cứ mỗi lần niệm Phật, ông 
niệm thật lớn, đến khàn tiếng vẫn không thôi. Một 
hôm, ông thưa với luật sư Viên Tịnh: “Trong định 
con thấy chim tần-giả trắng bay lượn trước mặt”. 


202 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ba năm sau, ông xoay mặt về hướng tây, ngồi ngay 
thăng niệm Phật và qua đời. 


Ghi chú 

Vì sao chỉ thấy chim tần-già mà không thấy 
Phật? Bởi vì, ban đầu chỉ tạm thấy thế thôi, cuối 
cùng rồi sẽ thấy Phật! Đó chăng phải dần dần đi vào 
cảnh giới tốt đẹp hay sao? 


10. Quốc học Vương Long Thư 


Vương Nhật Hưu sống vào đời Tống, người ở 
Long Thư, ông thanh liêm, chính trực và thông hiểu 
kinh sử. Một hôm, ông vứt bỏ tất cả và nói: “Những 
øì mà tôi học đây đều không phải là pháp cứu cánh, 
mục đích của tôi là cầu sinh Tây phương”. Từ đó, 
suốt mười sáu năm liền ông siêng năng niệm Phật, 
ăn mặc thô sơ đạm bạc, mỗi ngày lễ Phật một nghìn 
lạy đến nửa đêm mới ngủ. Ông có viết Long Thư 
Tịnh độ văn'! để khuyên người đời niệm Phật. 

Ba ngày trước khi chết, ông đi từ biệt tất cả mọi 
người và nói: “Chẳng còn gặp nhau nữa”. Đến kì 


117. Long Thư Tịnh độ văn ẩš,$Ÿ‡# + %: Tác phẩm, 12 quyền, do ông 
VươngNhật Hưu người đất Long Thư (Thư Thành, An Huy) soạn vào 
năm 1160, đời Nam Tống, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 47. Nội 
dung sách này ghi chép những kinh luận, truyện kí có liên quan đến 
việc vãng sinh Tây phương Tịnh độ. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 203 


hạn, sau khi đọc sách xong, như thường lệ ông đỉnh 
lễ và niệm Phật, bỗng nhiên ông niệm A-di-đà Phật 
thật lớn và nói: “Phật đến rước tôi”. Nói vừa dứt lời, 
ông đứng thăng mà qua đời, giống như cây trồng. 
Người trong làng nằm mộng thấy có hai người mặc 
đồ xanh đến dẫn ông đi về hướng tây. Từ đó, nhà 
nhà đều thờ cúng ông”. 


Ghi chú 

Ở Long Thư, ông khuyên mọi người phát tâm 
niệm Phật cầu sinh Tây phương. Ông là người cương 
trực, thành khẩn bậc nhất, chăng phải nói suông mà 
luôn làm đúng như lời nói. Đến lúc ông lâm chung 
có những điều kì đặc đáng làm gương sáng cho 
muôn đời. Than ôi! Há chăng phải những bậc thánh 
nhân Tịnh độ vào chợ duỗi tay cứu người sao? 


11. Tư gián Giang Công Vọng 


Giang Công Vọng sống vào đời Tống, người ở 
Điều Đài, làm quan đến chức Gián nghị, ông chỉ ăn 
rau quả và chuyên tu. Ông soạn Bỏ-đề văn và Niệm 
Phật phương tiện văn để khuyến khích người xuất 
ø1a và tại gia tu tập. 

Ông có một người con chăng may chết sớm. Một 
hôm, nó hiện vê báo mộng: “Đại nhân tu tập đã có 


204 Bốn Chúng Vãng Sanh 


kết quả, ở âm phủ có một bức hoành chữ vàng ghi 
rằng: Quan tri phủ Nghiêm Châu là Giang Công 
Vọng, giữ chức Tư gián, khát ngưỡng giáo lý khổ, 
không của đạo Phật, nên siêng năng tu tập, tâm 
không đắm nhiễm, mọi cử chỉ đều đúng với Phật 
pháp, nói năng như chính pháp, im lặng như chính 
pháp, sau khi xả báo thân, nhất định vãng sinh Tịnh 
độ”. Cuối niên hiệu Tuyên Hòa (1125), ông đang 
giữ chức quan Tham tri cho Quảng Đức quân. Một 
hôm, ông không bệnh, ngồi ngay thắng xoay mặt về 
hướng tây mà qua đời. 


Ghi chú 

Có người cho rằng: “Việc đề bức hoành đưới âm 
phủ, e là không có thật!”. Ôi! Tượng của ngài Vĩnh 
Minh thường được vẽ dưới âm phủ, như vậy, chuyện 
vị tăng nhiễu quanh tháp kê lại là có thật, đâu riêng 
gì Giang Công Vọng mà nghi ngờ! 


12. Đại phu Cát Phồn 


Cát Phồn sống vào đời Tống, người ở Trừng 
Giang, lúc nhỏ đã thi đậu khoa cử, làm quan đên 
chức Triêu tán''3. Phàm chôn công đường hay nhà 


118. Triều tán 3#: Chức quan từ ngũ phẩm trở xuống gọi là Triều tán 
đại phu. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 205 


riêng, ông đều xây dựng tịnh thất, thiết trí bàn Phật. 
Ông thường vảo thất tụng kinh, lễ Phật, cảm ứng xá- 
lợi từ trên không trung rơi xuống. Thường ngày, ông 
đem pháp tu Tịnh nghiệp khuyên khắp người xuất 
gia hay tại gia tu tập, mọi người tin và thực hành 
theo rất đông. Một hôm, có vị tăng nhập định xuất 
thần đến cõi Tịnh độ, thấy ông Cát Phôn ở đó. 

Về sau, ông không có bệnh, ngồi xoay mặt về 
hướng tây mà qua đời. 


Ghi chú 

Những vị quan tin Phật thì rất nhiều, nhưng phần 
đông chỉ vì tránh sự hiềm khích của thế gian nên họ 
không để lộ ra bên ngoài. Trái lại, Cát Phôn thì ở 
chốn công đường mà vẫn không quên thiết trí tượng 
Phật, đó là thể hiện lòng tin chân thật với Phật pháp 
của Cát Phôn! Sau này, ông ta ngồi ngay thắng mà 
qua đời, đây không phải là ngẫu nhiên vậy. 


13. Trung quan Lí Bỉnh 


Lí Binh sống vào đời Tống, làm Trung quan ở 
Thiệu Hưng, quản lý Viện Ngự Dược. Lúc đầu, ông 
học thiền với ngài Tịnh Từ Huy, có chút tỉnh ngộ. 
Đến già, tình cờ ông đọc được bộ Long Thư Tình độ 
văn, từ đó phát tâm hàng ngày niệm danh hiệu Phật 


206 Bốn Chúng Vãng Sanh 


A-di-đà. Ông cùng các vị như: Các Trường Nguyên, 
Mỹ Điện Trường, Lâm Sư Văn v.v... khoảng vài 
chục người lập hội tu Tịnh độ tại chùa Truyền Pháp. 
Bỗng một hôm ông bệnh, nằm mộng thấy Đức Phật 
A-di-đà đem viên quang màu vàng ròng đội lên 
đầu ông. Bảy ngày sau, ông lại thấy hoa vàng khắp 
phòng. Rồi ông dặn dò, từ biệt người thân và ngồi 
ngay thắng kết ân mà qua đời. 


14. Tuyên nghĩa Hồ Nhân 


Hồ Nhân sống vào đời Tống, làm quan đến chức 
Tuyên nghĩa. Hằng ngày, tuy tin tưởng Phật pháp, 
nhưng chưa hiểu rõ về pháp môn Tình độ. Năm tắm 
mươi bốn tuổi, ông bị bệnh nặng, người con đến 
mời thiền sư Thanh Chiếu đến chỉ dạy. Ngài Thanh 
Chiếu hỏi Hồ Nhân: 

-_ Ông biết an thân lập mạng ở đâu không? Hồ 
Nhân đáp: 

- Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Ngài Thanh Chiếu 
hỏi: 

-_ Từ xưa đến nay ông có vọng tưởng nhiễm ô 
không? 

Hỗ Nhân đáp: 

- Đã ở tại thế gian ai mà không có tạp niệm. 

Ngài Thanh Chiếu nói: 


Bốn Chúng Vãng Sanh 207 


- Như vậy thì làm sao đạt được tâm tịnh tức 
Phật độ tịnh? Hồ Nhân nói: 

-_ Niệm một câu danh hiệu Phật làm sao có thể 
diệt được tội nặng sinh tử trong tắm mươi ức kiếp? 

Ngài Thanh Chiếu nói: 

- Đức Phật A-di-đà phát thệ nguyện tu hành 
trong vô lượng kiếp, uy đức rộng lớn, ánh sáng và 
thần lực không thể nghĩ bàn, do đó, niệm một câu 
danh hiệu Phật thì diệt được vô lượng tội, giống như 
ánh nắng mặt trời làm tan sương tuyết. Như thế, còn 
nghIi ngờ nữa sao? 

Hồ Nhân liền tỉnh ngộ. Trong ngày đó, ông thỉnh 
chư tăng đến nhà niệm Phật. Ngày hôm sau, ngài 
Thanh Chiếu lại đến. Ông ta hỏi: “Sao Ngài đến 
muộn thế?” Hai vị Đại sĩ đến từ lâu rồi. 

Bấy giờ, ngài Thanh Chiếu bảo đại chúng niệm 
Phật lớn tiếng, Hồ Nhân chắp tay mà qua đời. 


Ghi chú 

Hồ Nhân được vãng sinh là nhờ gặp ngài Thanh 
Chiếu. Việc người con đến mời ngài Thanh Chiếu 
đáng được cho là đại hiểu! Ở đời có người chấp vào 
sự yêu thương nhỏ nhặt mà phá trai giới của cha mẹ, 
thật là sai lầm vậy. 


208 Bốn Chúng Vãng Sanh 


15. Đề hình Dương Vô Vi 


Dương Kiệt sống vào đời Tống, người ở châu Vô 
Vi, hiệu Vô Vi Tử. Lúc trẻ đã thi đỗ, làm quan đến 
chức Thượng thư chủ khách lang coi về hình ngục 
ở Lưỡng Chiết. Ông rất tôn sùng Phật pháp, tỏ ngộ 
thiền tông. Ông nói: “Căn cơ của chúng sinh có cao 
thấp, chỉ có pháp môn Tịnh độ Tây phương là dễ 
hiểu dễ tu, chỉ cần nhất tâm quán niệm thâu nhiếp 
vọng tâm và nương vào nguyện lực của Phật thì 
nhất định sẽ vãng sinh nước An Dưỡng”. Ông từng 
viết bài tựa Thiên Thai thập nghi luận"? và A-di 
bảo các kí, An Dưỡng tam thập tán, Tịnh độ quyết 
nghi tập để hoăng truyền giáo quán Tây phương, 
dìu đắt chúng sinh đời sau. Đến lúc tuổi già, ông vẽ 
tôn tượng Phật A- dị- đà cao một trượng sáu để quán 
tưởng. Đến ngày sắp mạng chung, Phật A-di-đà đến 
rước, ông ngồi ngay thắng mà qua đời. Ông có nói 
bài tụng: 


Ghi chú 
Sống cũng không có gì để lưu luyến, Chết cũng 


119. Luận Thiên Thai thập nghi (Thiên Thai thập nghi luận X # -F## 
#đ#): Cø: Thập nghỉ luận: Luận 1 quyền, do ngài Trí Khải soạn vào đời 
Tùy, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 47. Nội dung tác phẩm y cứ vào 
pháp môn vãng sinh Tịnh độ A-di-đà mà nêu ra 10 câu hỏi, sau đó theo 
thứ tự giải đáp. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 209 


không có gì để buông bỏ, 

Chi, hồ, giả, dã trong hư không mênh mông, 
Đem cái lầm đến với cái lầm Tây phương Cực Lạc. 

Đọc bài tụng của Vô Vi Tử, có người cho rằng: 
“Vô Vi Tử tham thiền thấy được chân tính mà lại lấy 
cõi Tịnh độ làm chỗ quay về”. Đến ngay một lời nói 
“Đem cái lầm đến với cái lầm” hàm chứa không ít ý 
nghĩa. Than ôi! Đầu có được các bậc tài ba ở nhân 
gian đều đạt đến cái lầm này! 


16. Quan sát Vi Văn Tấn 


Vi Văn Tấn sống vào đời Tống, tính tình thanh 
cao, chân thật, ông lập đạo tràng Tịnh Nghiệp hóa 
độ mọi người. Một hôm, vào tháng 6, ông ngôi kết 
già xoay mặt về hướng tây, chắp tay niệm Phật mà 
qua đời. Lúc ông qua đời, có hương thơm lạ lan tỏa 
khắp nơi, mọi người đều ngửi thấy. 


17. Lộ công Văn Nøạn Bác 


Văn Ngạn Bác sống vào đời Tống, ông và pháp 
sư Tịnh Nghiêm nhóm họp mười vạn người lại lập 
hội Tịnh độ ở Kinh thành. Lúc sắp mạng chung, ông 
ngồi niệm Phật an nhiên qua đời. 


210 Bốn Chúng Vãng Sanh 


18. Thị lang Mã Vu 


Mã Vu sống vào đời Tống, ông nội của Mã Vu là 
Trung Túc công. Khi còn làm thái thú ở Hàng Châu, 
ông nội của Mã Vu được Từ Vân sám chủ dạy niệm 
Phật. Vì thế tất cả mọi người trong gia đình đều tôn 
sùng, kính ngưỡng Phật. Mã Vu chí tâm niệm Phật 
suốt hai mươi lăm năm. Đến niên hiệu Sùng Ninh 
(1102) bị bệnh nhẹ, ông tắm rửa thay y phục ngồi 
ngay thắng và qua đời. Lúc ông qua đời có làn khí 
như chiếc dù màu xanh từ cửa phòng bay vào hư 
không và biến mất. Tất cả mọi người trong nhà đều 
mộng thấy ông vãng sinh thượng phẩm. 


19. Thiếu sư Chung Lỉ 


Chung Li Cần sống vào đời Tống, khi ông còn 
làm quan Đề hình ở Chiết Tây, gặp được ngài Từ 
Vân sám chủ thì hết lòng tin về Tịnh độ. Sau đó, ông 
giữ chức Tri phủ ở Khai Phong, khi ra ngoài thì hết 
lòng tận tụy phụng : sự đất nước, lúc về nhà thì không 
quên niệm Phật. Bỗng một hôm, ông thúc dục người 
nhà đỡ ông dậy, tắm rửa, thay V phục. rồi ngồi ngay 
thắng mà qua đời. Cả nhà thấy ông ngồi trên hoa sen 
xanh, thiên nhạc đón rước đưa về phương tây. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 211 


20. Thừa vụ Diêm Bang Vinh 


Diêm Bang Vinh sống vào đời Tống, người ở Trì 
Châu, suốt hai mươi năm trì chú Vãng sinh và niệm 
Phật. Lúc sắp mạng chung, người trong nhà mộng 
thấy Đức Phật phóng quang đến rước Diêm Bang 
Vĩnh, Sáng hôm sau, thấy ông ngồi kết già quay mặt 
về hướng tây, bỗng đứng dậy đi vài bước rồi đứng 
lại mà qua đời. 


21. Triều tán Vương Trung 


Vương Trung sống vào đời Tống, người ở Gia 
Hòa, lập Bạch Liên xã ở Tây Hồ; không phân biệt 
hiền ngu, giàu nghẻo, tăng tục, những người nguyện 
vãng sinh, ông đều mời tham dự Bạch Liên xã. Ông 
có soạn bản văn Khuyến tu lưu hành ở đời. Sau này, 
ông không bệnh, ngồi xoay mặt về hướng tây mà 
qua đời. 


22. Đại phu Chung L¡ Cảnh Dung 


Chung Li Cảnh Dung sống vào đời Tống, làm 
quan đến chức Triều thỉnh đại phu, thường tụng kinh 
Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật mãi không thôi. 
Khi về hưu, ông làm một am tranh bên cạnh vườn 
Nghi Chân Đông. Ông từng nói: “Không biết Di-đà 


5À 2 Bốn Chúng Vãng Sanh 


thì Di-đà ở Tây phương bên ngoài. Biết được Di-đà 
thì Di-đà ở tại nhà mình”. Một hôm, ông mời vị tăng 
tên Diệu Ứng tụng phẩm Phố Hiền hạnh nguyện, 
ông đốt hương cung kính lắng nghe, hai tay kết ấn 
mà qua đời. 


23. Quận thú Tiền Tượng Tổ 


Tiền Tượng Tổ sống vào đời Tống, hiệu Chỉ Am, 
lúc trấn giữ ở Kim Lăng, lấy việc tu Tịnh độ làm 
tâm niệm. Ở quê nhà, ông từng xây dựng mười nơi 
tiếp đãi khách đều đặt tên Tịnh độ Cực Lạc, đồng 
thời xây liêu phòng Chỉ Am Cao Tăng để mời các vị 
tăng đến đàm đạo. Từ khi từ chức Tả thừa tướng trở 
về, ông siêng năng tu tịnh nghiệp. 

Đến tháng 2 niên hiệu Gia Định thứ tư (1211), 
ông bị bệnh nhẹ, có viết bài kệ: 

Hoa sen thơm từ cõi Phật đến Trên đất lưu li màu 
trong suốt Tâm ta thanh tịnh hơn như thế Hôm nay 
xa thấy hoa sen nở. 

Ba ngày sau, có vị tăng đến thăm, ông nói: “Tôi 
không tham sống, không sợ chết, không sinh lên 
trời, không sinh làm người, chỉ cầu sinh về Tịnh 
độ”. Nói xong, ông ngồi kết già mà qua đời. Sau đó, 
có người năm mộng nghe trên không trung có tiếng 
nói rằng: “Tiền thừa tướng đã vãng sinh trong hoa 


Bốn Chúng Vãng Sanh 212 
sen ở Tây phương với danh hiệu là Bồ-tát Từ TẾ”. 


24. Huyện lệnh Mai Nhữ Năng 


Mai Nhữ Năng sống vào đời Tống, người ở 
Thường Thục, làm quan đến chức Huyện lệnh, 
chuyên tu tịnh nghiệp. Bỗng một hôm, ông nằm 
mộng thấy có một vị tăng trao cho một trăm tờ giấy 
có viết hai chữ “nhị bát”. Ông đem việc này đến hỏi 
thầy Đông Linh Chiếu. Đông Linh Chiếu nói: “Nhị 
bát” tức là “thập lục”. Há chăng phải ám chỉ kinh 
Thập lục quán ư! 

Ngay lúc ấy, có một vị tì-kheo đem quyên kinh 
trao cho ông, rồi biến mắt. Từ đó, ông siêng năng 
tụng kinh, niệm Phật và ông tự lấy tên là ' Vãng Sinh, 
để tỏ bày chí nguyện. Bấy giờ, trong ấp có tượng 
đức Phật A-di-đà cao một trượng sáu do ngài Đạo 
Sinh dựng đã lâu, ông cúng một vạn tiền để tô vẽ, tu 
sửa lại pho tượng. 

Lúc ấy, trong cái ao trước chùa bỗng mọc lên hai 
hoa sen trăng, mỗi hoa có một trăm cánh. Mùa đông 
năm ấy, ông không bệnh mà qua đời. 


25. Học dụ Tảm Định Quốc 


Tảm Định Quốc sống vào đời Tống, hiệu Tỉnh 
Trai, làm quan đến chức Học dụ ở châu. Ông thường 


214 Bốn Chúng Vãng Sanh 


niệm Phật và đọc các kinh Tịnh độ. Mỗi tháng vào 
ngày mùng 3 và 8, ông nhóm họp người xuất gia và 
tại gia lại tụng kinh niệm Phật. 

Đến niên hiệu Gia Định thứ tư (1211), ông nằm 
mộng thấy một đứa trẻ mặc áo xanh nói: “Đức Phật 
bảo tôi đến đón ông, ba ngày nữa ông sẽ vãng sinh 
về Tịnh độ”. Đến ngày thứ ba, ông tắm rửa thay y 
phục, ngồi ngay thăng niệm Phật và qua đời. 


26. Gián nghị Phùng Tế Xuyên 


Phùng Tiếp sống vào đời Tống, hiệu Tế Xuyên, 
người ở Toại Ninh, thi đỗ Thái học ra làm quan. Ban 
đầu, ông học đạo ở chốn thiền lâm, đến già chuyên 
tu tịnh nghiệp. Ông soạn Tây phương văn và Di-đà 
sám nghi. Sau này ông làm quan đến chức Cấp sự 
trung thống lĩnh quân đóng bên sông Lô, tỉnh Vân 
Nam. Ở đó, ông tập hợp kẻ tăng người tục lập hội 
Hệ Niệm'” và cuối cùng là ông làm quan Tri châu 
tại Cung Châu. 

Về sau, ông thiết lập một cái tòa cao ở trong sảnh 
đường hướng về cung vua kính cần lễ bái. Rồi ông 
mặc tăng y, bước lên tòa từ tạ tất cả vị quan lại xong, 
đặt cây gậy ngang đầu gối mà qua đời. 


120. Hệ niệm Ÿ#: Chuyên tâm niệm Phật. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 215 


Ghi chú 

Theo Truyền đăng lục'?! ghi: “Ban đầu ông tham 
vấn với ngài Long Môn Viễn, sau đó lại tham vấn 
ngài Diệu Hi, hai ngài ấy đều là bậc đã chứng ngộ”. 
Ông biết trước giờ chết nên lên tòa giã từ các quan 
lại và cầm cây gậy đặt ngang đầu gối mà qua đời. 

Ông được tự tại, nồi tiếng, rõ ràng có bản lĩnh 
như các bậc đại lão của Tông môn. Nhưng vì sao 
đều không nói đến việc niệm Phật vãng sinh? Bởi 
vì các nhà trước thuật lập ra nhiều giáo nghĩa khác 
nhau, mỗi người lại thuộc tông môn khác nhau, vì 
thế, họ chỉ chú trọng đến tông môn của mình mà 
thôi. Như người chú trọng về pháp môn “Trực chỉ 
nhân tâm” thì tự nhiên họ chỉ chọn lây pháp môn 
“Liễu minh tâm địa” mà lược bỏ pháp môn Tịnh độ. 

Cũng giống như ngài Hoài Ngọc quyết lấy đài 
vàng, đến khi ngài Viên Chiếu được ghi tên trên 
hoa đài, nhưng những vị ấy vẫn không được ghi lại 
trong bộ Truyền đăng lục này. Vì những vị này chỉ 
chú trọng cầu sinh Tịnh độ. 

Cho nên biết, người nào khi sống chuyên niệm 
Phật cầu sinh Tịnh độ thì khi qua đời nhất định sẽ 


121. Truyền đăng lục {#‡#'#‡: Gồm 30 quyền, do sa-môn Đạo Ngạn 
soạn vào đời Ngô, nhăm thời vua Tông Chân Tông, niên hiệu Cảnh 
Đức thứ nhât. Nội dung là truyền thừa pháp từ Đức Thích-ca đên các vị 
tô. 


216 Bốn Chúng Vãng Sanh 


được vãng sinh. Nhưng những người đã thấy rõ bản 
tâm, đạt được tự tại thì càng tự tại trong việc vãng 
sinh. 

Giống như nói, người đã thấy được Phật A-di-đà 
thì còn lo gì không được khai ngộ! Thí dụ như, nếu 
nói trọng về đức thì Nhan Hồi là người đứng đầu về 
những người có đức, nhưng lại chẳng được kể vào 
những người tham gia chính trị. Còn nói trọng về tải 
thì Nhan Hỏi cũng thuộc vào hàng những người tải 
giỏi đủ sức phò tá cho vua, nhưng lại cũng không kể 
vào hàng những người có đức. Sở dĩ có sự khác biệt 
này cũng vì không cùng hàng ngũ vậy. 

Vì thế, người tu tịnh nghiệp xin hãy giữ vững 
lòng tin chớ có hoang mang! 


27. Thị lang Vương Mẫn Trọng 


Vương Cổ sống vào đời Tống. tự là Mẫn Trọng, 
người ở Đông Đô, làm quan đến chức Lễ bộ thị lang. 
Ông là người có lòng nhân từ đôn hậu thương người 
thương vật. Ban đầu ông theo học thiền và thấu tỏ 
được yếu chỉ thiền tông. Sau đó, ông lại tỏ ngộ được 
sự thù thắng của pháp môn Tình độ. Ông soạn ra bộ 
Trực chỉ Tịnh độ quyết nghi tập, 3 quyền. Thường 
ngày ông siêng năng niệm Phật, xâu chuỗi không 
khi nào rời khỏi tay; những khi đi, đứng, ngồi, năm, 


Bốn Chúng Vãng Sanh 217 


ông đều lấy việc quán tưởng Tây phương Tịnh độ 
làm Phật sự. 

Một hôm, có vị tăng xuất thần đến Tịnh độ thấy 
Vương Cổ và Cát Hệ cùng ở đó. Như vậy, việc vãng 
sinh của ông là có chứng cứ rõ ràng. 


28. Tiến sĩ Ngô Tín Tâu 


Ngô Tử Tài sống vào đời Tống, tự là Tín Tâu. 
Sau khi từ quan ông làm sẵn một cái quan tài, ban 
đêm vào năm trong đó và bảo đồng tử gõ lên quan 
tài hát rằng: “Ngô Tín Tâu! Hãy quay về! Ba cõi 
không an, không nên ở lâu, Tây phương Tịnh độ có 
đài sen. Hãy quay về!”. Rồi ông tự họa theo đồng tử. 
Về sau ông không bệnh mà qua đời. 


29. Thiếu phó Bạch Cư Dị 


Bạch Cư Dị sống vào đời Đường, làm quan đến 
chức Trung đại phu thái tử thiếu phó. Ông sửa nhà 
ông lại thành chùa lấy tên là chùa Hương Sơn; vì 
thê mà ông có hiệu là Hương Sơn cư sĩ. VỀ già, ông 
mắc chứng bệnh phong thấp, ông bỏ ra ba vạn tiền 
lương hưu của mình đề vẽ toàn bộ cảnh y báo chính 
báo trang nghiêm ở thế giới Tây phương Cực Lạc 
theo sự mô tả trong kinh Vô Lượng Thọ. Người nào 
trông thấy cũng đều đỉnh lễ phát nguyện. Ông có 


218 Bốn Chúng Vãng Sanh 


làm bài kệ tán như sau: 

Thế giới Cực Lạc cõi thanh tịnh Không có đường 
ác và các khô Nguyện như thân con, người già bệnh 
Cùng sinh chỗ Phật Vô Lượng Thọ. 


Ghi chú 

Có người kể lại rằng: “Bấy giờ, ở núi Bồng Lai 
có người tên Lạc Thiên. Lạc Thiên giã từ bằng bài 
kệ: 

Sông núi không phải ta quay về Nếu về, ta về 
trời Đâu-suất. 

Nhưng nay ta đã bỏ cõi trời Đâu-suất chỉ cầu 
sinh Tịnh độ Tây phương. Đâu cho rằng đãi cát tìm 
vàng, càng đãi thì càng tính sao! 


30. Đô tổng Trương Luân 


Trương Luân sống vào đời Tống, làm quan Đô 
tổng quản ở Chiết Giang. Đến giờ vãng sinh Tịnh 
độ, ông niệm Phật thật lớn. Cả nhà từ lớn đến nhỏ 
đều được ông chỉ dạy niệm Phật. Ông cho người 
đào ao trồng sen; mỗi ngày tất cả vợ con niệm Phật 
một vạn biến. Hoàng đề Hiếu Tông đích thân viết 
hai chữ “Liên Xã” ban tặng cho ông. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 219 


31. Học sĩ Tô Thức 


Tô Thức sống vào đời Tống, hiệu là Đông Pha, 
làm quan đến chức Hàn Lâm học sĩ. Sau ngày rời 
kinh đô xuống phía nam, ông có vẽ một bức tượng 
Phật A-di-đà, đi đâu cũng đeo theo bên mình. Có 
người hỏi. Ông đáp: “Đây là công cứ vãng sinh Tây 
phương của Tô Thức! Vì mẹ tôi là Trình thị đã qua 
đời, nên tôi lấy cây trâm, bông tai, tiền của bà để lại 
nhờ họa sĩ Hồ Tích vẽ tượng Phật A-di-đà để cầu 
cho bà được sinh về Tịnh độ”. 


Ghi chú 

Lão Tuyền, vì cầu cho vong linh mẹ, từng tạo 
tượng sáu VỊ bồ-tát ở viện Cực Lạc, vì ông ây tìm 
hiểu với pháp môn rất mật thiết. Bởi vì tâm hướng 
về Tam bảo của Tô Thức rất chân thực. Về sau, có 
người khắc Tây phương công cứ, lại thêm vào những 
lời lẽ không trang nhã và cho rằng tự Tô Thức nói 
ra; đây là lời vu khống. Vì thế, những người có hiểu 
biết phải biết phân biệt chớ vì những chuyện ngụy 
tạo ấy mà bỏ luôn những việc có thật. 


32. Thừa tướng Trương Vô Tận 


Trương Thương Anh sống vào đời Tống, nhờ 
vợ là Hướng thị khuyên khích nên ông mới chú ý 


220 Bốn Chúng Vãng Sanh 


đến kinh điển Phật giáo. Ông có hiệu là Vô Tận 
cư Sĩ, từng soạn Phát nguyện văn, trong đó có ghi: 
“Nghĩ về thế giới này, năm thứ nhơ uề làm loạn tâm, 
nếu không có năng lực nhận thức đúng đắn, thấy 
rõ nguyên nhân và không thê tỏ ngộ được tự tính 
duy tâm thì phải kính cần tuân theo lời đức Thích- 
ca Mâu- ni dạy, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, cầu 
Ngài dùng nguyện lực tiếp rước, khi qua đời được 
vãng sinh Cực Lạc, giống như thuyền xuôi theo 
dòng chảy chắng tốn sức chèo mà vẫn cập bến vậy!” 


Ghi chú 

Vô Tận theo học và ngộ lý Thiền với ngài Đâu- 
suất Duyệt, nhưng lại chuyên tâm niệm Phật cầu 
sinh An Dưỡng. Việc này cần phải suy xét lại cho 
kĩ lưỡng. 

Bốn người từ ông Bạch Cư Dị cho đến ông Vô 
Tận này, mặc dù đều có hiện điềm vãng sinh Tây 
phương, nhưng chưa thấy sử sách ghi chép rõ ràng. 
Thế nhưng, xét nhân suy ra quả, nếu họ không sinh 
về Tịnh độ thì sinh về đâu? 


33. Thiếu phủ Châu Cương 


Vào đời Đại Minh có người tên Châu Cương, 
quê ở Kinh đô, sinh ra trong một gia đình có truyền 


Bốn Chúng Vãng Sanh 21 


thống Nho giáo'?. Ông trúng tuyển kì thi hương 
nhưng ba lần thi chức Xuân quan đều không đỗ. Vì 
thế, ông chỉ nhận chức quan Nhị phủ. Sau đó, ông 
từ quan trở về chuyên tu Tịnh độ. Mỗi ngày niệm 
Phật ba vạn tiếng, ông niệm suốt mười lăm năm mà 
không chút ngại khó hay mỏi mệt. Đến lúc sắp qua 
đời, ông ngồi trên giường hai tay lần chuỗi niệm 
Phật mãi không dứt và có hương thơm lạ phảng phất 
khắp phòng. Bỗng nhiên ông nói: “Đức Phật đến 
ði”. Rồi ông niệm Phật liên tục và qua đời. 


Tổng Luận 

Tôi nghe người xưa có nói: “Hàng quan lại, học 
sĩ là những người thông minh, tài giỏi hơn người, 
phần đông họ là những vị tì-kheo tái sinh”. 

Mặc dù vậy, đã có sự nghi ngờ về việc tái sinh 
của những vị này. Nhưng số người mê không trở 
lại với đạo thì rất nhiều; những người không quên 
nhân đời trước thì rất ít. Vì sao như vậy? Vì trong 
đời ác năm trược có quá nhiều điều kiện làm cho 
con người thoái tâm, các hiền giả cũng khó mà thoát 
khỏi. Chẳng hạn như, Tô Đông Pha là thân sau của 
Giới thiền sư. Tăng Lỗ Công là thân sau của Thanh 
thiền sư. Như hậu thân của Triết thiền sư là một 


122. Nho giáo f§‡t, Cø: Không giáo: Một tôn giáo lớn ở Trung Quốc, 
tôn đức Không Tử (552 - 479 trước Tây lịch) làm giáo chủ. 


252 Bốn Chúng Vãng Sanh 


người tham đắm giàu sang, đến nỗi phải âu sầu khổ 
não. 

Tô Đông Pha được gần gũi Phật pháp mà Tăng 
Lỗ Công không bằng ông. Hậu thân của Triết thiền 
sư càng mê muội hơn. Vì thế, xưa nay những bậc 
tri thức thường khuyên mọi người bỏ năm thứ nhơ 
uế mà cầu sinh Tịnh độ. Vậy thì, từ Lưu Di Dân trở 
xuống các bậc quân tử đều được vãng sinh là không 
nhiều sao? 


IIL NHỮNG XỬ SĨ VÃNG SINH 
1. Chu Tục Chỉ 


Chu Tục Chi sống vào đời Tống, người ở Nhạn 
Môn, mới mười hai tuôi đã thuộc năm kinh!” rành 
ngũ vĩ! nên có hiệu là Thập Kinh Đồng Tử. Công 
danh, quyền cao chức trọng ông đều chẳng màng 
đến, chỉ thích ở nơi thanh vắng. Ông thờ ngài Tuệ 
Viễn ở Lô Sơn làm thầy và tham gia vào đạo tràng 
Bạch Liên xã. 

Khi Văn Đề lên ngôi có mời ông đến đàm đạo, 
thảo luận. Vua rất vui khi bàn luận với ông. Có 


123. Năm kinh (Ngũ kinh # 4#): Năm bộ kinh của Nho giáo là Thị, 
Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu. 

124. Ngũ vĩ 4#, Cø Ngũ tinh: Năm sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; 
tức chỉ thiên văn. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 222 


người hỏi: 

-_ Ông là xử sĩ, sao còn lui tới trong cung? Ông 
nÓI: 

-- Người có chí theo đuổi chốn quan trường thì 
dù trời đất, sông nước thênh thang đối với họ cũng 
như gông cùm, xiềng xích. Trái lại, kẻ chắng màng 
quyền lợi, công danh thì dù ở giữa triều đình hay 
phố chợ đối với họ cũng như đang ở chốn núi non 
hoang vắng, u nhàn. 

Vì thế, người thuở ấy gọi ông là Thông Ân tiên 
sinh. Về sau, ông đến cư trú tại Chung sơn, chuyên 
tâm niệm Phật. Càng về già ông càng siêng năng 
niệm Phật hơn. Bỗng một hôm, ông ngước mặt lên 
trời nói rằng: “Phật đến rước tôi!”. Nói rồi, ông chắp 
tay và qua đời. 


Ghi chú 

Chu Tục Chi đã xem chốn triều đình, phố chợ 
giống như núi non, thì cũng có thể xem Ta-bà giống 
như Tịnh độ. Thế nhưng, ông vẫn siêng năng niệm 
Phật cầu sinh Tịnh độ. Ông đích thực là người biết 
cân nhắc lợi hại. 

Người xưa có câu: “Núi non, đồng bằng đều là 
Tây phương, ai chưa đến nhà, xin chớ hí luận”. 


224 Bốn Chúng Vãng Sanh 


2. Trịnh Mục Khanh 


Trịnh Mục Khanh sống vào đời Đường, người 
ở Vinh Dương, cả nhà đều tu niệm Phật. Khoảng 
niên hiệu Khai Nguyên (713), ông bị bệnh nặng, 
có người khuyên nên ăn cá, thịt cho mau khỏe, 
nhưng ông kiên quyết không ăn. Biết mình không 
sống nữa, ông đốt hương cầu vãng sinh thì bỗng có 
hương thơm lạ xông lên ngào ngạt, ông an nhiên 
qua đời. Cậu ông là Thượng thư Tô Đĩnh nằm mộng 
thấy trong ao báu có hoa sen nở và thấy Trịnh Mục 
Khanh ngồi trên đó. 


3. Trương Nguyên Tường 


Trương Nguyên Tường sống vào đời Đường, 
thường ngày ông chuyên tâm niệm Phật mãi không 
dứt. Một hôm, ông vội nói với người nhà: “Đức Phật 
A-di-đà đang đợi, sau bữa ăn trưa xong, tôi sẽ đi với 
Ngài!”. Ăn trưa xong, ông đốt hương ngồi kết già 
xoay mặt về hướng tây mà qua đời. 


4. Tôn Lương 


Tôn Lương sống vào đời Tống, người ở Tiền 
Đường, sông ân dật đê xem Đại Tạng. Đặc biệt, ông 
rât thông thạo ý nghĩa của kinh Hoa nghiêm. Ông 


Bốn Chúng Vãng Sanh 225 


thụ giới bồ-tát với luật sư Đại Trí và mỗi ngày niệm 
Phật đến vạn tiếng. Ông niệm như vậy suốt hai mươi 
năm mà không lúc nào ngừng nghỉ. Bỗng một hôm, 
ông bảo người nhà thỉnh chư tăng đến niệm Phật để 
trợ giúp cho ông vãng sinh. Chư tăng đến niệm Phật 
chưa được bao lâu thì ông nhìn lên trời nói rằng: 
“Phật và bỗ-tát mang hoa sen đến rồi!”. Nói dứt lời, 
ông nằm xuống và qua đời. 


Ghi chú 

Hoa nghiêm hiệp luận ghi: 

Bồ-tát cầu sinh Tịnh độ vẫn chưa thông suốt 
được đại đạo Nhất thừa. Thế thì, Tôn Lương đã nắm 
được nghĩa lý cốt tủy của kinh Hoa nghiêm, vì sao 
còn cầu sinh Tịnh độ? 

Bởi vì, trong bộ Hoa nghiêm hiệp luận nói cốt để 
phá trừ chấp kiến cho hàng phàm phu chấp tướng. 
Đây là người mới thông hiểu Sự Tịnh độ mà chưa 
thấu tỏ được Lý Tịnh độ. Còn Tôn Lương thì cả Sự 
lẫn Lý đều đã thông suốt; nghĩa là đối với ông thế 
giới Hoa Tạng và Cực Lạc Tây phương chỉ có một 
chứ chăng phải hai. Cho nên, Tôn Lương cầu sinh 
về đó là sự thật, chăng có gì phải nghi ngờ. Những 
ai luận bàn về việc vãng sinh Tịnh độ phải lây phẩm 
Hạnh nguyện của kinh Hoa nghiêm làm cơ sở, và 
dùng bộ Hiệp luận để tham khảo. 


226 Bốn Chúng Vãng Sanh 


5. Nguyên Tử Bình 


Nguyên Tử Bình sống vào đời Đường, ông ở 
trong chủa Quan Âm, Kinh Khẩu, chuyên tâm niệm 
Phật. Bỗng một hôm, nghe trong không trung có 
tiếng nhạc, ông liền ngồi xoay mặt về hướng tây và 
qua đời. Lúc ấy, có hương thơm lạ ngào ngạt suốt 
mấy ngày không hết. 


6. Dữu Tiễn 

Dữu Tiên sống vào đời Lương, người ở Tân 
Dã. Vua Lương Võ cho gọi ông vào cung làm chức 
Hoàng môn thị lang nhưng ông không vào. Ngày 
đêm sáu thời ông chuyên tâm niệm Phật. Một đêm 
nọ, ông thấy vị đạo nhân tự xưng là Nguyện Công, 
gọi Dữu Tiền là Thượng Hạnh tiên sinh và trao cho 
ông một nén hương rồi bỏ đi. Bốn năm sau, Nguyện 
Công lại đến, ông liền qua đời. Bấy giờ, trong không 
trung có tiếng bảo răng: “Thượng Hạnh tiên sinh đã 
sinh về An Dưỡng!”. 


7. Tống Mãn 


Tống Mãn sống vào đời Tùy, người ở Thường 
Châu, ông dùng đậu đê đêm sô lân niệm Phật. Sô 
đậu mà ông tích chứa được qua ngày tháng niệm 


Bốn Chúng Vãng Sanh 929/4 


Phật là ba mươi thạch!”. Vào tháng 9, niên hiệu 
Khai Hoàng thứ tám (588), sau khi thiết trai cúng 
dường chư Tăng xong, ông ngồi ngay thăng qua đời. 
Lúc ấy, mọi người thấy hoa trời rải xuống và mùi 
hương thơm lạ, thấy ông nương hư không bay về 
hướng tây. 


8. Ông già Phần Dương 


Ông già Phần Dương sống vào đời Đường, ông 
đến núi Pháp Nhẫn và ở nhờ trong một căn phòng 
trống, ngày đêm chuyên tâm niệm Phật. Niên hiệu 
Trinh Quán thứ năm (631), lúc ông sắp qua đời, có 
ánh sáng chiếu soi khắp nơi, ông ngồi xoay mặt về 
hướng tây qua đời. Có người thấy ông ngồi trên đài 
hoa bay đi. 


9, Nguyên Tử Tài 


Nguyên Tử Tài là người đời Đường, sống trong 
chùa Quán Âm ở Nhuận Châu, chuyên tụng kinh 
A-di-đà và niệm Phật. Bỗng một hôm, ông mắc bệnh 
nhẹ, ban đêm nghe trong không trung có hương thơm 
và tiếng nhạc, lại thoáng nghe như có tiếng người 


125. Ba mươi thạch (Tam thập thạch =-T 2): Thạch là đơn vị cân đo 
thời xưa. Một thạch bằng 120 cân. Vậy 30 thạch là bằng 3600 cân, số 
lượng không phải ít. 


228 Bốn Chúng Vãng Sanh 


nói rằng: “Nhạc đơn giản đã qua, nhạc êm dịu sẽ 
đến, ông nên chuẩn bị đi!”. Nghe dứt lời, ông niệm 
Phật và qua đời. Lúc ông qua đời, có hương thơm lạ 
phảng phất liên tục suốt mấy ngày không dứt. 


10. Ngô Tử Chương 


Ngô Tử Chương sống vào đời Nguyên, người ở 
Tô Châu. Gia đình ông nhiều đời làm nghề thuốc. 
Ông cùng với anh là Tử Tài theo học với hòa thượng 
Vân Ôc, siêng năng niệm Phật. Cả nhà của ông rất 
tôn sùng Phật pháp. Đến niên hiệu Chính Gian, ô ông 
không bị bệnh, ngôi chắp tay niệm Phật và qua đời. 


11. Hà Đàm Tích 


Hà Đàm Tích sống vào đời Nguyên, năm lên 
mười tám tuổi thụ giới bồ-tát và chuyên tâm niệm 
Phật. Một đêm nọ, vào lúc canh tư ông nghe tiếng 
trống, lập tức ngồi dậy tụng kinh, niệm Phật. Có 
người bảo: 

-_ Còn sớm quá! Ông nói: 

- Tôi thấy Phật đem phướn và hoa đến rước. 
Nói dứt lời, ông nhắm mắt qua đời. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 220 


12. Vương Điền 


Vương Điền sống vào đời Tống, hiệu là Vô Công 
Tâu, người ở Tứ Minh. Dù là yếu chỉ Thiền tông hay 
giáo môn của Thiên Thai, ông đều thông suốt cả. 
Ông có soạn bộ Tịnh độ tự tín lục. Những ngày cuốỗi 
đời, ông chuyên tâm niệm Phật. và ngôi xoay mặt 
về hướng tây mà qua đời. Lúc ấy, có hương thơm 
lạ xông lên ngào ngạt. Sau khi hỏa thiêu xong, thâu 
được 106 viên xá-lợi lớn như hạt đậu. 


13. Phạm Nghiễm 


Phạm Nghiễm sống vào đời Tống, người ở Nhân 
Hòa, không màng đến việc thế gian. Con của ông 
không gánh vác nổi chuyện gia đình, nhưng ông 
vẫn không quan tâm đến mà chỉ nói: “Từ nay ta chỉ 
là khách trong gia đình này thôi!”. Hằng ngày, ông 
tụng kinh Pháp hoa, niệm Phật A-di-đà không chút 
xao lãng. Bỗng một hôm, ông nằm mộng thấy bô-tát 
Phổ Hiền cỡi voi trắng, sáu ngà phóng ánh sáng màu 
vàng đến và báo ông rằng: “Sáng mai vào giờ Mão, 
ông sẽ mạng chung!”. Sáng hôm sau, Phật và bồ-tát 
đến rước, Phạm Nghiễm ngồi ngay thắng chắp tay 
qua đời. 


230 Bốn Chúng Vãng Sanh 


14. Lục Nguyên Đạo 


Lục Nguyên Đạo sống vào đời Tống, hiệu là 
Tỉnh Am cư sĩ, cư ngụ tại Hoành Khê, Minh Chi. 
Sáng sớm thức dậy, ông đốt hương ngòi thiền, mắt 
không nhìn chỗ nào khác. Trước khi lễ Phật, tụng 
niệm ông tự đọc bài kệ: 

Sáng sớm rửa tay mở kinh ra Không cầu nhiều 
phúc và trừ tai Việc đời chấm dứt không lưu luyến 
Kiếp hỏa sáng soi múa một hồi. 

Sau này, ông niệm Phật, tụng kinh không nhanh 
không chậm, âm thanh nối nhau như xâu tràng hạt, 
mỗi ngảy tụng một biến kinh Pháp hoa và niệm 
danh hiệu Phật A-di-đà một vạn tiếng, một lòng cầu 
sinh Tây phương. Ngày mùng 6 tháng 4, ông tắm 
rửa, thay y phục xong liền qua đời. Hưởng thọ 85 
tuổi. Khi tân liệm bỗng nghe có hương thơm của 
hoa sen xông lên ngào ngạt, mọi người đều không 
biết hương thơm ấy từ đâu bay lại. Lúc đến gần để 
đậy nắp quan tài thì biết là hương thơm từ trong 
miệng của ông bay ra. 


15. Tôn Trung 


Tôn Trung sống vào đời Tống, người ở Tứ Minh, 
sớm ưa thích cõi Tây phương. Ông xây một cái am 
ở phía đông Quận Thành để niệm Phật. Một thời 


Bốn Chúng Vãng Sanh 6| 


gian sau, ông bị bệnh, thỉnh một trăm vị tăng đến 
niệm Phật liên tục; bỗng ông nhìn lên hư không 
chắp tay kết Song ấn, rồi an nhiên qua đời. Tất cả 
người trong thành đều nghe có tiếng nhạc và hương 
thơm lạ, dần dần bay về hướng tây rồi biến mất. Ba 
người con của ông bắt chước theo ông niệm Phật và 
cũng ngồi vãng sinh. 


16. Thắm Thuyên 


Thâm Thuyên sống vào đời Tống, nhà ở Tiền 
Đường, ông cùng với vợ tên Thị Thị chuyên tâm 
niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Thường ngày nếu làm 
được việc lành gì đều hồi hướng cầu sinh Tịnh độ. 
Về sau, hai vợ chồng lần lượt qua đời đều cảm ứng 
hóa Phật cầm tích trượng'” tiếp dẫn đi. 


17. Đường Thế Lương 


Đường Thế Lương sống vào đời Tống, người ở 
Cối Kê, giữ giới nghiêm cần, siêng năng niệm Phật. 
Về già, ông bị bệnh nhưng vẫn không dừng niệm 
Phật. Ông tụng kinh A-di-đà hơn mười vạn lần. Một 


126. Tích trượng 33+ (S: khakkhara,khakharaka): Chiếc gậy mà vị 
tì-kheo mang theo khi đi đường. Đây vốn là vật dùng để xua đuổi rắn 
độc, trùng độc hoặc rung lên khi khất thực, khiến cho thí chủ nghe biết. 
Đời sau, tích trượng trở thành một trong các pháp khí của thiền lâm. 


252 Bốn Chúng Vãng Sanh 


hôm, ông nói với người trong nhà: “Phật đến rước 
tôi!”. Nói xong, ông lễ Phật và ngôi ngay thắng qua 
đời. 

Bấy giờ, có một người tên Lợi Hành nghỉ qua 
đêm trong núi Đạo Vị, năm mộng thấy ở phía tây 
có ánh sáng lạ và tràng phan, hoa đẹp, nhạc trời, 
đồng thời nghe trên không trung có tiếng bảo rằng: 
“Đường Thế Lương đã vãng sinh Tịnh độ!”. 


18. Kế Công 


Kế Công sống vào đời Tống, là một thợ rèn ở 
Đào Nguyên, Tứ Minh. Năm 70 tuổi thì hai mắt ông 
bị mờ. Bấy giờ, trong làng có ông Học dụ Tảm Định 
Quốc ấn tống tắm Phách khòa đồ đề khuyên người 
niệm Phật. Lúc đầu, Kế Công nhận được một tắm, 
ông niệm ba mươi sáu vạn câu, khi niệm đến tắm 
thứ tư thì hai mắt sáng lại. Ông niệm suốt ba năm 
được mười bảy bản. Một hôm, ông đang niệm Phật 
thì đột ngột qua đời. Trải qua nửa ngày, ông sống lại 
và nói: “Đức Phật dạy chia sáu bản cho Học dụ Tảm 
Định Quốc là người đầu tiên khuyến đạo; một tâm 
biếu cho ông Lí Nhị là người in”. Ông đặn con đến 
cám ơn họ. Nói xong, ông tắm rửa, thay y phục xoay 
mặt về hướng tây mà qua đời. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 95%) 


19. Trần Quân Chương 


Trần Quân Chương sống vào đời Nguyên, người 
ở Hoàng Nham, hiền từ ít nói. Năm bốn mươi tuổi, 
ông cùng với Thất Diệp Thị tụng kinh Pháp hoa và 
chuyên tâm niệm Phật. Năm sáu mươi tuôi, ông bị 
bệnh nặng. Một đêm, ông bảo người con tên Cảnh 
Tinh đỡ ngồi dậy, ông nói: 

- Cha đi đây. Người con hỏi: 

- Cha đi đâu? Ông đáp: 

-_ Chăng có chỗ nào để đi. 

Ông lại nói: “Sau khi cha chết nên thiêu theo 
cách người xuất gia”. Nói xong, ông chắp tay niệm 
“Nam mô A-di-đà Phật” và qua đời. 


20. Trương Thuyền 


Trương Thuyên sống vào đời Tắn, là anh em bà 
con của Trương Dã. Ông có phẩm chất thanh cao, 
tinh thần thoát tục. Trong lúc cày bừa ông luôn 
mang kinh theo bên mình không tạm rời. Nhiều lần 
ông được mời ra làm quan nhưng đều từ chối. Ông 
chỉ vui với cái nghèo của mình. Về sau, ông được 
đề cử giữ chức Huyện lệnh huyện Tầm Dương, ông 
cười nói: “Người xưa chọn những nơi vắng vẻ để 
an thân”. Vậy, bỏ cái khí tiết của mình đề nhận lãnh 
bồng lộc thì có gì là vinh quang? 


234 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Rồi ông vào Lô Sơn, tham gia đạo tràng Bạch 
Liên xã của ngài Tuệ Viễn và chuyên tâm nghiên 
cứu kinh điền, thông hiểu rất nhiều kinh luận. Đến 
niên hiệu Cảnh Bình thứ nhất (423), đời Tống, ông 
không bệnh, nằm xoay về hướng tây niệm Phật và 
qua đời. 


21. Khuyết Công Tắc 


Khuyết Công Tắc người nước Tấn. Ông vảo tu 
trong đạo tràng Bạch Liên xã ở Lô Sơn và qua đời 
ở đó. Sau đó, một người bạn của ông cư trú tại chùa 
Bạch Mã ở Lạc Dương, làm lễ cúng giỗ cho ông, 
nửa đêm bỗng toàn bộ chính điện chùa Lâm Mộc 
đều biến thành màu vàng ròng và trong hư không có 
tiếng bảo: “Tôi là Khuyết Công Tắc. Tôi cầu sinh 
về Cực Lạc nay đã được vãng sinh rồi”. Nói dứt lời, 
ông liền biến mắt. 


Ghi chú 

Những người lúc lâm chung hiện điềm lành rất 
nhiều. Nhưng người qua đời rồi sau đó mới hiện ánh 
sáng màu vàng ở nơi khác; trong không trung báo 
mộng đã vãng sinh như trường hợp của ông Khuyết 
Công Tắc thì thật là hiếm có. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 235 


22. Lý Tri Dao 
Lý Tri Dao sống vào đời Đường, rất giỏi về giáo 
lý Tịnh độ. Ông tập họp được nhiều người mở Ngũ 
hội niệm Phật. Sau đó, ông mắc bệnh, bỗng nói: 
“Phật đến rước tôi”. Rồi ông tắm rửa, thay y phục 
và bảo người mang lò hương ra sảnh đường để ô ông 
lễ Phật. Bỗng ông nghe trong không trung có tiếng 
nói: “Có người dẫn ông về Tịnh độ, người đó dắt 
ông đi trên cầu vàng”. Nghe XOng, ông lên giường 
ngồi ngay thăng và qua đời. Lúc ấy, mọi người nghe 

có hương thơm lạ. 


23. Cao Hạo Tượng 


Cao Hạo Tượng sống vào đời Lương, quê ở 
Đông Bình, ông đóng cửa tĩnh tọa chuyên tụng kinh 
Vô Lượng Thọ. Một hôm, trong khi thiền định, ông 
thấy thân mình ngồi trên hoa sen hồng ở trong hồ. 
Ban đầu chưa thấy Đức Phật, nhưng sau đó không 
lâu, ông thấy mình đứng trên hoa sen thành tâm lễ 
Phật, rồi quán tưởng Phật có ánh sáng màu vàng từ 
xa chiếu lại. 

Vào một đêm nọ, ông thấy chúng bồ-tát đến rước 
và ngay lúc đó ông qua đời. Ghi chú 


Ngày xưa có hai vị tăng quán tưởng hoa sen nở 


236 Bốn Chúng Vãng Sanh 


và búp, về sau cả hai đều được vãng sinh Tịnh độ. 
Hạo Tượng thấy mình ngôi trên hoa sen hồng, đó 
cũng là vì thành tâm quán tưởng nên mới được như 
vậy! 


24. Từ Lục Công 


Từ Lục Công sống vào đời Tổng, nĐƯỜI Ở Gia 
Hưng, làm nghề nông. Hai vợ chồng ông ăn uống 
đạm bạc, chuyên tâm niệm Phật. Năm bốn mươi 
tuổi, biết trước mình sắp chết nên ông làm sẵn cái 
khám. Sau khi thay y phục, ông mang giày cỏ vào 
ngồi ngay thăng trong khám. Bỗng chốc ông nói: 
“Phật đến rước tôi”. Nói dứt lời, ông qua đời. 


25. Lục Tuấn 


Lục Tuấn sống vào đời Tống, người ở Tiền 
Đường. Lúc trẻ ông phục vụ cửa quan một thời gian 
khá lâu, sau đó ông bỏ đi và chuyên tu pháp môn 
Tịnh độ. Mỗi ngày ông đến trước Phật đỉnh lễ sám 
hối, nước mắt lăn dài trên má. Có người bạn đồng 
tu đến nói cho ông nghe điều kiện để được sinh về 
Tịnh độ. Mới nói được hơn mười câu, ông nghẹn 
ngào rơi lệ. Khi sắp lâm chung, ông mời luật sư 
Viên Tịnh đến giảng về Tây phương Tịnh độ và tụng 
kinh Quán Vô Lượng Thọ. Khi tụng đến Thượng 


Bốn Chúng Vãng Sanh 237 


phâm'”, bỗng luật sư Viên Tịnh nói: 

- Ông có thể đi được rồi đó! Lục Tuấn nói: 

-_ Phật và bồ-tát chưa đến, tôi phải đợi các Ngài. 

Một lát sau, bỗng nhiên ông đứng dậy đi đến 
chiếc giường trúc, ngồi ngay thắng xoay mặt về 
hướng tây và qua đời. 


Ghi chú 

Kinh Vô Lượng Thọ ghi: “Người nào nghe nói 
về Đức Phật A-di-đà mà cảm động rơi lệ, ấy là thiện 
căn đời trước của người đó đã chín muồi”. Sự rung 
động, nghẹn ngào rơi lệ của Lục Tuấn vốn xuất phát 
tự đáy lòng rồi thê hiện ra ngoài mặt mũi, chắc chắn 
ông sẽ được vãng sinh. Nay đâu thê cười cợt mà bàn 
luận về Tịnh độ. 


26. Hoàng Đả Thiết 


Hoàng Công sống vào đời Tống, người ở Đàm 
Châu, ông xuất thân từ quân ngũ. Ông sống bằng 
nghề thợ rèn. Trong khi trui rèn, ông luôn miệng 
niệm Phật không dứt. Một hôm, không bị bệnh, ông 
nhờ người hàng xóm viết giúp bài tụng: 

Chập chập cheng cheng, 

Luyện lâu thành cứng 


127. Thượng phâm _k#: Pháp quán thứ 14 trong Thập lục quán. 


238 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Thái bình sắp đến 

Tôi về Tây phương. 

Nói vừa dứt lời, ông qua đời. Bài tụng ấy được 
lưu truyền khắp Hồ Nam và từ đó có rất nhiều người 
niệm Phật. 


Ghi chú 

Hoàng Công là một trường hợp đặc biệt, không 
người nào có thể làm như ông. Chỉ là miệng không 
ngừng niệm Phật, nhưng ở đời có mấy ai chịu làm 
như thế, mà cứ đi tìm sự cầu kì, cao siêu. Ôi! Chẳng 
phải đó là không thích cách đơn giản, lại đi tìm cách 
khó khăn sao? 


27. Liên Hoa Thái công 


Liên Hoa Thái công sống vào đời Minh, người 
đất Việt, cả đời sống hiền lành, chất phác, ngày đêm 
chuyên tâm niệm Phật không chút xao lãng. Sau khi 
qua đời, trên nắp quan tài bỗng mọc lên một đóa 
hoa sen. Bà con thân thuộc trong làng đều rất ngạc 
nhiên. Vì thế, ông có hiệu là Liên Hoa Thái Công. 


28. Cư sĩ Hoa 


Cư sĩ Hoa sống vào đời Minh, người Giang Can, 
tính tình nhân hậu, chât phác, thật thà và ngay thăng. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 239 


Khi còn ở tuôi trung niên, được giao làm chức Chư 
tử, về già ông ở một mình không màng thế sự, sáng 
tối chỉ chuyên tâm niệm Phật. Đến lúc sắp lâm 
chung, ông biết trước giờ chết, liền tắm rửa, thay 
đổi y phục, đến chỗ làm việc, chỉnh lại áo mão, ngồi 
ngay thăng, từ biệt mọi người rồi qua đời. Trước 
đó, con ông đã chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài, nhưng 
đến khi ông chết thì đôi lại cái khám, giống như cái 
khám thường dùng đề tâm liệm các sa-môn. Ngày 
đưa tiễn ông đi an táng, người đến xem đông nghịt, 
kẻ xa người gần đều ngưỡng mộ ông. 


29. Cư sĩ họ Cô 


Vào đời Đại Minh có người tên Cố Nguyên, quê 
ở Kmm Lăng, tự lây hiệu là Bảo Tràng cư sĩ. Lúc trẻ 
ông đã có tài thi phú, giỏi thảo thư. Đến tuôi trung 
niên ông một lòng chuyên tu tịnh nghiệp. Sau đó, 
ông bị bệnh nhẹ, liền cho mời tất cả bạn đạo tăng tục 
tổ chức hội “Thập niệm A-di-đà Phật” xướng niệm 
liên tục. 

Một hôm, ông nói với mọi người: 

-_ Tôi nhất định sẽ vãng sinh. Mọi người hỏi: 

- Vì sao ông biết chắc như vậy? Ông nói: 

-_ Tôi thấy Phật A-di-đà hiện thân đầy trong hư 
không, thấy thế giới kim sắc của Ngài và thấy Đức 


240 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Phật lẫy y ca-sa trùm lên người tôi. Tôi cũng thấy 
mình ngồi trong hoa sen. 

Lúc ấy, mọi người đều nghe có hương thơm của 
hoa sen. Các con ông đau buồn khóc than không 
dứt. Cư sĩ nói: “Các người nói tôi đi đâu? Nơi nào 
cũng chính là nơi này. Nếu ở đây đã sáng tỏ thì bất 
cứ nơi nào cũng rõ ràng”. 

Ông lại nói với mọi người: “Các vị đừng nói 
nhiều mà nhiễu loạn tâm tôi, chư Phật đã đến ở trên 
hư không đợi rước tôi, qua canh ba tôi sẽ đi”. Đến 
canh ba, ông vui vẻ mỉm cười mà qua đời. Tiên 
sinh Thiếu Tông Bá và Ân Thu Minh đều có ghi lại 
chuyện vãng sinh của ông. 


Ghi chú 

Thân đã ngồi trong hoa sen thì chắc chắn sẽ vãng 
sinh. Nơi đâu cũng chính nơi này, đi thì thật không 
đi. Nếu cư sĩ Bảo Tràng vãng sinh đương nhiên 
không sinh vào trung phẩm và hạ phẩm. 


30. Tổ Hương 


Vào đời Minh có người tên Tổ Hương, quê ở 
Tân Dụ, Giang Tây, cư trú tại chùa Long Đàm, 
Sơn Đông, chuyên tu tịnh nghiệp. Bấy giờ, có cư sĩ 
Vương Kiệt dựng một thảo am và mời ông đến đó ở. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 241 


Ở chưa được bao lâu, ông nói với Vương Kiệt: 

- Vào ngày nọ tôi sẽ về nhà. Mọi người đều nài 
nỉ ông ở lại. Tổ Hương nói: 

-_ Tôi về nhà An Dưỡng. 

Đến ngày ấy, ông trải tòa ngồi xoay mặt về 
hướng tây mà qua đời. Thi thể ông được mọi người 
đặt trong khám đưa vào núi, bỗng nhiên phát ra lửa 
và tự thiêu cháy. 


31. Quách Đại Lâm 


Vào đời Đại Minh có người tên Quách Đại Lâm, 
quê ở Thang Âm, là người ngay thẳng, trong sạch, 
thanh cao, có tâm thoát tục. Về sau, ông gặp được 
một vị tăng dạy niệm Phật. Từ đó, ông một lòng cầu 
sinh Tịnh độ. 

Năm ông bảy mươi sáu tuổi, một hôm ông không 
bệnh nhưng bỗng nhiên từ biệt các con và nói: “Giờ 
Ngọ ngày mai cha sẽ đi”. Ngày mai, đến giờ đã định 
ông ngồi ngay thăng mà qua đời. 


32. Lưu Thông Chí 


Vào đời Đại Minh có người tên Lưu Thông Chí, 
quê ở kinh đô, siêng năng, tha thiết niệm Phật. Năm 
năm mươi hai tuổi, ông mắc bệnh và càng cố gắng 
niệm Phật nhiều hơn. Bấy giờ, có người hàng xóm 


242 Bốn Chúng Vãng Sanh 


tên là Lý Bạch Trai đã qua đời trước, sau đó Lưu 
Thông Chí mới tắt thở, từ sáng đến trưa bỗng nhiên 
sông lại và nói với người nhà rằng: “Tôi vừa thấy 
một chiếc thuyền, người trên thuyền bảo là thuyền 
nảy đi về Tịnh độ. Trên thuyền đó chở ba mươi sáu 
người, Lý Bạch Trai cũng có mặt trên thuyền. Tôi 
cũng ở trong số ba mươi sáu người đó, nhưng do y 
phục của tôi chưa được sạch sẽ, lại quên mang tràng 
hạt, nên các người kia bảo tôi trở lại thay y phục và 
lây tràng hạt. Thuyền đang cập bến chờ tôi”. 

Người nhà vội vàng thay y phục và lấy tràng hạt 
đeo vào cô ông, bỗng chốc ông qua đời. 


33. Nho sinh Đường Thể Như 

Vào đời Đại Minh có người tên Đường Diên 
Nhậm, quê ở Lan Khê thuộc tỉnh Chiết Giang, hiệu 
là Thể Như cư sĩ, bản tính hiếu thảo, thuần hậu, chất 
trực. Thuở nhỏ ông được vào học ở các trường và rất 
có tiếng tăm. Một hôm, ông nhận ra cái học thế gian 
cũng chỉ là vô thường. Từ đó, ông dốc lòng đến với 
đạo. Ông đến tham học với ngài Vân Thê và được 
ngài chỉ cho pháp môn Niệm Phật tam-muội. Kê từ 
đó, ông nỗ lực tu hành. Ông hành trì suốt mười ba 
năm không một ngày xao lãng và chỉ dốc lòng cầu 
sinh Tây phương. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 243 


Đến niên hiệu Vạn Lịch, nhằm năm Quý Mão 
(1603), ông ngộ diệu lý của Phật pháp. Vào một 
buổi sáng giữa mùa đông lúc ông 60 tuổi, bỗng ông 
gọi các con lại nói: “Vào ngày II tháng giêng, cha 
sẽ đi”. Trước đó mấy ngày, ông vẫn lễ Phật tụng 
niệm như ngày thường. Đến ngày đã định, ông rửa 
tay, súc miệng, chỉnh y phục, ngồi ngay thăng, tay 
kết ấn, miệng niệm Phật, mỉm cười và qua đời, như 
nhập thiền định. 


Ghi chú 

Khi Cư sĩ sắp qua đời, các người con hỏi: 

- _ Việc đại nhân qua đời có cần báo cho ngài Vân 
Thê biết để ghi vào trong truyện vãng sinh không? 

Cư sĩ nói: 

-_ Nhất định phải báo cho thầy tôi biết, nhưng 
đừng nói quá, nên nói đúng sự thật. Thậm chí có ghi 
vào truyện hay không, việc ấy thầy tôi tự có ý kiến. 
Chứ đừng vì không được ghi vào truyện mà có thái 
độ giận hờn và oán hận. 

Than ôi! Như thế có thê thấy được công phu hàm 
dưỡng của ông ấy, suốt đời tin tưởng tuyệt đối vào 
Tịnh độ, không chút nghi ngờ và mỉm cười mà qua 
đời. Như vậy chắc chắn ông sẽ vãng sinh, đâu có gì 
phải nghi ngờ! 


244 Bốn Chúng Vãng Sanh 


34. Nho sinh Dương Gia Y 


Vào đời Đại Minh có người tên Dương Œ1a Y, 
tự là Bang Hoa, quê ở Thái Hòa, là con của một gia 
đình danh giá. Năm mười ba tuổi, ông đã biết giữ 
giới không sát sinh, dù đó là chấy rận cũng không 
hề làm tồn thương. Năm hai mươi ba tuổi, đến Nam 
Ủng học tập không được bao lâu sau, ông bị bệnh. 

Vào ngày mùng 9 tháng 10 năm Ất Tị, niên hiệu 
Vạn Lịch (1605), ông qua đời. Trước khi qua đời, 
ông năm mộng thấy mình đi đến địa ngục, gặp Địa 
Tạng đại sĩ ở điện Minh Dương. Khi tỉnh dậy, ông lo 
phóng sinh và mời chư tăng về nhà tụng kinh, niệm 
Phật. 

Một hôm, ông gọi người đến và bảo: “Tôi sắp 
đi rồi. Hoa sen xanh đã hiện ra trước mắt tôi, lẽ nào 
không phải là cảnh Tịnh độ sao?”. Từ đó, ông ngày 
đêm niệm Phật không dứt. Một hôm, ông bảo mọi 
người tắt ngọn nến và nói: “Mọi người nhờ nến để 
thắp sáng, nhưng tôi không cần nến. Tôi thường ở 
trong ánh sáng”. 

Có người hỏi: 

-_ Ông thấy điều gì? Ông nói: 

-_ Hoa sen nở bốn màu. Hỏi: 

-_ Ông có thấy Đức Phật A-di-đà không? Đáp: 

- Tôi thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân một 


Bốn Chúng Vãng Sanh 245 


nghìn trượng. Hỏi: 

-_ Ông thấy bổ-tát Quán Thế Âm không? Đáp: 

-_ Bồ-tát Quán Thế Âm cũng hiện thân cao lớn 
băng thân Đức Phật A-di-đà. Hỏi: 

-_ Ông thấy bổ-tát Thế Chí không? Đáp: 

- Không thấy. 

Nói dứt lời, đột nhiên ông đứng phắt dậy niêm 
hương và liên tục xưng tán: “Công đức của Phật 
A-di-đà không thể nói, không thể nói, không thê 
nói! Tôi đã được sinh lên thượng phẩm rồi”. Nói 
xong, ông an nhiên qua đời. 


Ghi chú 

Bang Hoa có chí hiểu học, từng đọc qua tất cả 
các loại sách. Về sau, ông chỉ chuyên tâm nghiên 
cứu kinh sách Phật. Đặc biệt, chỉ để tâm nghiên cứu 
pháp môn Tịnh độ của Phật giáo. Đến lúc sắp qua 
đời, ông nói: “Công đức của Phật A-di-đà không thể 
nói!”. Ông nói ba lần như vậy. Đó là ông ta thấy 
thật, nói thật. 

Người anh kế của ông là Gia Tộ thuật lại việc 
vãng sinh của ông và thể rằng: “Nếu tôi nói xằng 
bậy sẽ bị đọa vào địa ngục Bạt thiệt”. Anh của ông 
cũng thấy thật, nói thật. Vậy những ai không tin về 
Tịnh độ hãy nên suy nghĩ lại. 


246 Bốn Chúng Vãng Sanh 


35. Nho sinh Hác Hi Tải 

Vào đời Đại Minh có người tên Hác Hi Tải, quê 
ở Tiền Đường, pháp danh Quảng Định, là người 
trung tín, khiêm nhường. Ở trường học, ông thường 
lây đức hạnh đề khuyên dạy học trò. Đến cuối đời, 
ông nương theo Phật, sớm tối ngồi thiền, tụng kinh 
không biết mệt mỏi. Tháng 2, mùa xuân năm Tân 
Hợi, niên hiệu Vạn Lịch (1611), ông bị bệnh. Mỗi 
khi ngủ dậy, ông thường nói: “Tôi nằm mộng thấy 
tôi vào ở trong núi cầu gặp Phật, nhưng chưa gặp 
được Phật mà chỉ thấy rất nhiều loại chim tụ tập”. 

Nhiều ngày như vậy, đến ngày 27 vào giờ ăn 
cơm, ông bỗng ngâng đầu nhìn ra ngoài cửa số và 
gọi người con là Thế Hàn lại nói: “Hôm nay đặc 
biệt là ngày hệ trọng”. Rồi ông quay lại bảo người 
nhà chuẩn bị tiền bạc cho ông. Một lát sau, ông lại 

ó1: “TIrước đây ta sợ gặp quan có việc cần dùng 

đến tiền, nhưng nay không cần dùng nó nữa”. Đến 
canh ba đêm đó, ông nói: “Có hai đồng tử đến rước 
ta. Ta thấy Đức Phật ngồi trên đài hoa sen hiện ra 
trước mắt”. Nói dứt lời, ông nằm thế cát tường mà 
qua đời. 


36. Cư sĩ Qua Quảng Thái 
Vào đời Đại Minh có cư sĩ Qua Dĩ An, pháp danh 


Bốn Chúng Vãng Sanh 247 


Quảng Thái, quê ở Tiền Đường, bản tính hiểu thảo, 
hay làm thiện, tu nhân tích đức, nhưng ông làm một 
cách thầm lặng không muốn mọi người biết. Đến 
lúc tuổi già, ông dốc lòng phụng thờ Phật. Ông cùng 
với ngài Linh Chi và nhiều vị tăng, tục khác, mỗi 
năm vào hai ngày xuân xã!” và thu xã!”?cùng nhau 
kết hợp niệm Phật. Ông thường tụng Hoa nghiêm và 
Tịnh độ ngũ kinh. 

Một hôm, ông bỗng nói với mọi người: “Sắp đến 
ngày đi rồi, nên tôi phải chuẩn bị tư lương để về 
Tây phương”. Nói rồi, ông vào tịnh thất thiết lập 
thời khóa tụng niệm, sớm tối hành trì không dừng. 
Ông dự định sẽ ra đi vào ngày 21 tháng Chạp. Hai 
đêm trước khi ông qua đời, vợ con vây quanh nghẹn 
ngào, ông mỉm cười nói: “Có sinh ắt có diệt, sao lại 
ủ rũ như thế! Tôi mới xuất thần đến Tịnh độ, đích 
thân hầu hạ Đức Phật A-di-đà. Các người chớ vì 
chút tình cảm mà làm loạn chính niệm của tôi”. Rồi 
ông dặn đi dặn lại kẻ tăng, người tục niệm Phật trợ 
lực cho ông, đừng để xen tạp niệm. 

Đến ngày giờ đã định, ông lặng lẽ ra đi. 


128. Xuân xã *Š3+: Ngày Mậu sau ngày Lập xuân năn ngày gọi là ngày 
Xuân xã. 

129. Thu xã #X2+: Ngày Mậu sau ngày Lập thu năm ngày gọi là ngày 
Thu xã. 


248 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ghi chú 

Có vị tăng xuống âm phủ thấy Cư sĩ ngồi yên 
trong tịnh thất, kinh sách để đầy ghế, ngoài sân có 
nhiều trúc vàng, đá núi, cảnh trí đẹp vô cùng chẳng 
khác động tiên. 

Đáng lẽ Cư sĩ phải sinh về Cực Lạc rồi, tại sao 
còn ở dưới âm phủ? E là thường ngày tha thiết tụng 
kinh, nhưng vì chí nguyện tụng kinh của ông chưa 
mãn, do đó, sau khi mãn nguyện sẽ vãng sinh! 


37. Cư sĩ họ Đỗ 


Vào đời Đại Minh có cư sĩ họ Đỗ, quê ở huyện 
Uyễn Bình, phủ Thuận Thiên. Ông ở ân trong một 
trai đường đồ nát của chùa Thụy Quang thuộc Tây 
Sơn, chăng màng đến chuyện gia đình, chuyên tâm 
niệm Phật suốt ba mươi năm. 

Một hôm, có người cùng làng với ông tên Đồng 
Quảng Sách đến chỗ ông. Cư sĩ hỏi: 

-_ Ông từ đâu đến đây? Quảng Sách đáp: 

-_ Từ Hàng Châu đến đây. Cư sĩ hỏi tiếp: 

- Ông là người Hàng Châu. Vậy ông có biết 
ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê không? 

Quảng Sách đáp: 

-- Ngài Vân Thê là thầy của tôi. 

Đối đáp đến đó, cư sĩ chắp tay niệm Phật, không 


Bốn Chúng Vãng Sanh 249 


nói thêm lời nào. Trước khi sắp qua đời ông lễ sám 
suốt chín ngày liền. Khi lễ đến đoạn sám văn khẩn 
thiết, tự nhiên ông TỚI lộ, nghẹn ngào. Từ đó, ông 
không ăn, chỉ uông ít nước. Đến khi lễ sám xong, 
ông ngồi ngay thắng mà qua đời. Mười ngày trôi 
qua mà dung mạo của ông vẫn tươi tắn như lúc còn 
sống. Nhiều người trông thấy có mây năm màu bao 
quanh trên nhà ông. 


38. Cư sĩ Tôn Đại Vu 

Vào đời Đại Minh có người tên Tôn Thúc Tử, 
pháp danh Đại Vu. Từ nhỏ, ông đã tỏ ra là một người 
thông minh, lanh lợi, đũng cảm. Năm mười hai tuôi, 
theo cha là cư sĩ Kính Ngô đỉnh lễ bốn mươi tám lời 
nguyện trước tượng Đức Phật A-di-đà. Sau đó, ông 
vào chùa Vân Thê thụ trì năm giới. Khi trở về nhà, 
ông tuyệt đối không ăn những thức ăn có ngũ tân 
và máu thịt. Ông không giao du với ai, cũng không 
tụng đọc nữa, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Vì nhất 
quyết lây cho được đài vàng, nên ông siêng năng, 
chịu khổ không tiếc thân mạng. 

Không lâu sau, ông nằm mộng thấy có hai vị 
tì-kheo cầm hoa sen dùng nhất tâm Tịnh độ ấn khả. 
Lại thấy đạo nhân'?° tụng kinh Kim cương suốt một 


130. Nguyên văn ghi là 1©. 


250 Bốn Chúng Vãng Sanh 


ngày một đêm. Ông bỗng giật mình ngồi dậy và nói: 
“Đức Phật A-di-đà, bồ-tát Quán Thế Âm đều đến 
rước tôi”. Nói dứt lời, ông kết Kim cương quyền án, 
đõng dạc niệm danh hiệu Phật A-di-đà mấy tiếng rồi 
an nhiên qua đời. 

Bấy giờ, nhằm ngày I1 tháng I1 năm Tân Hợi, 
niên hiệu Vạn Lịch (1611). Ông có trước tác Tịnh 
độ thập nhị thời ca lưu truyền ở đời. 

Chuyện vãng sinh của ông được ghi lại rõ ràng, 
đầy đủ trong Tây sinh truyện của Ngô Thái Sử. 


Ghi chú 

Ngô Thái Sử và cư sĩ Quán Ngã đều cho rằng 
mộ của Đại Vu quanh năm mọc nấm linh chi. Năm 
ông qua đời, quả thật có loại nắm linh chi lớn bằng 
cái đầu, quý như vàng, như ngọc, như bánh xe màu 
hồng phấn. Có thê nói đó là bằng chứng của điềm 
lành vãng sinh. Vì thế, Tôn Thúc Tử được ghi vào 
trong Tây sinh truyện. Lời nói của Trưởng giả Thái 
Sử là chân thật, nên tôi (Châu Hoằng) mới ghi lại 
đây. 


39. Cư sĩ họ Ngô 


Vào đời Đại Minh, có vị cư sĩ họ Ngô, quê ở 
Nhân Hòa, húy là Đại Ân, biệt hiệu là Ngưỡng Trúc. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 41) 


Ông là người hiếu thảo, thành thật, thích tu nhân 
tích đức, hay phóng sinh, cứu giúp, che chở những 
người gặp cảnh nghèo khó. Nhờ vậy mà cảm được 
quả báo ở trong tối thì gặp ánh sáng, thuyền ngược 
gió gặp nguy hiểm mà được bình an. Và từ đó, ông 
một lòng hướng về giáo pháp, ngày đêm siêng năng 
tụng kinh, niệm danh hiệu Phật A-di-đà không biết 
mệt mỏi. 

Ngày mùng 3 tháng 5, niên hiệu Vạn Lịch thứ 40 
(1612), ông từ biệt mọi người, ngồi kết già mà qua 
đời. Ngày ấy, trong nhà có hương thơm lạ, thần sắc 
của ông tươi sáng. Điềm lành vãng sinh của ông về 
sau được Ấn Trì Nghiêm Quân ghi lại đầy đủ trong 
truyện. 


40. Thập Như cư sĩ 


Vào đời Đại Minh có cư sĩ họ Ngô, quê ở Tân 
An, húy là Kế Huân, tự là Dụng Khanh, biệt hiệu là 
Thập Như cư sĩ. Bản tính ông ít nói, cứng rắn như 
thân cây, thắng thắn như tên bắn, thích làm các việc 
thiện. Ông thích làm việc thiện mà không hè biết 
chán giống như sương rơi. Những năm cuối đời, 
ông đề tâm nghiên cứu Phật pháp, trì chú Vãng sinh, 
niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà. Mỗi ngày ông 
đều đặt ra thời khóa, dù nóng hay lạnh ông vẫn thực 


252 Bốn Chúng Vãng Sanh 


hành đây đủ không để gián đoạn. 

Có lần ông bị rơi xuống sông, nhưng có một vật 
gì đó đỡ chân, ông bị trôi đi mười dặm, bỗng ông 
nhảy vọt lên đứng trên thuyền. Bấy giờ, mọi người 
đều cho rằng, ông nhờ nguyện lực của Phật mới có 
được việc như thế. Sau đó, đột nhiên sau lưng ông 
mọc một cái mụn độc. Có nhiều người cũng bị mụn 
như vậy nhưng họ đều không chịu nổi sự đau đớn 
đó. Nhưng cư sĩ vẫn điềm nhiên nói cười như người 
không có bệnh gì. Không lâu sau, ông chính niệm 
qua đời. 

Bấy giờ, bạn của con ông tên Dư Chương Tử 
là người thiện tín đã kể chuyện của ông. Vì lời nói 
chân thật nên tôi (Châu Hoăng) thuật lại việc của 
ông vãng sinh như vậy. 


Tổng Luận 

Có người hỏi: 

-_ VỊ sao không nghe nói Tịnh Danh và Bàng 
Uấn cầu vãng sinh Tịnh độ? Đáp: 

- Ông hãy tự đánh giá, nếu thấy mình không 
bằng hai người đó thì cầu vãng sinh là chuyện tất 
nhiên, không cần phải bàn luận. Giả sử Đức Kim 
Túc Như Lai tái sinh cũng đầu ngại gì không gặp 
được Phật A-di-đà! Nếu không được như vậy thì 
Tịnh Danh đâu thể hầu cận Đức Phật Thích-ca, và 


Bốn Chúng Vãng Sanh 92) 


Bàng Uẫn cũng không cần tham kiến Mã Tổ. Vả 
lại, chẳng phải Tịnh Danh đã nói ““[âm tịnh thì cõi 
nước tịnh” sao? Chăng phải Bàng Uẫn nói “Không 
làm bạn với vạn pháp” sao? Một mai ông đặt chân 
lên tịnh địa, ông sẽ tự nghĩ không ngờ ““Tự mình vốn 
thanh tịnh”. Rồi ông sẽ tự nghĩ “Không ngờ mình 
không làm bạn với vạn pháp, không ngờ Tịnh Danh 
và Bàng Uân thường ở Tịnh độ”. Đâu còn gì để nghi 
ngời 


IV. TÌ-KHEO NI VẤNG SINH 
1. Tì-kheo-ni Đại Minh 


Tì-kheo-ni Đại Minh ở Duyên châu nghe thiền 
sư Đạo Xước giảng kinh Vô Lượng Thọ và được 
dạy cho pháp môn Niệm Phật. Trước khi niệm Phật, 
NI sư luôn thay y phục sạch sẽ, và súc miệng băng 
nước trầm hương. Ni sư giữ thời khóa niệm Phật 
trong tịnh thất suốt ba, bốn năm không gián đoạn. 
Hoàng hậu của Văn Đề rất kính trọng Ni sư. Khi Ni 
sư lâm chung, mọi người đều thấy trong thất có ánh 
sáng và mùi hương trầm thủy lan tỏa khắp phòng. 
Trong chốc lát lại có ánh sáng như đám mây lờ mờ 
bay về hướng tây rồi tan mất. 


254 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ghi chú 

Thuở xưa, có vị tì-kheo ni chép kinh Pháp hoa 
với tâm cung kính giống như ni sư Đại Minh, về sau 
được cảm ứng điểm linh dị. Lại có hai vị tăng tụng 
kinh dưới âm phủ, chí thành lễ lạy cũng có cảm ứng 
điều kì diệu. Thế thì không có gì phải lấy làm lạ về 
những việc như thế này! Thời nay, có mấy ai niệm 
Phật được giống như tì-kheo ni Đại Minh! Giả sử, 
mỌI người đều niệm Phật như tì-kheo ni Đại Minh, 
thì tôi chăng tin một nghìn người mà không vãng 
sinh cả nghìn, một vạn người mà không vãng sinh 
cả vạn! 


2. Tì-kheo-ni Tịnh Chân 


Tì-kheo-ni Tịnh Chân sống vào đời Đường ở 
chùa Tích Thiện, Trường An, suốt đời mặc y bá nạp 
đi khất thực, không hề sân hận. Ni sư tỉnh chuyên 
niệm Phật và tụng kinh Kim cương đến mười tám 
ngàn lần. 

Tháng bảy năm Hiền Khánh thứ 5 (660), Ni sư bị 
bệnh, bèn gọi đệ tử đến dạy rằng: 

- Trong năm ngày ta được thấy Phật A-di-đà 
mười lần. Ta còn hai lần thấy đồng tử dạo chơi trên 
hoa sen báu ở thế giới Cực Lạc. Lại có Thánh tăng 
năm lần thụ kí ta sẽ làm Phật, và được vãng sinh 


Bốn Chúng Vãng Sanh 355 


phẩm thượng. 

Sư ngồi kết già mà tịch. Đến sáng Ni sư tỉnh lại 
bảo đệ tử rằng: 

-_ Ta được quả vị Bồ-tát, đi khắp mười phương 
để cúng dường chư Phật. Ni sư nói xong liền thị 
tịch, ánh sáng chiều khắp chùa. 


3. Tì-kheo-ni Ngộ Tính 


Tì-kheo-ni Ngộ Tính sống vào đời Đường, ở Lô 
Sơn chuyên tâm niệm Phật và thành khẩn cầu vãng 
sinh. Một hôm, bỗng nhiên nghe trong hư không có 
tiếng nhạc, ni sư nói với những người xung quanh: 

-_ Tôi đã được trung phẩm thượng sinh và thấy 
những người cùng siêng năng niệm Phật đều có hoa 
sen chờ sẵn. Vì thế mọi người phải tự nỗ lực niệm 
Phật. 

Nói vừa dứt lời, ni sư thị tịch. Bấy giờ nhằm năm 
Đại Lịch thứ 24 (890). Ghi chú 

Vì sao hai vị tì-kheo ni ấy biết chắc mình đã 
được sinh vào thượng phẩm và trung phẩm? Một là 
bên trong tự xét biết việc làm của mình sâu cạn thế 
nảo, hai là bên ngoài xét những điềm cảm ứng hơn 
kém thế nào. Như thế, có thể cho là giả dối được 
sao? 


256 Bốn Chúng Vãng Sanh 


4. Tì-kheo-ni Năng Phụng 


Tì-kheo-ni Năng Phụng sống vào đời Tống, 
người ở Tiền Đường, chuyên tu tịnh nghiệp. Ni sư 
nhiều lần mộng thấy Phật phóng quang chiếu đến 
thân mình và nghe trong hư không có tiếng khuyên 
bảo, an ủi. Một hôm, ni sư nói với đồ chúng: “Đã 
đến lúc tôi vãng sinh Tịnh độ TÔI”. Không lâu sau, 
mọi người nghe tiếng ni sư niệm Phật rất lớn, vội 
chạy đến xem thì thấy ni sư ngồi chắp tay xoay mặt 
về hướng tây thị tịch. Lúc ấy, có hương thơm lạ khắp 
phòng và nhạc trời nhỏ dần đi về hướng tây. 


Š. Ii-kheo-ni Pháp Tạng 


Tì-kheo-ni Pháp Tạng sống vào đời Tống ở chùa 
Kiến Phúc thuộc Kim Lăng, rất siêng năng niệm 
Phật. NI sư thường nói với bạn học là Vân Kính: 
“Tôi lập thân hành đạo, chí hướngvề Tây phương”. 

Một hôm, bỗng Ni sư bị bệnh. Lúc đầu, Ni sư 
thấy Phật A-di-đà và các Thánh chúng đến thăm. 
Sau đó, mọi người đều thấy ánh sáng chiếu khắp 
chùa, lúc ấy Ni sư qua đời. 


6. Tì-kheo-ni Pháp Thắng 


Ni sư ở huyện Ngô, tỉnh tắn tu tập thiền định và 


Bốn Chúng Vãng Sanh 257 


niệm Phật. Ni sư khuyên kẻ đạo người tục đều nên 
tu Tịnh độ. Khi bị bệnh, Ni sư tự biết không thể qua 
khỏi, lại mộng thấy một vị tăng đến bảo: 

- Bệnh ngươi không qua khỏi, phải chuyên 
niệm Phật! 

Ni sư lại còn thấy có hai vị tăng mặc áo bày vai, 
cầm hoa đứng trước giường. Ni sư nói: 

- Có ánh sáng chiếu khắp thân ta Nói xong Ni 
sư liên thị tịch. 


Tổng luận 

Phật vì Ma-ha-ba-xà-ba-đề'?' mà cho nữ giới 
xuất gia, nhưng cũng than rằng chính pháp vì thế mà 
bị suy giảm. Giả sử, người nữ xuất gia mà ai cũng 
đều được như năm người vừa kế trên thì chính pháp 
sẽ không rạng rỡ hơn sao? Nhưng thực tế thì không 
được như vậy! Thế nên, lời Phật huyền kí quả là 
chăng sai! Ôi! Nam giới chân chính xuất gia từ xưa 
đến nay còn không được thành tựu nhiều, huống gì 
nữ giới. Riêng tôi cảm nhận việc này như vậy! 


131. Ma-ha-ba-xà-ba-đề /š =[ # li] 3k ‡‡ (S: MahäprajãpatI. P: Mahãpa- 

jãpati): Di mẫu của thái tử Tất-đạt-đa và là em gái của hoàng hậu Ma- 
da. Ma-da là con của vua Thiện Giác thành Thiên Tí ở Ấn Độ thời xưa. 
Sau khi Thích Tôn thành đạo 5 năm, vua Tịnh Phạn cũng mệnh chung, 
bà dẫn Da-du-đà-la và 500 người nữ thuộc chủng tộc Thích-ca đến Đức 
Phật xin xuất gia. Qua lời thỉnh cầu của A-nan, Đức Phật hứa khả. Đây 
là những vị Tì-kheo ni đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. 


258 Bốn Chúng Vãng Sanh 


V. PHỤ NỮ VẤNG SINH 
1. Tùy Hoàng hậu 


Hoàng hậu của Tùy Văn đế mô côi cha mẹ từ 
nhỏ, mặc dù ở trong cung vua nhưng rất nhàm chán 
thân phận phụ nữ. Bà ngày đêm siêng năng niệm 
danh hiệu Phật A- di-đà. Hoàng hậu qua đời vào 
ngày Giáp Tý, tháng tám. Bấy giờ, ở phía bắc cung 
Vĩnh An, từ trên không trung có nhiều loại âm nhạc 
tự nhiên trỗi vang và có hương thơm lạ ngào ngạt 
khắp phòng. Thấy vậy, vua mới hỏi ngài Xà-đề-tư- 
na: 

-_ Đây là điềm lành gì? Ngài Xà-đề-tư-na đáp: 

- _ Tịnh độ có Phật hiệu là A-di-đà. Hành nghiệp 
của hoảng hậu cao quý nên được sinh về cõi nước 
của Đức Phật ấy, vì thế mới hiện điềm lành này. 


Ghi chú 

Từ bỏ sự sung sướng, sự yêu thương quý chuộng 
trong chốn cung cắm mà tha thiết cầu sinh Tịnh độ: 
xưa có hoàng hậu Vi-đề-hi, nay có hoàng hậu của 
Văn đế. 


2. Bà họ Diêu 


Bà Diêu sống vào đời Đường, được bà Phạm 


Bốn Chúng Vãng Sanh 9Á, 


Hạnh khuyến khích niệm Phật nên khi lâm chung 
thấy Phật và bô-tát đến rước đi. Khi Phật đến rước,bà 
thưa với Phật: “Con chưa từ biệt bà Phạm Hạnh, xin 
Phật hãy trụ trong hư không đợi con giây lát”. Bỗng 
chốc, bà Phạm Hạnh đến, bà Diêu từ biệt và đứng 
thăng qua đời. 


Ghi chú 

Đến lúc lâm chung mà còn nhớ tử biệt bà họ Phạm 
là không quên gốc gác, Phật trụ trong hư không đề 
đợi bà Diêu là thường tùy thuận chúng sinh. Đứng 
thẳng qua đời cũng là một hiện tượng lạ vậy! 


3. Vợ của Ôn Tĩnh Văn 


Vợ của Ôn Tĩnh Văn sống vào đời Đường, người 
ở Tỉnh Châu, bà bị bệnh nằm liệt giường đã lâu. 
Tĩnh Văn khuyên bà niệm Phật. Trải qua một năm, 
bỗng bà thấy được cõi Tịnh độ. Bà nói với chồng: 
“Tôi đã thấy Phật, tháng sau tôi sẽ đi”. Và bà dặn 
cha mẹ mình: “Nay con được theo Phật vãng sinh, 
cha mẹ phải phát nguyện chuyên tâm niệm Phật, 
ngày sau sẽ gặp nhau ở Tây phương”. Nói vừa dứt 
lời thì bà qua đời. 


260 Bốn Chúng Vãng Sanh 


4. Bà Hồ Trường 


Bà Hồ Trường sống vào đời Tống, họ Lý, quê 
ở Thượng Ngu. Sau khi chồng qua đời, ngày đêm 
bà to tiếng niệm Phật và tụng kinh A-di-đà, khoảng 
hơn mười năm. Một hôm, bà thấy có vị tăng được 
che lọng lụa đào đến nói với bà: “Mười lăm ngày 
nữa, vào giờ TÍ bà sẽ vãng sinh”. 

Bà Trường hỏi: 

-- Sư là a1? VỊ tăng nói: 

-_ Ta là người mà bà niệm đó! 

Bà Trường liền đi thăm và từ biệt tất cả người 
thân. Đến kì hạn, tự nhiên có hương thơm lạ và ánh 
sáng chiếu đến, bà Trường ngồi ngay thắng mà qua 
đời. Thi thê của bà được giữ lại bảy ngày mới hỏa 
táng. Sau khi hỏa táng, người ta nhặt được răng 
trăng như bạch ngọc, lưỡi như sen hồng, tròng mắt 
tròn như quả nho, tất cả đều rất rắn chắc không hư 
hoại và thu được xá-lợi nhiều vô số kể. Ngày hôm 
sau, chỗ thiêu thi thê của bà bỗng mọc lên một đóa 
hoa giống như hoa bạch anh túc. 


Ghi chú 

Các căn không hư hoại, xá-lợi nhiều vô số. Người 
đời thường chê trách thân thể ngũ lậu của người nữ, 
phải chăng không thê có những điều ấy sao? 


Bốn Chúng Vãng Sanh 261 


5. Bà họ Trịnh 


Bà họ Trịnh sống vào đời Tống, người ở Tiền 
Đường, hằng ngày tụng kinh Quán Âm và niệm 
Phật không ngớt. Sau đó, bà mắc bệnh nặng nên bảo 
người nhà tắm giúp. Sau khi tắm xong, bà ngôi xoay 
mặt về hướng tây và hỏi người nhà: “Mọi người có 
nghe tiếng khánh không? Các vị Thánh ở Tịnh độ 
vừa mới đến”. Rồi bả chắp tay, vẻ vui mừng nói 
tiếp: “Phật và bồ-tát đến; bồ-tát Quán Âm tay cầm 
đài vàng, Đức Như Lai đưa tôi lên ngồi trên tòa”. 
Nói dứt lời, bà nhẹ nhàng ra đi. 


6. Bà lão họ Trần 


Bà lão họ Trần sống vào đời Tống, người ở Tiền 
Đường, theo luật sư Linh Chi cầu thụ bỗ-tát giới!3?. 
Bà chuyên tâm niệm Phật và mỗi ngày lễ Phật cả 
nghìn lạy. Từng có xá-lợi rơi xuống nơi bàn tụng 
kinh của bà. Khi sắp qua đời, bà thấy Đức Phật đến 
rước. Bà quay sang nói với người bên cạnh chưa 
được nửa câu thì đã an nhiên qua đời. 


132. Bồ-tát giới 3 đt. Ca: Đại thừa gIỚI: Giới pháp mà bồ-tát Đại 
thừa thụ trì. Nội dung Bồ-tát giỚI nói về tam tụ tịnh giới, tức là ba 
nhóm: Nhiếp luật nghỉ giới, Nhiếp thiện pháp giới và Nhiêu ích hữu 
tình giới. 


262 Bốn Chúng Vãng Sanh 


7. Bà họ Hoàng 


Bà họ Hoàng sống vào đời Tống, người ở Tứ 
Minh, chồng chết khi bà còn trẻ. Sau khi an táng 
chồng xong, bà trở về nhà cha mình ở và chuyên tu 
tịnh nghiệp. Khi sắp qua đời, bà thấy Đức Phật đến 
rước. Lúc ấy, bà kết ấn và đi kinh hành, bỗng dưng 
đứng thắng mà qua đời. Người nhà sàng lẫy một ít 
tro ở trên đất để kiêm nghiệm nơi bà vãng sinh thì 
thấy trong đồng tro mọc lên một hoa sen. 


Ghi chú 

Lẫy tro cốt của bà để chứng minh cho những 
việc chưa rõ ràng. Chỉ mình bà thấy Phật đến rước. 
Kết ấn và đứng chết thì chắc chắn được sinh vào 
trong hoa sen. 


8. Phu Nhân họ Vương 


Phu nhân của Kinh Vương họ Vương, sống vào 
đời Tống, chuyên tu tịnh nghiệp, sớm hôm tha thiết, 
chí thành niệm Phật. Những người hầu hạ bà phần 
nhiều đều bắt chước bà niệm Phật. Chỉ có một nàng 
hầu lười biếng, ngạo mạn không chịu niệm Phật nên 
bị phu nhân quở trách. Nàng ta cũng biết lỗi ăn năn 
sám hối và siêng năng niệm Phật. Một hôm, nàng ta 
không bệnh nhưng đột nhiên qua đời. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 263 


Sau khi qua đời, nàng báo mộng với một người 
hầu khác: “Nhờ phu nhân chỉ bảo, nay tôi đã được 
sinh về An Dưỡng!”. Sáng ra, người hầu kia kể lại 
chuyện nằm mộng cho phu nhân nghe, nhưng phu 
nhân không tin. Bỗng chốc phu nhân cũng nằm mộng 
thấy mình cùng với nàng hầu ấy dạo chơi trong ao 
báu, thấy một chiếc thiên y thêu hoa tung bay, trên 
đó có viết chữ: “Dương Kiệt mặc áo quan ngồi trên 
một hoa sen”. Một hàng chữ nữa: “Mã Vu lại thấy 
đài vàng chiếu sáng rực rỡ”. Người hầu chỉ và nói: 
“Phu nhân sẽ sinh về nơi này”. Phu nhân mộng thấy 
như vậy nên càng siêng năng tu tập niệm Phật hơn. 
Năm 81 tuổi, nhằm ngày Khánh đản, bà thắp đèn, 
đốt hương, đứng nhìn tượng bỗ-tát Quán Thế Âm. 
Mọi người làm nghi thức dâng lễ mừng thọ xong, bả 
an nhiên đứng mà qua đời. 


Ghi chú 

Biên tập đến đây đã biết được người nữ đứng qua 
đời gồm có ba vị, đài vàng chiếu sáng rực rỡ cũng 
được sinh lên thượng phẩm. AI nói phụ nữ khuê các 
không được vãng sinh? 


264 Bốn Chúng Vãng Sanh 


9, Phu Nhân họ Phùng 


Phu nhân họ Phùng sống vào đời Tống, ở quận 
Quảng Bình. Lúc nhỏ, thân nhiều bệnh tật, được 
thiền sư Từ Thụ Thâm dạy cho cách trì trai giới'*3 và 
niệm Phật, bà tin sâu và nỗ lực thực hành suốt mười 
năm không chút lười biếng. Một hôm, bỗng bà chán 
cõi đời này. Có người thấy lạ, mới hỏi bà. Bà nói: 
“Tôi vốn ở cảnh giới thanh tịnh, nhưng vì thất niệm 
nên mới sinh xuống cõi này. Nay duyên trần đã hết, 
tôi sẽ vãng sinh Tây phương. Đâu có gì lạt”. 

Đến ngày mạng chung, bà tắt thở được một lúc 
rồi sông lại và nói với người trong nhà: “Tôi đã sinh 
về Tịnh độ, thấy cảnh giới của Đức Phật giống như 
trong kinh Hoa nghiêm và kinh Thập lục quán đã 
nói”. Nói xong, một hồi lâu bà mới qua đời. Ba ngày 
sau, thân thể bà vẫn hồng hào giống như đang còn 
sông, có hương thơm lạ lan tỏa ngào ngạt. 


10. Cô gái họ Vương 


Vào đời Tông, ở Cát An có cô gái họ Vương, 
môi ngày tụng các kinh A-di-đà, Kim cương, Quán 
Am và chuyên tâm niệm Phật. 

133. Trai giới ##+#. (S: uposadha): Giữ gìn thanh tịnh thân tâm và cần 


thận ngăn ngừa sự buông lung hoặc chỉ riêng cho Bát quan trai giới hay 
chỉ riêng cho giới quá Ngọ không ăn. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 265 


Khi mẹ cô qua đời, mặc dù đã tân liệm rồi, 
nhưng máu huyết vẫn chảy ra. Vì cứu độ mẹ, cô 
phát nguyện: “Nếu con có tâm hiếu thì nguyện cho 
những chất ô uế kia không còn chảy nữa!”. Cô vừa 
nói dứt lời thì máu liền ngưng chảy. Sau này, cha 
của cô lây thêm vợ kế, họ cùng nhau tu tịnh nghiệp. 
Sau đó, cô bị bệnh, gia đình thỉnh tăng đến nói pháp 
quán Tịnh độ. Nghe XOng, cô tắm rửa sạch sẽ, nằm 
thế cát tường và đưa tay nắm lá phan trên tay bồ-tát 
Quán Âm, rồi an nhiên qua đời. Người mẹ kế sảng 
tro cốt ở trên đất để chứng nghiệm chỗ cô vãng sinh 
thì thấy trong đóng tro ấy có mấy hoa sen mọc lên. 


11. Bà họ Chu 


Bà Chu Thị Diệu Thông sống vào đời Tống, là 
con gái của Chu Nguyên Khanh. Do xúc động với 
điềm lành của người mẹ ngồi trên đài hoa vãng sinh 
nên bà chuyên tâm niệm Phật, cầu sinh An Dưỡng. 
Lúc bị bệnh, bà thỉnh tăng hành trì pháp sám hối. Bà 
tự thấy mình mặc y phục mới, sạch đẹp, ở trên lầu 
cao lễ Phật, niệm Phật và nói với người nhà: “Mọi 
người phải siêng năng tu Tịnh nghiệp, ta ở Tây 
phương đợi các ngươi”. Nói xong, bà năm nghiêng 
bên phải, xoay mặt về hướng tây mà qua đời. 


266 Bốn Chúng Vãng Sanh 


12. Bà Chu Hạnh 


Bà Chu Hạnh sống vào đời Tống, người ở châu 
Thái Bình. Lúc còn trẻ, bà chuyên tâm niệm Phật 
không chút xao lãng. Một đêm nọ, bà quì niệm Phật, 
rồi an nhiên qua đời. Mọi người xung quanh thấy 
mấy vị tăng dẫn bà bay lên hư không đi về hướng 
tây. 


13. Nghi nhân" họ Lục 


Nghi nhân họ Lục sống vào đời Tống, người ở 
Tiền Đường, vợ của quan Triều thỉnh Vương Dư. Bà 
thường tụng kinh Pháp hoa, hết lòng cầu sinh Tịnh 
độ, mỗi ngày lễ Phật sám hối một hội và niệm Phật 
một vạn tiếng, suốt ba mươi năm. Một hôm, nhân 
lúc bệnh nhẹ, bà bỗng nghe tiếng trống trời vang 
lên, bà giật mình, liền ngôi ngay thắng xoay mặt về 
hướng tây, hai tay kết ân mà qua đời. 


Ghi chú 

Kêt ân mà qua đời, không riêng gì chư tăng mới 
có, mà ở người nữ cũng thường thây. Đó là điêm lành 
của những người tâm không tán loạn, thân không 
134. Nghi nhân “# À-: Vợ quan lớn, tức là vợ của quan từ Triều phụng 


đại phu lên đên Triêu nghi đại phu được vua phong chức là Nghĩ 
nhân. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 267 


phóng túng. Ôi! Người nữ nào có thê bắt chước vị 
này, mỗi ngày chí thành lễ Phật sám hối một hội và 
niệm Phật một vạn tiếng, suốt ba mươi năm, tâm 
không thay đổi, thì tôi tin chắc rằng, người ấy nhất 
định sẽ vãng sinh Tịnh độ. 


14. Bà họ Cung 


Bà họ Cung sống vào đời Tống, người ở Tiền 
Đường, suốt ngày niệm Phật và tụng kinh A-di-đà. 
Sau này bị bệnh, bà thỉnh luật sư Hanh đến khai thị. 
Luật sư khai thị chưa xong thì bà ngồi ngay thăng 
mà qua đời. Bấy giờ, có người tớ già họ Vu cũng 
niệm Phật mãi không ngóớt. Một hôm, bà nằm mộng 
thấy bà họ Cung đến nói: “Tôi đã vãng sinh Tịnh độ, 
bảy ngày nữa bà sẽ vãng sinh”. Quả nhiên, đúng bảy 
ngày sau bà họ Vu qua đời. 


15. Bà họ Châu 


Bà họ Châu sống vào đời Tống, người ở Tráp 
Xuyên, niệm Phật suốt ba mươi năm. Sau này, bà 
bỗng nhịn ăn bốn mươi ngày, chỉ uống nước niệm 
Phật. Một hôm, bà nằm mộng thấy ba vị tăng đều 
cầm hoa sen và nói: “Lúc trước tôi vì bà mà trồng 
hoa này, nay bà sẽ được vãng sinh”. Khi thức dậy, bà 
thỉnh chư tăng đến trợ niệm và bà ngồi ngay thắng 


268 Bốn Chúng Vãng Sanh 
mà qua đời. 


16. Bà họ Hạng 


Bà họ Hạng tên Diệu Trí sống vào đời Tống, 
người ở huyện Ngân. Chồng bà chết sớm, có hai đứa 
con gái, bà đều cho xuất gia. Bà siêng năng niệm 
Phật. Một hôm, bà chợt nói: “Tôi muốn ngôi qua 
đời, đừng làm quan tài cho tôi”. Con gái nói: “Đức 
Phật dùng quan tài aI nói gì đâu”. Người mẹ tỏ ra 
vui vẻ. Trong chốc lát có hương thơm khắp phòng, 
bà ngồi kết ấn mỉm cười mà qua đời. 


17. Thiếu nữ họ Bùi 

Thiếu nữ họ Bùi sống vào đời Tống, người ở 
Phần Dương, chuyên tâm niệm Phật. Đến ngày sắp 
mạng chung, cô đốt hương và nói: “Đức Phật mang 
đài sen đến rước tôi, tôi sẽ vãng sinh”. Cô vừa nói 
dứt lời, liền có hoa trời rải xuống, cô ngôi an nhiên 
qua đời. 


18. Bà họ Thẩm 


Bà họ Thâm sống vào đời Tống, người ở Từ Khê, 
lúc nhỏ đã ăn chay niệm Phật. Sau đó, bà vê làm dâu 
nhà họ Chương nhưng một lòng không thay đôi, và 


Bốn Chúng Vãng Sanh 269 


bà đã từng phát gạo và áo quần để giúp người đói 
rét. Sau này bị bệnh nhẹ, bà nỗ lực niệm Phật, bỗng 
thấy Đức Phật, bôồ-tát, chư thiên và Thánh chúng 
hiện ra trước mắt, lại có một nghìn ngọn đèn thắp 
sáng nói liền nhau như hình cầu vồng. Hôm đó, bà 
nằm thế cát tường mà qua đời. 


19. Bà họ Tôn 


Bà họ Tôn sống vào đời Tống, người ở Tứ Minh, 
góa chồng sớm. Bà chuyên tâm niệm Phật suốt ba 
mươi năm không chút xao lãng. Một hôm bị bệnh 
nhẹ, bà nằm mộng thấy tám vị tăng đi nhiễu quanh 
phòng lễ sám, tự thấy mình mặc áo lụa đi theo các vị 
tăng ấy. Khi thức dậy, bà tắm rửa, thay y phục sạch 
sẽ, thỉnh chư tăng đến hành trì pháp sám hối. Bà ở 
trước đại chúng, ngồi ngay thắng tụng kinh A-di- đà 
đến câu “nhất tâm bắt loạn”, tay trái kết ấn mà qua 
đời. Mọi người xa gần đều nghe trên hư không có 
tiếng nhạc. 


20. Bà họ Lâu 


Lâu Thị Tuệ Tĩnh sống vào đời Tống. Bà là vợ 
của Tự bạc Chu Nguyên Khanh và từng xem qua 
bộ Truyền đăng lục, tâm địa thấu suốt nên hết lòng 
nương theo pháp môn Tịnh nghiệp làm chỗ chân tu, 


270 Bốn Chúng Vãng Sanh 


niệm Phật mãi không dứt. Đến lúc tuổi già bị bệnh, 
bà bỗng thấy một đài sen màu tía, hóa Phật vô số và 
nghe mùi hương lạ thơm khắp phòng. Bấy giờ, bà 
bảo người trong nhà hãy gấp rút niệm Phật, trong 
chốc lát thì bà qua đời. 


21. Bà họ Tần 


Tần Thị Tịnh Kiên sống vào đời Tống, nhà ở 
Tùng Giang, nhàm chán thân nữ, nên tuy ở chung với 
chồng nhưng bà siêng năng giữ trai giới. Bà thường 
xem các bộ kinh như: Hoa nghiêm, Pháp hoa, Kim 
quang minh°5, Bát-nhã, không để thời gian luống 
qua vô ích. Bà ngày đêm hành trì Di-đà sám, lễ Phật 
một nghìn lạy, trải qua một thời gian lầu thì có ánh 
sáng chiếu vào nhà. Bấy giờ, bà an nhiên ngồi xoay 
mặt về hướng tây mà qua đời. 


22. Bà họ Chung 


Bà họ Chung sống vào đời Tống, người ở Gia 
Hòa, thường tụng kinh A-di-đà và niệm Phật suôt 


135. Kinh Kim quang minh (Kim quang minh kinh 3,8] 4#, S: Su- 
varnaprabhäsottama- sũtra): Kinh, 4 quyền, do ngài Đàm-vô Sắm dịch 
vào đời Bắc Lương, Trung Quốc, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 
16. Nội dung gôm 19 phẩm, chủ yếu nói về sự hộ vệ quốc gia của chư 
Thiên và các Thiện thần. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 92VÊI 


hai mươi năm liền. Một hôm, bà nói với đứa con: 
“Ta thấy vô số hoa sen trăng lớn và các bậc Thánh 
đứng ở trên đó”. Nói xong, bả ngồi ngay thắng mà 
qua đời. 


23. Thiếu nữ họ Tôn 


Thiếu nữ họ Tôn sống vào đời Tống, người ở 
Tiền Đường, thường niệm Phật và trì chú. Nhân lúc 
bị bệnh, cô thỉnh luật sư Thanh Chiếu đến và nói: 
“Con bệnh đã lâu, nhàm chắn cõi đời này, muốn 
cầu vãng sinh. Xin luật sư giảng cho con nghe về 
nhân duyên Tịnh độ”. Cô nghe giảng xong, lòng rất 
vui mừng. Tối đến, cô nằm mộng thấy luật sư bưng 
chén thuốc cho cô uống, mô hôi tuôn ra, cô cảm 
thấy thân tâm nhẹ nhàng. 

Ba ngày sau, cô nói với người chăm sóc: “Tôn 
giả Ca-diếp đến đây, ngồi trên một tòa sen vàng”. 
Nói vừa dứt lời, cô nhắm mắt kết ấn mà qua đời. 


24. Thiếu nữ họ Lương 


Thiếu nữ họ Lương sống vào đời Tống, người ở 
Phần Dương, hai mắt đều bị mù. Một hôm, cô gặp 
vị sa-môn khuyên niệm Phật. Cô niệm Phật như vậy 
suốt ba năm thì hai mắt sáng ra. Một hôm, cô bỗng 
thấy Đức Phật và bồ-tát cẦm tràng phan, bảo cái đến 


5/2 Bốn Chúng Vãng Sanh 
rước. Hôm ấy cô mạng chung. 


25. Bà họ Hoàng 


Bà họ Hoàng sống vào đời Tống, người ở Hồ 
Sơn, thường trì kinh Kim cương, Pháp hoa và 
chuyên tâm niệm Phật. Một hôm, bà bị bệnh lỊ, chỉ 
uống nước không ăn øl. Bây Ø1Ờ, CÓ VỊ tăng tu tập 
ở thất gần đó nằm mộng thấy bà đến nói: “Con sắp 
vãng sinh Tây phương”. Hai ngày sau, bà ngồi ngay 
thắng xoay mặt về phía tây niệm Phật và qua đời. 
Lúc ấy, mọi người đều thấy có đám mây hồng phủ 
trên nhà của bà. 


26. Bà họ Trần 


Bàhọ Trần sông vảo đời Tống, quê ở Quảng Bình, 
cắt tóc giống nØười xuất gia, ngày đêm chuyên tâm 
niệm Phật, được mọi người gọi là Đạo GIả. Sau này, 
trong lúc bệnh tật, bà mời rất đông kẻ tăng người tục 
đến nhà niệm Phật. Trải qua hai ngày, bà bỗng chắp 
tay an nhiên mà qua đời. 


27. Bà họ Thôi 


Bà Thôi làm nhũ mẫu cho nhà họ Lương vào 
đời Tống, quê ở Đông Bình, Truy Châu. Bà ăn chay 


Bốn Chúng Vãng Sanh 273 


trường, nhưng rất ngu muội, không thể cùng bạn bè 
tranh luận hơn thua. Người chủ là phu nhân Triều 
chuyên tâm học thiền, nhưng bà Thôi ngày đêm 
hầu cạnh phu nhân âm thầm chí thành niệm danh 
hiệu Phật A-di-đà không chút xao lãng. Bà không 
cầm tràng hạt nên không biết niệm mấy nghìn tiếng. 
Năm 72 tuôi, bị bệnh thô tả nằm mãi trên ø1ường, 
nhưng bà vẫn siêng năng niệm Phật hơn. Lúc rảnh 
rỗi, bà bỗng ngâm kệ: 

Tây phương một lối thích tu hành Trên không bít 
lỗi, đưới phẳng bằng Lúc đi không cần mang giày 
vớ Từng bước hoa sen tự đỡ chân. 

Miệng bà cứ nghêu ngao mãi như thế. Có người 
hỏi: 

-_ Đó là lời của a1? Bà đáp: 

-_ Của tôi. Người kia hỏi: 

-_ Lúc nào bà đi? Bà đáp: 

-_ Đến giờ Thân tôi đi. 

Quả nhiên, đến giờ Thân bà qua đời. Lễ hỏa thiêu 
của bà được cử hành như pháp của các vị tăng. Lúc 
hỏa thiêu xong, lưỡi bà vẫn còn nguyên vẹn và có 
hình giống như hoa sen. 


274 Bốn Chúng Vãng Sanh 


28. Thiếu nữ họ Ngô 


Thiếu nữ họ Ngô sống vào đời Tống, là một 
Huyện quân'*. Cô giữ trai giới nghiêm cẩn và có 
người hầu cận cũng rất siêng năng niệm Phật. Một 
hôm, cô bỗng thấy hoa sen vàng nâng bàn chân ba 
vị Thánh Tây phương, vài ngày sau thì thấy đầu gối, 
vài ngày sau nữa thấy thân và vài ngày sau nữa mới 
thấy mặt mũi của ba vị Thánh, ở giữa là Đức Phật 
A-di-đà, hai bên là bồ-tát Quán Âm và Thế Chí; 
lại thấy cõi nước, đền điện, phòng ốc rõ ràng như 
đường chỉ trong lòng bàn tay. Những cảnh tượng ấy 
hiện rõ ràng trước mắt suốt ba năm. Sau này, bỗng 
bà bị bệnh, tự nói mình được vãng sinh và qua đời. 


Ghi chú 

Thiếu nữ họ Ngô lúc nào cũng thấy Phật, việc ấy 
có không? Nếu căn cứ vào sức tu tập tinh tiến, xét 
theo lí thì đương nhiên có việc này. Nhưng giữa ma 
và Phật phải phân biệt rõ ràng, tà và chính phải rạch 
ròi. Người nữ gặp việc này phải nhanh chóng đến 
hỏi các bậc cao minh. 


136. Huyện quân #45Z: Hiệu của vua ban cho người phụ nữ. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 270 


29. Bà họ Trịnh 


Trịnh Thị Tịnh An sống vào đời Nguyên, quê 
ở Tiền Đường, chuyên tâm niệm Phật suốt ngày 
không chút xao lãng. Lúc bị bệnh, bà nghe trên hư 
không có tiếng bảo rằng: “Đã đến lúc bà phải ra đi, 
không được chậm trễ”. Bà lại thấy thân Đức Phật 
màu vàng, liền phân chắn hãn lên, ngồi ngay thăng 
xoay mặt về hướng tây, gọi người con gái xuất gia 
của bà đến tụng kinh A-di-đà. Bấy giờ, bà an nhiên 
qua đời. Con gái của bà nằm mộng thấy mẹ đến nói: 
“Mẹ đã sinh về Tịnh độ, con phải nghe lời các bậc 
tu hành”. 


30. Bà họ Chu 


Bà họ Chu sống vào đời Nguyên, người ở chợ 
Bảo Tràng, huyện Ngân, chuyên tâm tu Tịnh độ. 
Vào đầu năm bà giữ im lặng, không nói lời nào, 
ngày đêm thường ngồi, kéo dài đến trọn một tháng 
mới thôi.Vào tháng sáu của mùa hạ thì ban phát 
nước trà, trải qua một thời gian dài không ngừng 
nghỉ. Một hôm, bà nằm mộng thấy có lá sen lớn che 
kín cả chợ, tự thấy mình cầm tràng hạt đi kinh hành 
niệm Phật trên lá sen. Sau này, bà bị bệnh nhẹ, ban 
đêm có người hàng xóm thấy tràng phan, bảo cái 
bay vào trong nhà bà. Đến lúc trời vừa sáng, bà ngồi 


527 Bốn Chúng Vãng Sanh 
chắp tay niệm Phật mà qua đời. 


31. Bà họ Tiết 

Vào thời Đại Minh có bà họ Tiết, là con gái của 
nhà thế tộc ở Vũ Đường. Khi sinh bà, mẹ bà nằm 
mộng thấy sao Trường Canh chui vào bụng. Về sau, 
bà về làm dâu ở nhà họ Chu, sinh được năm người 
con thì chồng qua đời. Bà ở vậy thủ tiết nuôi con và 
hăng ngày thờ cúng Quan Âm đại sĩ. Một hôm, bà 
đốt hương cúng dường, khói hương quyện tỏa thành 
hình hoa sen. Mọi người đều lẫy làm lạ. Từ đó, bà 
chuyên tâm niệm Phật và bồ thí không biết mệt mỏi. 
Bà niệm Phật suốt mười lăm năm không bỏ ngày 
nào. 

Tháng năm, niên hiệu Vạn Lịch, nhằm năm Đinh 
Hợi (1575), bà mắc bệnh. Thầy thuốc bảo đem cháo 
sữa đến nhưng bà nhất định không dùng. Bà dứt hắn 
cơm nước lẫn thuốc thang từ đó. Đến ngày mùng 
6 tháng 9, bà cho mời chư tăng đến nhà cử hành lễ 
sám. Bà lại nói: “Bốn ngày nữa, việc của tôi sẽ hoàn 
tất”. Nói rồi, bà hướng về tượng Đức Phật A-di-đà 
ngày đêm chuyên tâm niệm danh hiệu Ngài. Đồng 
thời, bà căn dặn các con trai phụ giúp bà và cầm 
tuyệt đối không cho phụ nữ vào phòng. Bấy giờ, 
đúng vào ngày mùng 9 tháng 9, bà lẫy nước hương 


Bốn Chúng Vãng Sanh 277 


vầy lên y phục sạch và cái ghế ngồi để tịnh hóa. 
Sáng sớm hôm sau, bà lấy nước rửa tay, tụng Cam 
lộ chân ngôn, mặc áo sạch sẽ, đội mũ Chí công, quỳ 
mãi trước tượng Phật A-di-đà và niệm danh hiệu 
của Ngài. Rồi bà đốt hương đọc bài kệ xưng tán 
Phật, xướng Tam quy y, lạy ba lạy, lần chuỗi niệm 
Phật 108 lần. Đến giờ Ngọ, bà ngôi ngay thắng kết 
ấn qua đời. Bà chết mà thần khí vẫn tươi tỉnh, so với 
khi còn sống thì rạng rỡ hơn nhiều. 

Lúc ấy, những người đứng bên cạnh đều nghe có 
hương thơm của hoa sen ngào ngạt khắp phòng. Các 
con trai bà theo như lời dặn đưa thi thể mẹ họ vào 
khám. Ngày đưa đám bà có mấy nghìn người đến 
xem, ai nây đều vui vẻ đỉnh lễ. Điềm lành vãng sinh 
của bà ở các bản truyện khác đều có ghi lại. 


Ghi chú 

Người mẹ trước khi chết đã dặn các con chuẩn bị 
cái khám, không cần quan tải, không rước sát thần, 
không đốt giấy tiền vàng bạc, không giết muông 
sinh để cúng tế. Các con bà đều nghe theo không 
dám làm trái. 

Tôi (Châu Hoằng) nghe: Thuở xưa có một người 
ngồi chết, đứa con sợ trái với danh giáo nên mới 
kéo chân người cha duỗi ra, bất thình lình người 
cha lấy tay đánh người con. Người con sợ quá nói 


278 Bốn Chúng Vãng Sanh 


rằng: “Con giúp cha ngồi chết”. Nay chúng ta xem 
các con bà Chu làm như thế nào! Trước khi người 
mẹ trút hơi thở cuối cùng, bà đợi tôi đến truyền giới 
nhưng tôi đến trễ. Người mẹ nói: “Thời giờ đã đến 
mẹ không đợi nữa”. Nói dứt lời, bà nhắm mắt qua 
đời. Nhiều người cho rằng bà vì hận mà chết. Họ 
đâu biết rằng, tuy tôi chưa xuống thuyền nhưng đã 
làm pháp yết-ma'* rồi. Ôi! Các bậc thiện nhân đều 
ở chung một chỗ. Mẹ con bà Chu há chẳng phải 
cũng giống như vậy saol 


32. Phụ nữ họ Hứa 


Vào thời Đại Minh có một thiếu phụ họ Hứa, 
quê ở quận Hàng Châu. Bà là người hiền lành, chất 
phác, suốt ngày chỉ biết niệm Phật. Khi sắp qua đời, 
bà gọi người nhà đến và từ biệt họ. Sau đó, bà mặc V 
phục sạch đẹp, ngồi ngay thắng, tay cầm thiên mục 
bạch hoa tự cài lên đầu mình rồi an nhiên qua đời. 


137. Yết-ma #3 /# (S: karman): Các việc làm có liên quan đến giới luật 
như thụ giới, sám hối, kết giới tức chỉ cho tác pháp sinh thiện diệt ác. 
Lúc thụ giới, nhờ yết- -ma mà giới tử thành tựu được giới thể. Nội dung 
yết- ma gồm có bốn thứ: Pháp (tác pháp yết-ma), Sự (tất cả sự thật về 
yết- -ma), Nhân (người có liên quan đến yết-ma) và Giới (nơi thực hành 
yết-ma). 


Bốn Chúng Vãng Sanh 279 


Tổng Luận 

Cõi nước Cực Lạc thật không có người nữ. 
Người nữ đã được vãng sinh về đó nhất định đều 
có hình tướng như nam giới. Nay có người vẽ bức 
tranh Cửu phẩm'*° ở Tây phương trong đó có hình 
tướng người nữ, như vậy là sai lầm. Ây chỉ là căn cứ 
vào cái nhân xưa còn lại mà vẽ thành bức tranh có 
đủ các loài đồng sinh mà thôi, chứ ở trong cảnh giới 
thanh tịnh tìm hình bóng người nam còn không có, 
huống chỉ người nữ! 

Tuy nhiên, người nữ lại có ba khuyết điểm. Thứ 
nhất, hiểu với cha mẹ chồng không bằng hiếu với 
cha mẹ mình. Thứ hai, đối xử với người ở không 
như đối xử với con cháu mình. Thứ ba, biết bồ thí 
nhưng không biết ngăn chặn cái tâm tham của mình. 
Biết mến mộ thân nam nhưng không biết chừa bỏ cái 
tính nết đàn bà của mình. Chỉ biết hăng hái vào chùa 
phụng sự sa-môn nhưng không biết tìm lại chính 
mình. Biết rõ ba điều này, mặc dù chưa ra khỏi cõi 
Ta-bà nhưng chắc chắn được làm tì-kheo,vì sao lại 
lo không vãng sinh Tịnh độ? 


138. Cửu phẩm 2#: Thượng thượng, thượng trung, thượng hạ; trung 
thượng, trung trung, trung hạ; hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. 


280 Bốn Chúng Vãng Sanh 


33. Ba lão họ Vu 


Vào đời Đại Minh có bà lão họ Vu, là mẹ của Vu 
Quí ở thôn Châu Thiệu, Xương Bình, Bắc Kinh. Bà 
đã niệm Phật trong một thời gian rất lâu. Một hôm, 
bà giặt y phục sạch sẽ và nói với con rằng: “Mẹ sắp 
sinh về Tịnh độ rồi”. Người con không tin. Đến kì 
hạn, bà lấy cái ghế đặt giữa sân và ngôi trên ghế 
mà qua đời. Lúc Ấy, có hương thơm lạ, thiên nhạc, 
người trong làng đều nghe biết. 


34. Bà họ Phương 


Vào đời Đại Minh có bà họ Phương, là vợ của 
ông Chư sinh! Ngô Ứng Đạo. Năm ba mươi tuổi, 
chồng bà qua đời. Từ đó, bà một lòng theo đạo Phật 
và chuyên tu cầu sinh Tịnh độ. Bấy giờ, có một bà 
lão cũng trì trai, giữ giới theo hầu bà suốt hai mươi 
năm. 

Đến niên hiệu Vạn Lịch, nhằm năm Ất Dậu 
(1585), lúc ấy bà Phương tròn năm mươi tuổi. Bà 
mắc bệnh nhẹ nên cho gọi bà lão đến bên cạnh niệm 
Phật mãi không dứt, không nói một lời và không 
làm chuyện gì khác. Một ngày trước khi qua đời, bà 
tắm rửa sạch sẽ, thay y phục. Sáng sớm hôm sau, 


139. Chư sinh ‡# +: Sinh viên đã nhập học Quốc Tử Giám. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 281 


bà đốt hương lễ Phật, rồi trở lại ngôi trên giường và 
qua đời. 

Ông Tử Dụng Tiên đỗ tiến sĩ chưa từng nói dối 
với al, đã thuật lại cho tôi (sư Châu Hoằng) nghe 
đầy đủ việc này. 


35. Bà Trương 


Vào đời Đại Minh có bà họ Đào, là vợ kế của 
cư sĩ Trương Thủ Ước ở Trường Thủy. Sở dĩ ông 
Trương tin và phụng thờ Phật là do bà khuyến khích 
cảm hóa. Hàng ngày bà Trương tụng kinh không 
gián đoạn. Một hôm, nhần ông Trương đến Phố Đà 
sơn đỉnh lễ bồ-tát Quán Thế Âm, bà Trương ở nhà 
nói với hai người con: “Hằng ngày mẹ tham cứu hai 
câu “Thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật” nay mới tỏ 
ngộ. Ngày mùng 4 mẹ sẽ đi”. Đến kì hạn đã định, bà 
ngồi ngay thắng mà qua đời. 

Ngày hôm sau, ông Trương trở về, tâm liệm bà. 
Một lát sau, trên nắp quan tài bỗng xuất hiện năm 
đóa sen xanh. Ông â ây vô cùng ngạc nhiên, lấy làm 
hồ thẹn và tự trách rằng: “Minh sông chung với nhau 
mà tôi chăng hề biết đạo hạnh của bà như thế”. Mọi 
người gần xa đều thấy biết việc này, không ai không 
khen ngợi, ngưỡng mộ. 


282 Bốn Chúng Vãng Sanh 


36. Mẹ của Tôn Danh 


Vào đời Đại Minh có mẹ của Trung quan Tôn 
Danh suốt đời trì trai, giữ giới và chuyên tâm niệm 
Phật. Đến lúc tuổi già, bà mắc bệnh nhẹ, tự biết giờ 
đi đã đến. Bà nói với người con: “Mẹ muốn ngồi 
chết”. Con bà khóc than xin bà đừng đi nhưng không 
được. Bà bảo làm sẵn cho bà một cái khám, đến giờ 
bà vào khám ngồi ngay thắng mà qua đời. 


37. Bà họ Chu 


Vào đời Đại Minh có bà họ Chu, quê ở Gia Định, 
Ngô Quận, là vợ của cư sĩ Trần Tuấn Xuyên. Bà vốn 
là người có tính hiền từ, hiểu thảo, một lòng hướng 
về Tam bảo. 

Năm bà 81 tuổi, con bà cầu học với ngài Vân Thê 
trở về và chỉ bà phương pháp niệm Phật vãng sinh. 
Từ đó, bà dành hết tâm tư chuyên tu tịnh nghiệp. 
Niệm Phật được hai năm, bỗng nhiên bà bị bệnh. 
Ba ngày trước khi qua đời, trước phòng của bà tự 
nhiên có người gọi tên bà ba lần thật lớn. Lúc ấy, bà 
nói: “Có hai người mặc y phục màu xanh ở đây”. Vì 
bệnh lâu ngày nên sức khỏe bà rất yếu, vậy mà bỗng 
nhiên bà bật dậy ngồi ngay thăng. 

Các con khuyên bà nên nằm nghỉ. Bà liền nằm 
xuống theo thế cát tường và qua đời. Các con rước 


Bốn Chúng Vãng Sanh 283 


thi thê bà đặt nằm ngửa giữa nhà, thì tự nhiên thi thể 
tự xoay về hướng tây. Bấy giờ, mọi người đều rất 
ngạc nhiên, họ cho rằng, vì sự siêng năng, chí thành 
tu tập của bà nên cảm ứng như vậy. 


Ghi chú 

Hác Hi và bà họ Chu đều có điềm lành thấy đồng 
tử mặc y phục màu xanh, tức sẽ sinh lên cõi trời 
hoặc sinh vào cõi người. Sau đó không lầu, một là 
thây Phật ngôi trên đải sen, hai là không quên xoay 
vê hướng tây, thì sẽ sinh về Tịnh độ. Nếu như hai 
tướng ấy đều hiện cùng một lúc thì hoặc là chưa xác 
định được sinh về đâu, hoặc không được vãng sinh, 
hoặc thời gian vãng sinh còn xa. 


38. Bà họ Từ 


Vào đời Đại Minh có người đàn bà họ Từ, quê 
ở Gia Định làm dâu họ Lục, chồng mắt sớm, ở góa, 
chuyên tu tịnh nghiệp. Ngày trước chồng bà bỏ ra 
nghìn lượng vàng cho vay, sau khi ông ấy qua đời, 
bà đốt hết giấy tờ, cũng không lấy lại vàng. Ngoài 
ra, bà còn đem tất cả đồ trang sức của mình cho hết 
mọi người. Bà thường đến trước Phật lễ lạy, tụng 
niệm không dứt. 

Bỗng một đêm, bà gọi người hầu lại và bảo: 


284 Bốn Chúng Vãng Sanh 


“Ngươi nhìn xem hướng đông có phát ánh sáng 
không? Đã đến lúc ta vãng sinh rồi, các người hãy 
trợ niệm cho ta”. Nói xong, bà chắp tay đõng dạc 
niệm Phật và qua đời. 


VI. NGƯỜI ÁC VÃNG SINH 
1. Trương Thiện Hòa 

Vào đời Đường có người tên Trương Thiện Hòa 
làm nghề mồ trâu. Đến lúc sắp qua đời, ông thây 
một bây trâu nói tiếng người đến đòi mạng. Lúc ấy, 
ông vô cùng sợ hãi, vội gọi vợ lại và bảo: “Bà mau 
đi thỉnh chư tăng đến làm lễ sám hồi cho tôi”. 

Chư tăng đến nhà nói với ông: 

- Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Người 
nào khi sắp lâm chung thấy tướng ác hiện ra mà chí 
tâm niệm Phật thì liền được vãng sinh”. 

Thiện Hòa nói: 

- Cảnh địa ngục hiện ra rất nguy cấp, không 
còn kịp lây lư hương nữa! 

Nói rồi tay phải ô ông cầm lửa, tay trái cầm hương 
đốt, ngồi xoay mặt về hướng tây chuyên tâm, tha 
thiết niệm Phật. Niệm chưa được mười tiếng, ông 
tự nói: “Phật đến rước tôi!” Nói dứt lời, ô ông trút hơi 
thở cuối cùng. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 285 


Ghi chú 

Trong lúc thấy cảnh địa ngục hiện ra trước mắt, 
dùng tay làm lư hương; ấy là vì gặp tình thế quá bức 
bách nên lòng mới thành khẩn, ý mới tỉnh chuyên 
cũng không có niệm thứ hai vậy. Dù nói chỉ cần 
mười niệm nhưng vẫn hơn những người ròng rã 
niệm Phật cả trăm nghìn vạn ức niệm mà không 
nhất tâm. Những người như vậy nhất định sẽ vãng 
sinh.Theo lí thì thật đúng như thế. Có người nghỉ 
ngờ ông là bô- tát thị hiện nên mới làm được như 
thế. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy! 


2. Trương Chung Quỳ 


Vào đời Đường có người tên Trương Chung 
Quỳ, làm nghề giết gà. Lúc ông bệnh nặng thấy một 
người mặc áo lụa đào xua bầy gà đến mô ông, máu 
chảy đầy mặt, đau đớn không sao chịu nồi. 

Bấy giờ, có vị tì-kheo đến nhà bài trí tượng Phật 
và bảo ông niệm Phật. Bỗng chốc, có hương thơm 
phảng phất khắp phòng và ông nhẹ nhàng qua đời. 


3. Hùng Tuấn 


Vào đời Đường có người tên Hùng Tuấn, quê 
ở Thành Đô, ông can đảm, dũng cảm hơn người, 
nhưng không giữ giới luật. Ông từng bỏ đạo để gia 


286 Bốn Chúng Vãng Sanh 


nhập quân đội. Sau khi xuất ngũ, ông trở lại làm 
tăng. Một hôm, ông đọc kinh, thấy trong kinh ghi: 
“Niệm một tiếng danh hiệu Phật thì diệt được tội 
nặng sinh tử trong tám mươi ức kiếp”. Đọc đến đó, 
ông vô cùng mừng rỡ và thốt lên rằng: “Có điều này 
để ta nương nhờ rồi!” 

Từ đó, tuy vẫn làm ác nhưng ông thường niệm 
Phật không dứt. Đến tháng 2 năm Đinh Mùi, ông 
đột ngột qua đời. Nhưng trải qua một đêm ông bỗng 
sống lại và kế rằng: 

-_ Tôi đã xuống âm phủ, gặp Diễm vương. Diễm 
vương nói: “Ta bắt lầm ngươi. Thường ngày ngươi 
niệm Phật nhưng vốn không có lòng tin sâu sắc. Nay 
ta tha cho ngươi trở lại nhân gian, nhưng phải siêng 
năng niệm Phật hơn'. 

Nhiều người chứng kiến việc như vậy, họ cho 
rằng ông ta lọt lưới địa ngục. Sau đó, ông vào núi, 
trì trai, giữ giới và niệm Phật suốt bốn năm. Đến 
tháng 3 năm Định Hợi, khi chư tăng đều có mặt, 
ông nói: 

-_ Đến giờ tôi phải đi rồi. Các ngài trở vào thành 
nếu gặp người thân của tôi thì báo cho họ biết là 
Hùng Tuấn nhờ niệm Phật nên được vãng sinh Tịnh 
độ rôi, chớ cho rằng tôi là người lọt lưới địa ngục. 

Nói rồi, ông ngồi ngay thắng mà qua đời. 


Bốn Chúng Vãng Sanh Dh7 


Ghi chú 

Đồ dơ và sạch không thê đựng chung trong một 
cái bát, thì làm sao có trường hợp người vừa làm ác 
vừa niệm Phật mà được vãng sinh! Ôi! Xét lại câu 
nói: “Có điều này để ta nương nhờ rồi”, trong ấy 
nói, niệm một tiếng danh hiệu Phật thì diệt được vô 
lượng tội. Bởi vì lòng tin đã ăn sâu vào xương tủy 
thì chỉ một niệm mà sức nặng đến vạn cân, cho nên 
đến khi lâm chung chuyên nghiệp được vãng sinh. 
Như vậy, sao lại nghi ngờ? 


4. Duy Cung 


Vào đời Đường, có vị tăng tên Duy Cung sống ở 
chùa Pháp Tính. Ông ta tính tình ngang ngược, xem 
thường người trên, hiếp đáp kẻ dưới, kết bạn với kẻ 
thiếu tư cách, bọn cờ bạc, rượu chè thường tụ tập 
trước cổng chùa. Những lúc rảnh rỗi ông lại niệm 
Phật. 

Bấy giờ, trong chùa có vị tì-kheo tên Linh Khuy 
thường giúp đỡ cho bọn người xấu này. Người dân 
trong làng nói: 

Linh Khuy làm ác, Duy Cung theo gót, Ngàn 
tầng địa ngục, Cùng vào không chán. 

Duy Cung nghe vậy liền nói với họ: 

- Tuy tôi gây nhiều tội nghiệp không có chỗ 


288 Bốn Chúng Vãng Sanh 


trốn thoát, nhưng Đức Phật A-di-đà ở cõi Tịnh độ 
thương tôi mắc phải lỗi lầm mà cứu ra khỏi cảnh 
lầm than. Lễ nào tôi lại bị rơi vào đường ác sao? 

Đến niên hiệu Càn Ninh thứ hai (895), Duy Cung 
mắc bệnh nặng. Linh Khuy đến thăm, từ ngoài đi 
vào thấy đoàn nhạc công tuôi trẻ, mặc y phục rất 
đẹp. Linh Khuy hỏi: 

-_ Các vị từ đâu đến? Họ đáp: 

- Từ Tây phương đến rước Duy Cung thượng 
nhân. 

Bấy giờ, một vị trong số những người ấy lấy 
trong bụng ra một cái bình bằng vàng. Trong bình 
có hoa sen còn búp nhỏ như nắm tay, bỗng chốc nó 
nở xòe ra lớn dần như cái mâm, tỏa rực ánh sáng. 
Những người ấy chạy nhanh về hướng chùa và đột 
nhiên biến mắt. Khi Linh Khuy về đến chùa thì nghe 
trong chùa có tiếng chuông và Duy Cung đã qua đời. 


5. Oánh Kha 


Vào đời Tống có người tên Oánh Kha, xuất gia 
học đạo ở Dao Sơn, Tráp Xuyên, nhưng lại tha hồ ăn 
uống rượu thịt. Bỗng một hôm, ông sực nhớ phạm 
hạnh của mình không vẹn toàn, sợ bị đọa lạc luân 
hồi sinh tử. Ông bảo những người ở chung đọc cuỗn 
Tịnh độ vãng sinh truyện do thiền sư Giới Châu 


Bốn Chúng Vãng Sanh 289 


biên soạn cho ông nghe. Đọc truyện nào ông cũng 
đều gật đầu đồng ý. Sau đó, trong phòng của mình, 
ông đặt một cái phế Xoay về hướng tây rồi tuyệt 
thực và ngồi niệm Phật suốt ba ngày. Một đêm, ông 
nằm mộng thấy Phật đến nói: 

- Ông còn sống được mười năm nữa, phải nên 
siêng năng niệm Phật. 

Oánh Kha thưa: 

- - Dù cho con sống thêm một trăm năm thì cũng 
sông trong cõi Diêm-phù nhơ uề này, mà ở cõi này 
dễ mất chính mạng. Con chỉ nguyện sớm được sinh 
về An Dưỡng để hầu hạ các bậc Thánh. 

Phật nói: 

- Nếu chí nguyện của ông đã như vậy thì ba 
ngày sau Ta sẽ đến rước ông. 

Kỳ hạn ba ngày đã đến, ông tập hợp mọi người 
tụng kinh A-di-đà và nói: “Phật và đại chúng đều đã 
đến”. Nói dứt lời, ông lặng lẽ qua đời. 


6. Irọng Minh 


Vào đời Tống có người tên Trọng Minh, cư ngụ 
tại chùa Báo Ân thuộc Sơn Âm, thường phá giới, 
phạm trai. Một thời gian sau, ông mắc bệnh và gọi 
người bạn đồng học tên là Đạo Ninh lại và nói: 

-_ Nay tâm thức tôi rỗi loạn, có thuốc gì chữa trị 


290 Bốn Chúng Vãng Sanh 


được không? Đạo Ninh nói: 

-_ Ông nên quán tưởng hơi thở niệm Phật. 

Trọng Minh làm theo y như lời Đạo Ninh chỉ, 
được bảy ngày thì sức lực đã cạn kiệt. Đạo Ninh 
lại bảo, ông hãy quán tưởng hình tượng, Phật như ở 
trước mặt. Ông quản tưởng được một hồi lâu, bỗng 
thấy hai vị bồ-tát, kế đến thấy Đức Phật, rồi ông 
nhắm mắt qua đời. 


7. Ngô Quỳnh 
Vào đời Tống có người tên Ngô Quỳnh, quê ở 
Lâm An. Ban đầu ông xuất gia làm tăng, nhưng sau 
đó lại hoàn tục. Ông kết hôn hai lần và sinh được hai 
người con. Ông làm nghề bán rượu thịt, không việc 
gì không làm. Ông thường đứng bếp, hay giết gà, vịt 
v.v... nhưng mỗi khi cầm dao lên ông đều xướng: 
*A-di-đà Phật! Ngươi hãy thoát khỏi thân này đi”. 
Ông vừa xưng niệm danh hiệu Phật vừa xuống dao. 
Mỗi khi cắt thịt, miệng ông luôn niệm Phật 
không dứt. Về sau, trên mắt ông nỗi hai khối u như 
hai quả trứng gà và nó lớn rất nhanh, thật dễ sợ. Ông 
cất một cái thảo am rồi ở cách li với vợ con. Từ đó, 
ông lo niệm Phật, lễ sám không kể ngày đêm. 
Đến niên hiệu Thiệu Hưng thứ 23 (1153), ông 
nói với mọi người rằng: “Ngày mai vào giờ Tuất 


Bốn Chúng Vãng Sanh 251 


tôi sẽ đi”. Nghe vậy, mọi người đều cười nhạo ông. 
Đến chiều tối, ông đem cái áo vải thô đối lẫy rượu 
uống. Uống xong, ông viết bài kệ: 

Như rượu, đều không Hỏi gì Thiền tong Hôm 
nay, trần trọng! GIó mát trăng trong. 

Viết rồi, ông ngồi ngay thăng chắp tay niệm Phật 
và bỗng la to: “Đức Phật đến!”, rồi ông qua đời. 


8$. Kim Thích 

Vào đời Tống có người tên Kim Thích, quê ở 
Cối Kê, làm nghề đánh cá. Một hôm, bỗng nhiên 
ông tỉnh ngộ, giữ giới rất nghiêm cẩn, mỗi ngày 
niệm Phật cả vạn tiếng, trải qua một thời gian lâu 
mà không hề xao lãng. Sau đó, ông không có bệnh 
nhưng nói với người nhà: “Phật A-di-đà và hai vị 
bồ-tát đều đã đến rước tôi. Tôi đi về Tịnh độ đây”. 
Nói xong, ông đốt hương, ngồi ngay thắng và qua 
đời. Người trong làng nghe có hương thơm lạ và 
tiếng nhạc trời kéo dải suốt ngày mà vẫn không tan. 


Ghi chú 

Việc của Kim Thích so với hai ông Thiện Hòa, 
Chung Quỳ hoản toàn khác. Hai người kia lúc sống 
tạo nghiệp, đến khi sắp qua đời mới chân thành hối 
cải. Còn Kim Thích biết sửa đổi lỗi lầm trước và 


ĐÀ” P2 Bốn Chúng Vãng Sanh 


trải qua một thời gian lâu tu tập các nghiệp thiện, 
cho nên phâm vị vãng sinh chắc chăn phải hơn hai 
người kia. 


Tổng luận 

Biến khổ mênh mông, quay đầu là bờ; nhà tối 
nhiều năm chỉ cần một ngọn đuốc là sáng. Chắc 
chăn cõi Tịnh độ không bỏ rơi người ác. Tuy nhiên, 
phải nên tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành, mà thống thiết tự 
trách mình và trừng phạt lây mình, hoàn toàn không 
nên ÿ lại đới nghiệp vãng sinh mà cứ an tâm làm ác 
để rồi trông mong vào sự may mắn. 

Người làm ác ngày xưa lấy đây làm thuốc, người 
làm ác đời nay bám vào đây nên thành bệnh. Vì thế 
nên nói, người làm ác ngày xưa tuy gọi là người ác 
nhưng thực chất là người thiện, còn người làm ác 
đời nay gọi là người ác thì đúng là người ác. Ôi! 
Thật đáng buôn thay! 


Bốn Chúng Vãng Sanh 255 


VII. SÚC SINH VÃNG SINH 
1. Rồng con 


Kinh Bồ-tát xử thai!“ ghi: 

Có một con rồng nói với kim sí điểu'*! rằng: “Từ 
khi tôi mang thân rồng tới nay chưa từng sát sinh, 
cũng không quấy nhiễu các loài ở dưới nước, sau 
khi qua đời, chắc chắn sẽ sinh về cõi nước của Phật 
A-di-đà”. 

Ghi chú 

Có lòng từ không giết hại sinh mạng ấy là tịnh 
nghiệp chính nhân. Rồng làm theo lời Phật dạy chắc 


141 


140. Kinh Bồ-tát xứ thai (Bồ-tát xứ thai kinh #-?š #šJ&##): Cụ: Bồ- 
tát Tùng Suất thuật thiên giáng thần mẫu thai thuyết Quảng Phổ kinh: 
Kinh, 7 quyền, do ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Hậu Tần, được 
xếp vào Đại Chính tạng, tập 12. Nội dung kinh này được phân ra 38 
phẩm. Quyên I, lời tựa trình bày Đức Phật vì A-nan vận thần thông mà 
hiện tướng trạng trong thai mẹ khiến cho A-nan biết ở trong thai cũng 
giống như cung trời. Hiện thân bỗ-tát không bị dín bụi trần. Lúc bồ-tát 
ở mười phương nhóm họp, nghe Đức Phật ở trong thai thuyết pháp. Từ 
đầu đến phẩm thứ 34 Ngài ở trong thai thuyết pháp, hoằng dương tư 
tưởng tính không. Từ phẩm 35 trở về sau Đức Phật thụ kí cho bô-tát 
Di-lặc và dặn dò phân xá-lợi xây tháp thờ cho vua tám nước, chư thiên 
v... Đồng thời phó chúc cho ngài Ca-diếp làm thượng thủ kiết tập 
kinh điền. 
141. Kim sí điều 3# Š; (S: suparna): Một loài chim giống như chim 
diều hâu trong thần thoại Án Độ. Đây là loài chim được thần thoại hóa, 
thân to lớn và hung đữ, là chim trời Tì-thấp-nô cưỡi, tương truyền lúc 
nó mới sinh ra, thân nó phát ánh sáng chói lọi, chư thiên lầm tưởng là 
Hỏa Thiên nên kéo nhau đến lễ bái. 


294 Bốn Chúng Vãng Sanh 
chăn được vãng sinh. 


2. Chim két 


Vào niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường (785-?), 
có người họ Bùi ở Hà Đông nuôi một con chim két. 
Nó niệm Phật liên tục, quá giờ Ngọ thì không ăn. 
Lúc sắp chết, nó niệm Phật mười tiếng rồi tắt thở. 
Sau khi đốt xác nó người ta nhặt được hơn mười 
viên xá-lợi, sáng chói mắt. Bấy giờ, có vị tăng tên 
Tuệ Quán dùng gạch nung xây tháp thờ xá-lợi để 
tuyên dương sự kì lạ ấy. Quan đầu tỉnh Thành Đô 
tên VI Cao làm bài kí sự, có câu: “Thấy rõ được cái 
tướng không ở nơi vô niệm, thì sau khi chết mới có 
thể để lại xá-lợi”. 


3. Chim sáo 


Vào đời Tống có Quán Công ở chùa Chính 
Đăng, Hoàng Nham nuôi một con chim sáo biết 
nói tiếng người, niệm Phật không dứt. Một hôm, 
nó đứng chết. Khi đào huyệt chôn nó ngay nơi ấy, 
Quán Công bỗng thấy trên chót lưỡi nó mọc ra một 
đóa hoa sen màu tía. Luật sư Linh Chị từng làm bài 
tán ca ngợi nó: “Bị nhốt và chết đứng trong lồng 
là chuyện bình thường, mọc ra hoa sen tía trên đầu 
lưỡi mới là chuyện kì lạ”. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 295 


4. Chim sáo 


Có người ở Đàm Châu nuôi một con chim sáo. 
Nó thường niệm Phật. Sau khi nó chết, ông ta dùng 
quan tài chôn cất đàng hoàng. Bỗng nhiên nơi chôn 
nó mọc lên một đóa hoa sen. Và chính ông ứng khâu 
làm bài tụng khen ngợi: 

Có con chim linh hiệu Bát Ca Nghe lời tăng dạy 
niệm Di-đà Chết rồi chôn cất, hoa sen hiện 

Người chẳng hồi tâm, biết thế nào? 


Ghi chú 

Chim két, chim sáo được người dạy niệm Phật 
nên vãng sinh, ấy là chuyện bình thường thôi. 
Nhưng sao ngày nay chắng nghe nói súc sinh được 
vãng sinh nữa? 

Ôi! Ví như người đời đều nghe lời chỉ dạy về 
niệm Phật, nhưng có người chuyên tâm niệm Phật, 
có người niệm Phật hời hợt. Vì thế, người niệm Phật 
thì nhiều mà người được vãng sinh rất ít. Cũng vậy, 
trường hợp chim két, chim sáo kia được vãng sinh 
có gì không hợp lý? 


Tông luận 
Có người cho răng: “Con người khôn lanh, loài 
vật ngu xuân, vì sao chim là loại súc sinh mà được 


296 Bốn Chúng Vãng Sanh 


vãng sinh?”. Là vì họ không biết tất cả các loài hữu 
tình đều có tính giác của Phật, nhưng vì sự mê mờ có 
dày, có mỏng nên mới có sự phân biệt người và súc 
sinh. Chứ chăng phải giữa khôn lanh và ngu xuân có 
sự chênh lệch nhau. Chắng hạn như: “Chim trĩ nhờ 
nghe kinh Pháp hoa mà sinh lại đời làm Tăng. Con 
trâu thấy được thân tướng đức Phật nên sau khi chết 
được sinh lên cõi trời”. Những chuyện này được ghi 
lại rõ ràng trong các truyện. Huống gì chúng sinh 
trong ba đường, địa ngục, ngạ quý, súc sinh đều có 
thê sinh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà. Đây vốn 
là bốn nguyện của tì-kheo Pháp Tạng. 

Nhưng khổ nỗi, con người thấy súc sinh được 
vãng sinh vẫn cứ điềm nhiên không thức tỉnh, đành 
lòng sống trong cảnh năm trược, giam hãm trong 
luân hồi. Một hơi thở ra không trở lại thì thay hình 
đổi dạng trong đường súc sinh, vậy mà không tự 
biết vì sao phải như thế? 


Bốn Chúng Vãng Sanh 27 


Quyền 3 
VIII. CHƯ THÁNH ĐÔNG QUI 
1. Lựa chọn sinh về Cực Lạc 


Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật ghi: 

Bấy giờ Vi-đề-hi rơi lệ bạch Đức Phật răng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài nói cho con nghe 
nơi nào không có các điều lo lắng và khổ não để con 
nguyện sinh về nơi ấy; con không thích ở cõi Diêm- 
phù-đề xấu ác này nữa!”. Lúc ấy, Đức Thế 

Tôn phóng ánh sáng giữa chặng mày chiếu soi 
khắp thế giới mười phương, các cõi nước của chư 
Phật đều hiện ra trong đó. Vi-đề-hi xem xong, hướng 
về Đức Phật bạch: “Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả cõi 
nước của chư Phật đều thanh tịnh và có ánh sáng, 
nhưng nay con chỉ nguyện sinh về cõi Cực Lạc của 
Đức Phật A-di-đà!”. 


2. Vãng sinh vô sô 


Kinh Đại Vô Lượng Thọ ghi: Ngài Di-lặc hỏi 
Đức Phật: 

- Ở thế giới này có bao nhiêu vị bồ-tát vãng 
sinh Cực Lạc? Đức Phật đáp: 

- Ở thế giới này có sáu mươi hai ức vị bồ-tát 


298 Bốn Chúng Vãng Sanh 
Bắt thoái chuyên'”? vãng sinh cõi 

Cực Lạc; còn bồ-tát tiểu hạnh'!® thì không thê 
tính kể. Không chỉ ở cõi Ta-bà này mà các cõi của 
chư Phật ở phương khác cũng vậy; như cõi nước của 
Phật Viễn Chiếu có một trăm tám mươi ức vị bằ-tát 
đều được vãng sinh. Cho đến cõi nước của chư Phật 
mười phương, bồ-tát vãng sinh cũng nhiều vô số, 
nếu Ta nói đầy đủ thì một kiếp cũng không thê nói 
hết được. 


Ghi chú 

Thế giới này và cõi nước phương khác, bồ-tát 
vãng sinh nhiều vô số, thế thì, cõi Tịnh độ làm sao 
dung chứa hết? Ôi! Biển lớn còn chứa hết tất cả 
trăm sông, hư không hàm chứa cả thiên la vạn tượng 
và vô biên cõi nước đều nằm trong một lỗ chân lông 
của bồ-tát Phố Hiền. Vì thế, một chút đất dính trên 
đầu mũi kim ở Tịnh độ có thể dung chứa vô số nguời 
vãng sinh, há chăng rộng lớn sao! Vậy còn cõi nước 
nào rộng lớn hơn sao? 


142. Bất thoái chuyên ZE‡Ê #Ÿ (S: avinivartaniya): Không thoái chuyên, 
chỉ sự tu hành không lui sụt cho đên khi thành Phật. 
143. Bồ-tát tiêu hạnh 3# fš :]*4ƒ: Là bồ-tát mới phát tâm. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 2H50 


3. Thấy Phật A-di-đà 


Kinh Quán Phật tam-muội ghi: 

Sau khi được Đức Phật thụ kí cho vãng sinh về 
cõi Cực Lạc, bồ-tát Văn-thù phát nguyện và nói kệ 
rằng: 

Con nguyện lúc mạng chung Diệt trừ các chướng 
ngại Thấy được Phật Di-đà Vãng sinh cõi Cực Lạc. 

Sinh về nước kia rồi, Con đầy đủ đại nguyện, 
A-di-đà Như Lai 

Hiện tiền thụ kí con. 


4. Tu mười nguyện câu vãng sinh 


Kinh Hoa nghiêm ghi: 

Bồ-tát Phố Hiền đưa ra mười đại nguyện ban trải 
rộng khắp đề chúng sinh tu tập cầu sinh Tịnh độ. 
Ngài nói kệ: 

Cầu nguyện lúc con sắp mạng chung 

Diệt trừ tất cả các nghiệp chướng 

Nhìn thấy Đức Phật A-di-đà 

Liền được vãng sinh cõi Cực Lạc. 

Ngài lại nói: 


Ghi chú 
Chúng hội Phật kia đều thanh tịnh Lúc con sinh 
vào trong hoa sen 


300 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Liền thấy Như Lai Vô Lượng Quang Hiện tiền 
thụ kí con thành Phật. 

Bồ-tát Văn-thù là thầy của bảy Đức Phật. Mười 
hạnh nguyện Phổ Hiền là nơi muôn hạnh hướng về 
mà cầu vãng sinh Tịnh độ. Nhưng hai ngài đều ân 
cần nhắc nhở. Người phụ tá Đức Phật Thích-ca ở 
Ta-bà cũng tức là người hầu cận đức A-di- đà ở cõi 
An Dưỡng. Việc ấy rất rõ ràng. Nếu ai khinh thường 
Tình độ mà không nguyện vãng sinh thì rất sai lầm 
vậy! 


5. Kệ và luận về Tịnh độ 

Bồ-tát Thiên Thân, người Thiên Trúc, là tác giả 
của nhiều bộ luận. Ngài bay lên nội viện của trời 
Đâu-suất đỉnh lễ và hầu hạ bồ-tát Di-lặc. Sau đó, 
Ngài lại trứ tác bộ Vô Lượng Thọ kinh luận và Tịnh 
độ kệ. Ngài dùng pháp tu năm môn'“ để khuyên 
mọi người cầu vãng sinh. 


6. Thỉnh tượng Phật 


Bồ-tát Ngũ Thông cư trú tại chùa Kê-đầu-ma ở 
Thiên Trúc, vận thân lực đên nước An Lạc gặp Đức 


144. Năm môn (Ngũ môn #?]): 1. Môn lễ bái, 2. Môn tán thán, 3. 
Môn tác nguyện, 4. Môn quán sát, 5. Môn hôi hướng. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 301 


Phật A-di-đà và bạch rằng: 

-_ Bạch Đức Thế Tôn! Chúng sinh ở cõi Ta-bà 
muốn cầu sinh Tịnh độ nhưng không thấy tượng 
Phật. Thỉnh Ngài giáng trần! 

Đức Phật dạy: 

-_ Ngươi hãy về trước đi, Ta sẽ đến. 

Lúc bồ-tát trở về thì đã thấy một tượng Phật và 
năm mươi tượng bồ-tát ngồi tòa sen ở trên ngọn cây. 
Bồ-tát Ngũ Thông liền cho chép thành truyện và lưu 
truyền rộng rãi, và đặt tên là Cảm Thông truyện. 

Ghi chú 

Có người không tin: “Không nhờ thần lực mà 
có thể đến được nước An Lạc”. Than ôi! Một niệm 
vãng sinh, không nhọc khảy móng tay. Lễ nào không 
được như thế sao! 


7. Tạo luận Khởi tín 


Bồ-tát Mã Minh là vị tổ thứ 12 của Thiền tông 
Thiên Trúc, Ngài trứ tác bộ luận Khởi tín'®. Cuối 
quyền luận, ngài nói cầu sinh Tịnh độ là điều thiết 
yếu nhất. 


145. Luận Khởi tín (Khởi tín luận # †š 3ä): Cø. Đại thừa khởi tín luận, 
do bồ-tát Mã Minh tạo. Có hai người dịch: Một là Chân Đề dịch vào 
đời Lương, I quyền. Hai là Thật-xoa-nan-đà dịch vào đời Đường, 2 
quyền. Nội dung khuyên người khởi lòng tin chân chính đối với Tam 
bảo. Luận này nói lên lí cùng tột của giáo lí Đại thừa. 


302 Bốn Chúng Vãng Sanh 


8. Bồ-tát Long Thọ được thụ kí vãng sinh 
Kinh Lăng-già''° øh1: 


Đại Tuệ! Ông nên biết: “Sau khi Đức Như Lai 
nhập Niết-bàn, đời sau có vị tì-kheo thụ trì pháp của 
Ta rất nỗi tiếng, hiệu là Long Thọ có thể phá các 
tông hữu và vô đề hiển bày pháp Đại thừa vô thượng 
của Ta khắp thế gian, chứng Sơ hoan hỉ địa, được 
vãng sinh nước An Dưỡng. 


9. Làm lành được vãng sinh 


Kinh Đại-bi'” ghi: 

Đức Phật nói: “Sau khi Ta diệt độ, ở nước Bắc 
Thiên Trúc có vị tì-kheo tên Kì-bà- già tu tập vô 
lượng căn lành tối thắng bồ-đề. Sau khi ông mạng 


146. Kinh Lăng-già (Lăng-già kinh 3Z#»##, S: Lañkãvatära-sttra): Cơ: 
Lăng-già-a-bat-đa-la Bảo kinh, 4 quyên, do ngài Cầu-na-bạt-đa-la dịch 
vào năm 443, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 16. “Lăng-già” là tên 
núi; “A-bạt-đa-la” nghĩa là nhập, tức là bộ kinh quí được Đức Thế Tôn 
nói khi Ngài vào núi Lăng-già, là I trong sáu bộ kinh được tông Pháp 
Tướng y cứ. 

147. Kinh Đại-bi (Đại-bi kinh %XÄŠ#4#, S: Maha-karuna-pundarTka): 
Kinh, 5 quyên, do ngài Na-liên-đề-da-xá ở chùa Thiên Bình dịch vào 
năm 570, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 12. Nội dung kinh này ghi 
chép lúc Đức Phật sắp Niết-bàn, truyền trao chính pháp cho tôn giả 
Ca-diếp và A-nan, đồng thời tuyên dạy công đức cúng dường xá-lợi và 
cách thức kiết tập. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 303 


chung sinh về cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ 
ở phương Tây, cách đây trăm nghìn ức thế giới, rồi ở 
chỗ Đức Phật A-di-đà tiếp tục gieo các căn lành, sau 
đó được thành Phật, hiệu là Vô Cấu Quang”. 


10. Đắc nhẫn vãng sinh 


Kinh Bồ-tát sinh địa! ghi: 

Đức Phật dạy: “Lúc Ma-saI-kiệt đắc Vô sinh 
pháp nhẫn'*° có năm trăm người nam và hai mươi 
lăm người nữ đều đắc Bất thoái chuyền. Sau khi họ 
mạng chung đều sinh về nước thanh tịnh của Phật 
Vô Lượng Thọ””. 


Ghi chú 

Cầu sinh Tây phương là vì muốn ngộ Vô sinh 
nhẫn và lên Bắt thoái địa. Khi đã đắc Nhẫn và Bắt 
thoái mà lại cầu sinh Tịnh độ là vì bồ-tát muốn gần 
gũi Như Lai nên làm như thế. Nay hàng phàm phu 


148. Kinh Bồ-tát Sinh địa (Bồ-tát Sinh địa kinh #fš È3È,4#): Kinh I 
quyền, do Ngô Chi Khiêm địch. Nội dung là do trưởng giả Ma-sai-kiệt 
Thích Chủng thưa hỏi: Tu pháp môn nào cho mau thành Phật? Đức 
Phật đáp: Hãy dùng Tứ sự của Nhị chủng, đây là pháp tu có thê sinh 
quả Phật. 

149. Vô sinh pháp nhẫn ## # ‡*/#: (S: anutpattika-dharma-ksãnti): Một 
trong ba nhẫn, nhẫn thứ tư trong năm nhẫn nói trong kinh Nhân Vương, 
tức là quán lý không sinh không diệt của các pháp, nhận kỹ lý ấy, an trụ 
tâm bất động. 


304 Bốn Chúng Vãng Sanh 


bị trói buộc là do sức nhẫn chưa đầy đủ, người bị 
lui sụt thì nhiều vô kế mà lại không để tâm cầu sinh 
Tịnh độ là sao? Vì thế gọi họ là những kẻ thật đáng 
thương xót. 


11. Đại nguyện thứ hai 

Kinh Bồ-tát nội giới!" ghi: 

Bô-tát có ba lời nguyện. Trong đó, lời nguyện 
thứ hai là: “Con nguyện lúc mạng chung được vãng 
sinh về nước của Phật A-di-đà”. 


12. Niệm Phật diệt tội 


Luận Đại trí độ ghi: 

Có các vị bô-tát tự nghĩ: “Phi báng kinh Đại bát- 
nhã sẽ bị đọa vào đường ác, trải qua vô lượng kiếp, 
dù tu tập pháp môn khác cũng không thê diệt được 
tội”. Sau này họ gặp bậc thiện tri thức dạy niệm 
danh hiệu Phật A-di-đà, nên nghiệp chướng tiêu trừ, 
siêu sinh Tịnh độ. 


150. Kinh Bồ-tát nội giới (Bồ-tát nội giới kinh #f#  #.##): Gồm 1 
quyền, do ngài Cầu-na-bạt-ma dịch vào đời Lưu Tống. Nội dung là 
vào Đức Phật thuyết giới ngày 15. Bồ-tát Văn-thù hỏi: “Bồ-tát đạo, 
tục mới phát tâm phải tạo công đức gì để Đức Phật nói 12 thời giới 
pháp?” 


Bốn Chúng Vãng Sanh 305 


Ghi chú 

Chí tâm niệm Phật một tiếng thì diệt được tội 
nặng trong tám mươi ức kiếp, điều này rất rõ ràng. 
Vì sao? Vì chí tâm niệm Phật. Nếu không chí tâm 
niệm Phật thì tội chướng không tiêu trừ. Chớ nói 
rằng, lời dạy của bậc thánh không có căn cứ! 


13. Ghi tên dự Thắng hội 


Thiền sư Trường Lô Trách, noi theo phép tắc của 
tô Tuệ Viễn, lập Liên Hoa thắng hội để khuyên mọi 
người niệm Phật. Một hôm, thiền sư năm mộng thấy 
một người mặc áo trăng, chít khăn đen, dung mạo 
rất đẹp đến vái chào và nói: 

-_ Tôi muốn vào Liên Hoa thắng hội của Ngài. 
XIn cho tôi ghi tên. Trường Lô Trách hỏi: 

-_ Ông tên gì? Người kia đáp: 

- Tôi đã ghi tên là Phố Tuệ rồi - Lại nói tiếp: 
“Anh của tôi tên là Phổ Hiền, đồng thời cũng xin 
được ghi tên gia nhập thắng hội”. 

Trường Lô Trách tỉnh dậy và xem phẩm Li thế 
gian trong kinh Hoa nghiêm thì có tên hai vị bồ-tát 
này, liền đặt tên hai vị ấy đứng đầu thắng hội. 


Ghi chú 
Phàm tăng mở hội niệm Phật các bậc thánh xưa 


306 Bốn Chúng Vãng Sanh 


ghi tên gia nhập nhiều lắm! Tịnh độ không phải là 
nhân duyên nhỏ. Bởi vì việc lập hội niệm Phật ấy 
phát xuất từ lòng chân thành nên thầm cảm thông 
linh ứng, có một điều gì giả dối được sao? Người 
tự cho mình tốt còn không thèm giả dối, huống gì 
là cô thánh! Nay có người cho rằng, sở đĩ gọi là hội 
niệm Phật là vì Trường Lô Trách thấy việc ấy. Thật 
là đáng buôn cho họ! 


14. Lược nêu các vị tôn túc 


Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải là đệ tử nối pháp 
của Mã Tô. Sư là trụ cột muôn đời của tòng lầm. Sư 
từng lập ra phương pháp cầu nguyện cho các vị tăng 
bị bệnh và đưa tiễn những vị tăng đã tịch đều quy 
hướng về Tịnh độ. 

Thiền sư Hoàng Long Tân tham kiến ngài Giác 
Lão lĩnh hội được tông chỉ, nối pháp dòng phái 
Hoàng Long. Từ đó, tông phong hưng thịnh, nhưng 
Sư hết lòng tu tịnh nghiệp. Sư có trứ tác Khuyến 
niệm Phật văn, được lưu hành ở đời, khiến mọi 
người phát khởi lòng tin. 

Thiền sư Chân Hiết Liễu nối pháp dòng phái của 
ngài Đan Hà Thuần, là một phái của tông Tào Động. 
Đến đời Sư thì tông phong hưng thịnh. Sau này, Sư 
dựng một cái am tranh ở Bồ Đà tên là Cô Tuyệt, một 


Bốn Chúng Vãng Sanh 307 


lòng cầu sinh Tây phương. Sư giảng thuyết về Tịnh 
độ để khuyên nhủ bốn chúng tu tập. 

Thiên sư Từ Thụ Thâm đắc pháp với ngài Trường 
Lô Tín. Sư chuyên tâm niệm Phật và cho rằng con 
đường tắt tu hành không gì qua Tịnh độ! Nên Sư 
thiết lập đạo tràng Tây Phương, hết lòng khuyến 
hóa mọi người tu Tịnh độ để đến lúc qua đời được 
vãng sinh. 

Pháp sư Thạch Chi Hiểu nối pháp của ngài 
Nguyệt Đường Tuân. Sư thông suốt kinh giáo, lấy 
pháp môn Tịnh độ để dạy người. Sư từng sưu tầm 
các bộ sách trong Đại tạng nói về Tịnh độ: trong SỐ 
đó có Lạc bang văn loại'°! được lưu hành ở đời. 

Thiên sư Tịch Đường Nguyên học thiền với ngài 
Mật Am Kiệt. Sư đốc lòng hành trì pháp môn Niệm 
Phật tam-muội, cảm đến thần Kim Giáp từ trên trời 
bay xuống. Một hôm, Sư nằm mộng thấy hoa sen đỏ 
từ dưới đất mọc lên. Do đó Liên Tông rất thịnh hành 
ở khắp mười châu. 

Thiền sư Trung Phong Bồn đắc pháp với ngài 
Cao Phong Diệu, mọi người rất ngưỡng mộ Sư như 


151. Lạc bang văn loại #### % 3ã: Tác phẩm, 5 quyền do ngài Tông 
Hiểu (1151-1214) biên soạn vào đời Nam Tống, Trung Quốc, hoàn 
thành vào năm 1200, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 47. Nội dung 
biên tập những bài văn trọng yếu có liên quan đến các kinh luận của 
tông Tịnh độ, cho đến những trước thuật, thi kệ và truyện kí của các vị 
tăng. 


308 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Thái Sơn và sao Bắc Đầu. Sư có trứ tác Hoài Tịnh 
độ thi gồm 100 bài, được lưu truyền ở đời. 

Đãi chế Vương Dĩ Ninh tự xưng là đệ tử của 
Phật A-di-đà. 

Hàn lâm Triều Duyệt Chi trả lời thư Triệu Tử 
Ngang, xưng tán Tây phương Tịnh độ là chân ngữ, 
thật ngữ. 

Đãi chế Trần Quán viết bi kí Tịnh độ Viện của 
chùa Diên Khánh, trong đó ông cực lực tán dương 
pháp môn Niệm Phật. 

Tông chủ Ưu-đàm cư trú tại Thiện Pháp đường 
của chùa Đông Lâm ở Lô Sơn. Ông có trứ tác bộ 
Liên tông bảo giám'*? và phụng chiếu khắc bản lưu 
hành ở đời làm cho pháp môn Tịnh độ được trung 
hưng. 


Ghi chú 

Bắt đầu từ ngài Bách Trượng, cuối cùng đến Ưu- 
đàm; trải qua nhiều đời các bậc tôn túc không ai mà 
không tu pháp môn Tình độ. Thật hưng thịnh quá! 


152. Liên tông bảo giám ‡Š # 3Ÿ ##: Cø: Lô Sơn Liên tông bảo giám 
niệm Phật chính nhân. Tác phẩm, 10 quyền, do ngài Phổ Độ biên soạn 
vào đời Nguyên, Trung Quốc, được xếp vào Đại Chính tạng, tập 47. 
Sách này dựa trên tông chỉ Niệm Phật tam-muội của ngài Lô Sơn Tuệ 
Viễn đề soạn thành. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 309 


Tổng luận 

Thiền sư Thiên Như nói: “Người đời nay xem 
thường pháp môn Tịnh độ, chăng phải là xem 
thường bọn đàn ông, đản bà ngu dốt mà chính là 
xem thường các vị bồ-tát Văn-thù, Phố Hiền, Mã 
Minh, Long Thọ vậy”. Cho nên tôi mới tập hợp 
các kinh để chứng thật những lời nói này. Hoặc có 
người còn nghi ngờ: “Hàng bồ-tát đạo lực đã lớn, 
gần giống với Phật rồi thì không nhất thiết phải cầu 
sinh Tịnh độ”. 

Ôi! Nếu chưa đạt được giai vị Diệu giác!°, đù 
ở giai vị Đăng giác!" một ngày cũng không thê xa 
lia Phật, huống là hàng phàm phu! Bởi vì, cũng như 
người xưa từng nói: 

-- Người có chức tước càng cao thì càng gần gũi 
với vua chúa; ngược lại, bọn khuân vác, kẻ cày bừa 
làm bạn với ngư phủ, tiều phu tự cho là đủ rồi, hoàn 
toàn không mong đến cung vua và miệng họ thao 
thao rằng: “Vị minh chủ đó không đáng để chúng 
tôi gần gũi”. 

Thật đáng nực cười! 


153. Diệu giác 4##: Giai vị cuối cùng trong quá trình tu hành của bồ- 
tát Đại thừa, đã trừ sạch vô minh, chứng được trí tuệ không thê nghĩ 
bàn. Đây là 1 trong 42 giai hoặc 52 vị bô-tát. 

154. Đăng giác ;: Giai vị cùng tột của bồ-tát đạt được trí tuệ và 
công đức gân như Phật. 


310 Bốn Chúng Vãng Sanh 


IX. SINH TỎN CẢM ỨNG 
1. Quỷ không dám ăn 

Khi Đức Phật còn ở đời, có một nước ở gần với 
nước La-sát'°Š, người trong nước ấy bị La-sát tha 
hồ bắt ăn thịt. Vua ra lệnh từ nay tất cả người trong 
nước, cứ mỗi gia đình một ngày, theo thứ tự thay 
nhau đem người đến cho quỷ La-sát, chớ đề cho nó 
giết cản. 

Bấy giờ, có một gia đình theo đạo Phật, chỉ sinh 
được một đứa con, đến phiên gia đình ây đem con 
dâng cho La-sát. Lúc đưa con đi, hai ông bà gào 
khóc thảm thiết và căn dặn người con phải chí tâm 
niệm Phật, vì oa1 lực của Phật sẽ làm cho quỷ La-sát 
không đến gần được. Sáng hôm sau, đến xem, thấy 
người con vẫn còn, họ vui mừng dẫn về nhà. Và kể 
từ đó không còn nạn bị quỷ La-sát ăn thịt nữa. Tắt 
cả mọi người trong nước đều rất vui mừng. 


155. La-sát ## #| (S: rãksasa): Loại ác quỉ trong thần thoại Ấn Độ, được 
thấy ghi đầu trong bộ Lê-câu-phệ-đà. Tương truyền La-sát nguyên là 
tên gọi dân tộc Thô Trứ ở Ân Độ, sau khi người Arya chinh phục Ấn 
Độ, La- sát trở thành một Đại danh từ chỉ kẻ ác, dần dần dùng gọi 
chung cho loài ác qui. Qui La-sát có sức thần thông, có thê bay nhanh 
trong hư không hoặc đi nhanh trên mặt đất, bạo ác đáng sợ. 


Bốn Chúng Vãng Sanh mÌÀ 


2. Nằm mộng thấy mình thông minh biện 
luận vô ngại 


Thiền Sư Nam Nhạc Tuệ Tư sống vào đời Tùy, 
hết lòng thờ Phật. Một hôm, thiền sư nằm mộng 
thấy Đức Phật A-di-đà thuyết pháp cho nghe. Từ 
đó, thiền sư trí tuệ thông minh hơn người, biện tài 
VÔ ngại. 


3. Xá bỏ oán thù 


Thiệu Bưu sống vào đời Đường, quê ở Trấn 
Giang, là một nho sinh thời bấy giờ. Một hôm, ông 
nằm mộng thấy mình đến phủ Nhất Công, mọi người 
gọi là An phủ sứ tI. Một lát sau, có một vị quan ra 
hỏi: 

- Ông biết vì sao ông không thi đỗ chăng? Thiệu 
Bưu đáp: 

-_ Tôi không biết. 

Nhân đó, vị quan dẫn ông đi về phía trước, Thiệu 
Bưu thấy con hào nhỏ đang bị nấu ở trong một cái 
vạc lớn. Con hào ấy nói tiếng người và gọi tên ông. 
Thiệu Bưu sợ hãi liền niệm Phật A-di-đà. Khi mới 
mở miệng niệm thì thấy con hào nhỏ biến thành 
chim hoàng tước bay đi. Sau đó, Thiệu Bưu ra thì 
trúng tuyển làm quan đến chức An phủ. 


312 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Ghi chú 

Sát sinh thì tài lộc đến muộn, niệm Phật thì giải 
được oán thù. Nay nho sinh cứu con vật từ trong 
vạc ra. Người cầu xin quỷ thần giúp đỡ mà không 
biết niệm danh hiệu của Đức Phật thì sự mưu tính 
đó cũng dở. Người hiến pháp môn quý báu này biết 
việc ấy cũng là nhờ vào kinh sách. 


4. Hai vợ chồng thấy Phật 


Cát Tê Chi sống vào đời Tống, quê ở Cú Dung, 
là con cháu của Trĩ Xuyên, nhiều đời học theo đạo 
tiên. Ông có người vợ họ Kỉ âm thầm chí thành 
niệm Phật. Đến niên hiệu Nguyên Gia thứ 13 (436), 
bà vừa ngôi vào khung cửi, bỗng thấy trên hư không 
có ánh sáng lạ, nhân đó bà rời khung cửi, ngắm nhìn 
bốn phương, thấy ở phương tây có Phật hiện ra và 
có tràng phan, bảo cái che rợp bầu trời. Bà vui vẻ 
nói: Trong kinh dạy: “Vô Lượng Thọ Phật lẽ nào là 
đây sao?”. Bà liền đến trước Phật đỉnh lễ, Cát Tè 
Chi kinh ngạc đến chỗ bà lạy Phật. Bà chỉ cho ông 
chỗ Phật hiện thì Cát Tê Chi chỉ thấy nửa thân của 
Đức Phật mà thôi, trong chốc lát rồi biến mắt. Bấy 
giờ, trên hư không xuất hiện một đám mây lành năm 
màu, mọi người trong làng đều nhìn thấy. Từ đó, rất 
nhiều người tin theo Phật pháp. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 312 


5. Quỷ không hiện 


Trần Xí sống vào đời Tổng, quê ở Long Thư, 
từng giết người. Về sau, thấy quỷ hiện ra, ông rất SỢ 
hãi, liền niệm Phật A-di-đà thì quỷ không đến gần 
được. Nhân đó, ông niệm Phật mãi không ngớt nên 
quý chăng còn hiện ra nữa. 


Ghi chú 

Thiếu nợ mạng với quỷ, tại sao niệm Phật mà 
đuôi được quỷ đi? Bởi vì công đức oai thần của 
Đức Phật A-di-đà không thể nghĩ bàn. Niệm một 
câu danh hiệu Phật thì quỷ được siêu thoát, cho nên 
không hiện ra nữa. Những cắm chú tầm thường sao 
có thể đuôi được quy! 


6. Siêu độ vong linh 


Trương Kế Tổ sống vào đời Tống, quê ở Trấn 
Giang, một lòng tin sâu về Tây phương Tịnh độ. 
Lúc mẹ qua đời, ông thường niệm Phật để siêu độ 
vong linh. Một hôm, ông nằm mộng thấy mẹ trở về 
nói cảm ơn: “Nhờ con niệm Phật mà mẹ được sinh 
về đường lành!”. 


314 Bốn Chúng Vãng Sanh 


7. Ngủ nghỉ được an ồn 


Lưu Trọng Tuệ sống vào đời Tống, quê ở Trường 
Hưng, Hồ Châu. Ông bị bệnh, ban đêm ngủ thường 
thấy ác mộng. Có người chỉ cho ông niệm Phật, ông 
nghe theo, chí thành niệm Phật lớn tiếng 108 câu, 
rồi mới ngủ, suốt đêm ấy tinh thần được an ổn. Từ 
đó, ông niệm Phật mãi không ngói. 


Ghi chú 

Người xưa dụ việc ngủ mê như là chết phân nửa, 
lời nói này thật là hay. Bởi vì điên đảo, mộng mỊị tựa 
như sự mê muội của sinh tử thì làm sao giấc ngủ an 
ôn được. Lúc sắp mạng chung, nếu mong được một 
chút tự do thì phải vâng theo lời đại sư Thiện Đạo 
dạy mọi người trước khi sắp ngủ phải niệm Phật! 


8. Mắt mù sáng lại 


Chị dâu thứ ba của ông Nguyễn Niệm sống vào 
đời Tống, là một phụ nữ làm nghề nông ở Hoài 
Ninh. Hai mắt của bà sắp mù, nên bà thường niệm 
Phật mãi không ngớt thì hai mắt sáng lại. 

Cũng có người phụ nữ họ Sải hai mắt bị mù. Bà 
siêng niệm Phật suốt ba năm không chút xao lãng 
thì hai mắt của bà sáng lại như cũ. 


Bốn Chúng Vãng Sanh 315 


Ghi chú 

Ánh sáng của Đức Phật A-di-đà vô lượng, chiếu 
soi đến khắp các cõi nước ở mười phương, nếu người 
nảo chí tâm niệm danh hiệu Ngài, dù con mắt thịt 
không sáng trở lại, mắt tâm cũng được bừng sáng. 
Nhưng vì người mù thời nay thường làm thầy bói, 
tạo thêm nghiệp sát. Đó gọi là từ chỗ tối đi vào trong 
tối, mãi mãi không bao giờ thấy được mặt trời. Than 
ôi! Làm sao tôi có thê đem pháp môn niệm Phật này 
chỉ bảo cho tất cả người mù trên thế gian này? 


9. Bệnh sốt rét không phát tác 


Lý Tử Thanh sống vào đời Tống, bị bệnh sốt rét 
đã lâu. Thấy vậy, cư sĩ Long Thư khuyên: “Khi lên 
cơn sốt ông nên nhất tâm niệm Phật, rồi sau đó mới 
uống thuốc”. Tử Thanh nghe lời và làm theo. Ngày 
đầu thấy cơn sốt giảm một nửa, ngày thứ hai ông 
tiếp tục niệm Phật thì cơn sốt dứt hắn. Từ đó, ông 
dốc lòng niệm Phật. 


10. Xá-lợi hiện ra 


Vợ của Liêm trung đại phu ở Công Châu, sống 
vào đời Tống, thêu một bức tượng Đức Phật A-di-đà 
cao một trượng sáu, mới được một nửa, bỗng xá-lợi 
hiện ra chiếu sáng trong đường tơ. Cả nhà đều kinh 


316 Bốn Chúng Vãng Sanh 
ngạc và khen ngợi. 


11. Xá-lợi hiện ra 


Phu nhân của Thiếu sư Chung Li họ Nhâm ở 
Chân Châu, khắc một pho tượng Phật A-di-đà cao 
bốn tắc tám phân, thờ trong cái khám rất trang 
nghiêm, bà thường đội lên đầu hành đạo. Một hôm, 
bà bỗng thấy ở chặng giữa lông mày của pho tượng 
hiện ra viên xá-lợi lớn như hạt gạo, ánh sáng chiếu 
đến thân mọi người. 


12. Trị bệnh đều lành 


Vào đời Tống, ở Tú Châu có một vị tăng thường 
niệm danh hiệu Phật A-di-đà để trị bệnh cho mọi 
người. Bất cứ ai bệnh mời Sư đến trị đều lành cả. 
Người trong châu kính tin Sư như kính tin Đức Phật. 


13. Tù nhân thoát nạn 


Vào mùa đông niên hiệu Chí Chính thứ 1Š 
(35 5), đời Nguyên, Trương Sĩ Thành đem quân 
tấn công, Hồ Châu giao chiến với Thừa tướng Giang 
Chiết, bắt được bốn mươi người, giam cầm giải về 
giao cho quan phủ. Trên đường đi, họ được nghỉ qua 
đêm tại chùa Điều Khòa ở Tây Hồ. Đêm đó, tình cờ 


Bốn Chúng Vãng Sanh j7 


họ thấy thiền sư Đại Du Mưu tản bộ dưới hành lang 
chùa. Trông thấy Sư tinh thần ung dung, nhàn nhã 
trì tụng suốt đêm, họ nói: 

-_ Xin Trưởng lão cứu chúng tôi! Sư nói: 

- Tôi không thể cứu các người. Chỉ cần các 
người chí thành niệm “Nam mô Cứu Khô Cứu Nạn 
A-di-đà Phật” thì mới cứu được các người. 

Trong đó, có ba người tin và làm theo lời Sư 
chỉ dạy, miệng niệm Phật không ngớt. Sáng hôm 
sau, trước khi áp giải tù nhân đi, sai dịch kiểm tra 
lại gông và xiềng, khi kiểm tra đến ba người kia thì 
phát hiện họ không có mang gông, đeo xiêng mà chỉ 
bị trói bằng dây. Sau đó, hỏi ra mới biết họ là dân 
lành bị bắt làm tù binh. Cuối cùng cả ba người đều 
được tha về. 


Ghi chú 

Trong phẩm Phổ môn ghi: 

Hoặc giam giữ, xiềng xích, Tay chân bị gông 
cùm, Do sức niệm Quán Âm, Tháo ra được giải 
thoát. 

Từ xưa đến nay mọi người thường tin như vậy. 
Vì thế, nói niệm Phật cũng được thoát nạn thì có 
người còn chưa tin, bởi người này quen theo thói 
thường. Hơn nữa, oal lực của Phật lại vượt trội hơn 
bồ-tát không biết bao nhiêu lần mà họ không biết. 


318 Bốn Chúng Vãng Sanh 


Nếu tay chân bị chặt mà niệm Thích-ca Như Lai 
thì tay chân tự mọc lại! Tay chân còn mọc ra lại thì 
gông cùm, xiềng xích có nghĩa gì! Nhưng vì người 
tin điều đó quá ít, cho nên tôi ghi việc này ra đây. 


Tổng luận 

Đại sư Châu Hoằng nói: “Mọi người biết pháp 
môn Niệm Phật chỉ có lợi ích khi chết mà không 
biết nó có lợi ích lúc còn sống. Vì thế, nghe nói trì 
chú được linh nghiệm thì họ chuyển sang trì chú, 
nghe nói giảng thuyết được trí tuệ, hùng biện liền 
quay qua giảng thuyết, nghe nói xây dựng chùa tháp 
được phúc báo, nghe nói thiết trai cúng dường thì 
kết duyên với nhiều người, cho đến nghe nói chăm 
sóc, nuôi dưỡng người thì được sống lâu v.v..., nghe 
nhiều việc khác nữa, nhưng họ chưa từng năm giữ 
danh hiệu Phật, thì đâu thể nào nhất tâm bắt loạn để 
mong thành tựu Tịnh nghiệp! Do đó, tôi biên soạn 
bộ Vãng sinh tập này, nhằm đề ngăn chặn sự hướng 
ngoại của người hiện thời. Thật ra, việc cầu sinh 
Tịnh độ vốn là vì thành Phật độ chúng sinh, chứ 
chăng phải cầu sự an lạc cho thân sau. Như vậy, có 
nên cầu sự lợi lạc cho thân trước hay không?”. 


Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 319 


Quyển 1............................. 2 SE xe EEeErrkerrrkd 6 
I. SA-MÔN VẤNG SINH ........................-.--5-55¿ 6 
Í, THỊCH: THỂ: Ý TGTfsscstoessasbz.htsevgsbadDiotatS42540661G02 00g 6 
Z0. THÔN TU C VI Y -: 2zsxss32s9506s135)124.4si6boyxsuAduttoadags 15 
S2 i0i0w Ma1/2ì0 1®... nh T7 
lề) 1TTĐ ,Ì-JTUỊC ga 5xsgoa:0yi66pse9948đ8250436004230815u 580010040900: 1À 1§ 
sš 3/0, T9". ốc Sài 
J1 2/08Ì5700090 SẺ... 6 ốc S8) 
đaốL (1T TY ¡3L s9 aggstteeklsgdlgl6biAd:833418010060264g06peiedgggllirsee BÚP, 
Ð. CO K TT Ï2x s26 %66ása404326gixsugS8s62gsdjag24480000452gxpx 03a BÉ) 
9, Phật-đà-bạt-đà-Ìa............................------ccccc << ccsẰ2 24 
lí. T0 TẾ qes2euesesxl%sbstslfesgbifibyollevliltesaea 25 
lÍ DI CHÍ 2/206 26 
I3JRLIS41-n0P777...ẻốẻẻẽẽ 28 
l5 /Tiing TH1EHLausosasisaisaiuollikeidaeopodytilslkeeset 29 
TiỆ, -ICITE 1: ĐT 120 xa x2sáxxseeailoatklgeellaktaddibssedee 31 
`. PH01771011512 11c snsesasseosueaag5g092312285Ô00E11500443pAse 32 
lũ, D3071 CHỈẢTÏÏ sssesc26cox6sscctx86isi6iut0gg1iv50xa0504616ao 060 34 
L7.Tăng Nhu Sư họ Đào, người Đơn Dương...... 36 
ÍT TÚC L1 TT sa ssspsaossoas saesgobghgibseltteddabassbebj444sg5eE 38 
19. Tuệ Tấn ........................----:-csccSk tEsrerrkrrrred 41 
2Ì): Ê) | (Y:] 1 1Ÿ: cong 0010231011947 l0842272996010550966 ta 4I1 
2I890N0 80mm 1®"... ẽ 43 
2...1. TC: | UTC VI TP :.ztaxoi22x6xx9ai2skx36a016xs6 8s deb 48 
54 T9 lln :79) 11M hú 2 hi“. ẽẻẽ hố nh 50 


251. 10111111 TL SH so csg5ss2ostxspsssfpdigvlia2oberesigadtSfcadrdi 56 


320 Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 


5518 ⁄ir1oi ri. ố .ẻ.ẽ 65 
26. Thích Quán Đỉnh........................- - 5s scs+s+xzzssez 66 
59/80 NITSMINiSTTPPn hố 68 
#2 1e0 P0! 0P. nmn"n.. ẽ.ố 68 
588890711177... .ẻố.ẻốẽ 69 
t.98/102357 0m..." 73 
SIM E (is 810271R 711" .ốỐốỐ..ẻ.ẻ 74 
0.0.1 fIC TT] T1(1T)P BH đe 2u02a8624022a6iiSxgyt06vidadtibodse 76 
33. Thích Trí Diễm..................... .--¿- 2-2 +2 +s£+x+e£+esess2 79 
34..L10ø thương THIÊN DA eeaeidibeoaaesbien 6Ï 
J5; lii KH TÍÌ. s2 2cczeá6extdioskibosveveaos20xa6sa5ss6xna22ee 83 
36. THiếh Tế NHẬT sáu 6xx1sinaecibaiddixosea 85 
37. Thích Pháp Chiếu......................-- 2 +c+xcx+sesxe: §7 
358, Thích Thiệu KAfE cusiiessssnbsibsaxese, 94 
30,. | HÌOH TƯ CỔ ssássxtyccossvikdlaoasvvdfvgseaxvtakv tiêu 100 
40. Thích Tẻ Hàn ......................-- 2 + +E+E+E+E+E+EzEsz+ 103 
41. Thích Thần Hạo .....................---- +2 +z+s+z+z+zzsss3 105 
MP: 1Ñ iGTi TT.HICTY Í TÚ x;y3sysu836i6426030302s01.x9890L0/6 107 
9 MIN119118N.-11 M9777... ôố 109 
44. Thích Tuệ Tuyên .......................--2- 255 2 s+sz s2 110 
đa (Í TỊCH. E001 lN BÙI cau ásus2buebikdessbaogssalkdseaasseuiei [II 
P0, | HICH 1) VIO: ND TH 3 5àixy6usl de cuânlasdbaabshkdsdiEkadei 113 
E1 HO UP ⁄axusbaedaskbbooibtfsfklssieessssebsagtbierckbbksse 115 
qöy: 13010 2LUÊU TYP  sós¿ssc6iE23.4420980l4ag10608004286iL4À951809644kasss 117 
BỆ 0/10 1ÿ TÊN DỊ TY áax22cox8iae24260u434đ526800035igle6eeb46ie0gf/306 118 


5U: 116 TÍN Gf ae 2xyodecssssdeofccussndvbgluive 120 


Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 221 


D1: TH ICH HOII lo TẾT cán saaxillbdsissdlsaenlaslakbsó D5 
52. 11IICH LIC NV uxxxoassi56xdsvGg6e0as3esg1120u4ng8sk 124 
5: THỊ TT 0412092264606 2A6ss26 125 
54. Thịch TTỊ TÚ /Cfsassseeoldiasybsalvolesteee 127 
0o THỊ H | d0 1 THƠ su ssyabvftlsdcaaslasseisdlftbsses 132 
Š6. Thieh Tho THOHB 1uss1626nv6ss6siesbsupkaidyiu 135 
Ø2 1C |E:] TY 1Í TTTTTD ásssxasdtkfsatbsaosvvaddstEsakifbues 134 
30. TH 10/171 H11 ca sac ssi600t61ảe 136 
29. 1 HICH MĨH | HH TT ca daadssoosaadbaes 138 
60. Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ................... 140 
0 1 TH (2H: (| HOT 5uaasii0i6m063i0031602665046.a s6 142 
62, Thịich Hồn Cũ s6iixsnessevdksleskelduiad 146 
G23. Thích Thiệu Nham...::.:::..¿á¿i:c2ccciciccecsee 148 
nh, 1 HIC l, | HE  ÌÏ saszsysk6342422622ai6oi3042takbote3a8636G04 150 
0Š. T1ICh: NDO A94 usốynuiasknjsaivbelkbdlillDtbese 152 
ðB..PháP 3U Viên. IIinh THƯƠT Daassaaasee 156 
„1 .TIRCTÌ.L TRE THÍ vayssasssaaafdseislS6 2608390319300 ni 157 
ĐSpo90TTLC HT | 1Ú GIÍÌ2sexivsssdexbadilll6iyytgsgoiddsttbiag 158 
0P. SƠ CHỈI.| OHE TNHT ságsssoidasdadioidilibae 160 
70. Tông Chủ Từ Chiếu ........................- 2-5: 25+: lóI 
7 1¿ 4 HIẾH ] Hi) Í 1 loi» sxosstyvsvaabloabtebisissesiebltsbseiso 162 
1 s4 1EC [E21 c1]; 1À TY T tayooBaaSaisiiofuasosfd)0x8t6skb6EecgnuaLei 163 
T0 P 10175) ÁC LÝ 9exsvessekkbsosatasduiEritielfiedeagisegilslExee 163 
7£ 4 TICH NHI UC TP susx48x6ssn4a 6640661340612 66xsa6esk 164 
T6 TINH G DỊ: TEHÃ 06 say it nytshirAdvore 165 


n0 40TMIG HE. TH. HTHTCTH  5sxsvsescsbsooeibsiet-lienissbgdbsse 1ó6 


322 Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 


77:.1HHI0IT:TLC NH2 c2 62xys6xsstiáiss6660kkecssbeadkkdese 167 
Z9» # E01 1®.” mẽ. 168 
10.0 LẠ]. VỊ: 180Ì2ax2xx22446s066:2a6d6xsg0926042cb10adsxs59g 168 
80. Thích Liễu Nhiên ..........................-- ¿5555552 169 
B].. Thích. TY HT? tay se 666 hg10asggs2sidhobiÐi 170 
Ð2. | HICH| FT L T1OIÏ To su 206031226154262 0116605061286 H71 
B2... 11011 T11 | l 2111 sai 326ia0cki6xeipaofxisiage toa L7 
8...1 h0 PT TT: s1á660-dilasiaá6ia0asiksa là. 
ĐO» | Ì1101Ì 10. Í 10T zxnagga66xg36 eltaedeelgegdsenuosvsle 173 
GD, .LHICH: L0 TTĐ, 2Í saseassssastodsebspeobbadsstlstislaeklls 174 
S7. THÍCh TẾ NHỘC tuxaexieonsreusioeasisitisof 174 
88. Thiền Sư Viên Chiếu Bản ......................... 175 
89. Thiền Sư Đại Thông Bản......................... 177 
90. Luật Sư Linh Chi Chiếu......................-- -- 177 
Ö1, Tmật Sư Thanh: CHIẾU: .áacnssas0xxkdaootee 178 
D2-.1HICHY TỰ NO se agcb66yndsradkokiasbsskDMse 179 
9. TL TIICTÏ LÍT Í TT (HHTÌ;; 3: 164z3s6-3640s2sa8sbsv6eassbskkgbtbal 179 
Đột. TÌ0[) 5U 110/177 sausia6xsipag98366164 g6 xdtavfltkssaet 150 
Đỗ. 1 Hịch., HE NT sex ss6101ááasxsaasgieasoiuddleeb 180 
Đi. 1 TIHf7 BÙI `1 HT svexiesags06ssxsgpbpphaktgegukisdidisagsul [81 
J7..1 ai! SƯ CƠ 0N XIẾÍT soosseeeessiodosaiaaiaaseisi 182 
MẪo II MCHT NET: | TT aussssssdxsoaibbsdasbiktdaufkeG 183 
0). I0 TU cao 166002 dao 183 
TÚC. Thịch MiOHðD NHÀ Hs sccs2easoiaia6st 154 
I9) R16: TT TT nh xố. 184 


Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 222 


103. Thích Đàm Ý........................-- 2-2 2 +cs+x+£z£scs2 185 
104. Thích Thái Vi....................... -5-5cccsccsreccee 186 
TÔ, I Hi. )ifHfð .KHDNTbs6sseiaaaGasebidltdgasesidibi 187 
l(l6. Cu Pháp HO sesbsesesoirasnlsauaBtbbee 188 
107. Thích TỔ HUY con 00006120.2ả.16x6 189 
TWSTHIICHRISU T.T s3sxktoeesutl01/6i00A002satb,ssodkdtdv Si 189 
IS: THich/ 0 CHẾ sesxisiaaeleetbseiivliagiosideee 190 


J1; 1 Y-K H€O: MIIHH TH iyácssellssisi604216 J1 


324 Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 


ADN 2 ác ben ðniE2xi erteesotbeertee 193 
IH. VUA QUAN VÃNG SINH......................... 193 
Ï, Xa N00) TP 2x 62ea4t06064sesu541044eei658 195 
pMIVoiddlRorsx ri Thế 194 
3: IHarm1quãn LArú DĨ Dân::..:-...:.:eeses 2 95 
đbyN NT: EAL,LTHOTTD L0 casssvbeeidsaBelsotss2bspis6dsx3esdleee 198 
S4 LICIC:SI:Ì FC: R TGI TY”: sáø¿s20xktx oto fisedingekidae 198 
6. Tư sĩ Vương Trọng Hồi.......................--.--5- +: 139 
7; HuUýCH Uy MHG TƯ Vu esaaacdsabsosiiaaepoe 200 
8. Phó quận Cổ Thuần Nhân........................ ----- 201 
Ö, T70 0180 TTƯƠfG TÌHCÍÏ cusssssaiseisaeossikidaueesad 201 
10. Quốc học Vương Long Thư...................... 202 
I1. Tư gián Giang Công Vọng........................ -- 203 
Í2. Đai phú Cát PhốHsesssei6siossastsldiesa-zb 204 
|  J.EUTTB0I01fT LẠ! 1T TÌl2usxsssssttolsisesdfsenuddbslhei 205 
14. Tuyên nghĩa Hỗ Nhân.............................----- 206 
15. Đề hình Dương Vô Vi..........................--5- 55c: 208 
16. Quan sát Vi Văn Tắn......................- ---c+ccsc«¿ 209 
[7.170 GOHĐ Ý afl)]VD101.1740sa0116aosasskeoseseevisao 209 
l,..LH LAN ;ÌV TH -V UÏ2sesassappbdsoaphseibskksedsadedlkieahduii 210 
19. Thiếu sư Chung Li.......................-- 2-2 2s se: 210 
zÚ,„ 1 hỨa Vũ Dði6i1 Bang TH ssesesisseeosao Z] 
21. Triều tán Vương Trung.....................-- 5 252 21 
22. Đại phu Chung L1 Cảnh Dung...................... 211 
23. Quận thú Tiền Tượng TỔ.......................----- 9Ã 9) 


24. Huyện lệnh Mai Nhữ Năng........................... 213 


Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 225 


25. Học dụ Tảm Định Quốc.....................-.-.---: 213 
26. Gián nghị Phùng Tế Xuyên................... .. 214 
27. Thị lang Vương Mẫn Trọng........................ 216 
28. Tiên:sĩ Ngô Tín TẤN cuisseoeaieieavkaaoaag 217 
29. Thiếu phó Bạch Cư DỊ...................-- - s52 ĐI Ni 
30. Đô tổng Trương Luân ........................-- 5-5: 218 
31: LIOC ST LÕ LH svásiitixc60ix0a46u6662x600096ax6,8aag, 219 
Jma: | ti TU GTID THIYOTÌD Võ 1 0 fÌissaxuaaosavaee 2.10 
33. Thiếu phủ Châu Cương.....................---- -- -: 220 
HI. NHỮNG XỨ SĨ VÃNG SINH ................. P.0)7) 
Í H019 Bo ca sanbisk1611eec01030a1129016/015 206 579 
2-.[TIHH NIIID K HH HH vá isisiivistsydbsiasaaoikese 224 
3. Trương Nguyên Tường ............................--- - -- 224 
B011: TT THTP, say ssz90tjs0ya004o664684gg5800(letebuskbglotvSbe 224 
0s. PHS ST: 1U. 13)1 1 6áý2s06xixsgvssdkkfsaogrookebsissixasbidseee 226 
3101/6720 7007.777Ẻ7. 7... ẽ. 226 
1 TTOHE” NT h1 onasgeagfoobdosgi600356301 266206313180 05 226 
§.Ông sià Phần DƯƠHĐ:issaoseaisebsasiiaditase 22/ 
ĐA DI CHU U 01 xxáxoclx5x)22420 196008 6022anb6a 022 se 62/5) 
10. Ngô Tử Chương......................-----¿-s+cs+cczxscsee 228 

II s 35: 18B I3) "ớớ" nh 228 
I2; Vữơng DI Hieaeseoobaalyitriomaoiolvlil1iE8nuag 229 
13. Phạm Nghiễm..........................-- ¿255252 2e czcsc 229 
[1...0 MU TA 1uusiss6scsanilelsa0atagi4t adxdRase 230 
D1 Di: FT sac2960u62u6x6666684a0a6:0a4038ae166b1443đ016163064 230 


I 7818i:13n88n.2707777.7 7... 231 


326 Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 


17. Đường Thế Lương ......................------ 2s 2A1 
lệ l G117 0a 46oantsir6koaaioosjtstksdoml 232 
1Ø, Trần Ouan: CHƯƠH susssesesasiassdoslssxea 233 
2[|, Trirdne: ThIfETlsisesyiisavoabeaetsnsboRasdiiis 233 
21. Khuyết Công Tắc..........................---- s2 scssec: 234 
2 09117 7 | 1.)12)111)2ssssxc301236xs900e5i4ag86322:sg29903546 8330:9806 233 
215K. 0)LIQG: LUTDYHT siog2nns 22 sisệcgsoaduttuofistnetskgoctkOleo VỆ) 
¿ bn lE( 121 Ÿ bo C)T TC 22a 0uee160a96/400040108wgb9yeaaflefctioae 236 
25. HIỂ TT TPDxssssssptAectoisldskiebpygeskloaeyvoioiebosb 236 
26. Hoàng Đả ThiẾt.......................-- 2 2 5x ecxSec: 237 
znIaib/TeCTÌ LEO, | HaIC OTÌ sxsssi6sxvaugoislassbiasskkdsigbsiáe 238 
Z0: TẾT | TT s30 i9xix6252269343i4sgdossxassicsagsskibde 2385 
00.00 sĩ To CỔ cuaeseetbsoatoepseesadlbsjtebioioal 239 
TT Tan na 2a 240 
1„( JIÍ10 PL} LÍ: TT szssyiyevasssastlgtudogosodfxppsnurkukvdvdd 241 
32. Lưu Thông Chí.....................--- 2-2 2 +z+£+zs+x+z 241 
33. Nho sinh Đường Thể Như........................ 242 
34. Nho sinh Dương Ga Y.......................... ....-- -- 244 
37; INIO Sinh Ho EHÍ TÚI y¿is6sxesaeaariaeookeo 246 
36. Cư sĩ Qua Quảng Thái .....................--.---- -: 246 
719/002 Nx“"n.n".....ẽ.ẻố.ẻ 248 
3021751 | 01117711: V Íatbitssessseaobaodisbibkeskavdt 249 
D0 GÌ 1 D0 DO cá soaxelbisgetufixiasbeebesobteoithivehdtmei 250 
ẲU), 111010 HH GỨ le a2 sce ca isessonaailistbseaas 3i 
IV. TỲ-KHEO NI VÃNG SINH..................... 253 


1. Tì-kheo-nI Đại Minh...........................----- --- -- - 253 


Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 327 


2. Tì-kheo-ni Tịnh Chân................................. - ----- 254 
3. Tì-kheo-ni Ngộ Tính ........................-- -----««<+s+ 255 
4. Tì-kheo-ni Năng Phụng.............................-- --- 256 
5. Tì-kheo-mi Pháp Tạng ..............................-‹-  -- 256 
6. Tì-kheo-ni Pháp Thăng .......................---- -- -: 256 
V. PHỤ NỮ VÃNG SINH.............................-- -5- 258 
Ïzx THÿ 110M” HT saxisg4osxieaxskesAMkiNeibvaosyvadditissdeifboee 258 
s3 E1 IIC 25 n3 a6434311334062ea/Eooe01100 05086) 258 
3. Vợ của Ôn Tĩnh Văn....................-:-2 + +scscssze: 259 
4. Bà Hỗ Trường .........................---- + sc+rsccsrcree 260 
s3 5:3/1101lMgiri na ẽố 261 
6. Bà lão họ TIỀN. su s0 iuxxiiisisLeklilaxxixsbsess 261 
5n D3: BIE) E-Í (TT? aouyMeeoioarb9i9SfLfpftpsioereprlaSA2S21301/0aeh MÀ (Y/ 
Sa] HIT TH aff.DO V TTD Sss6xsa24ssxisoxloioesialbodaadsgsgiei 262 
ĐH TNH f1: HOT, EU HTỢ uovivgtiksbasagtoasebesslaadt6dlaei 264 
[D5 00á1-HD)- VI UP sa axaadvelesbb vobtssvakologdissset 264 
JÏ, HC TH  aabeeoigrosieeioa2i906321Ak ae 265 
Ï 2. Ea li TH ra báo aa1esaissaieoiiaeebine 266 
T5, 11T TINGT,HO TÌPuxbagaágkc1asagsilassxinbeideesg 266 
JT1..130 HỤ CHÍ tuaasatsuosabdlbsosaskbebosdkgskiaabdboias3d2lni6ss 207 
[E0 HO, TT LÍ s2sax2sss1164y1avsas6loebeg56n0a134387986kbl 267 
IS lán HíY BE THTU say 600/41aa556bdoffugsegfd20s814kbkefevgnise 268 
17, Thiệu Hữ họ BÙI ssscsussbiaosieedsoaaldbee 268 
J2WE2NI2MR. 0n SN nỗ". ốẽ 268 
88D = n9 8V TT TT ốc 269 


60 EI 12117, D015 32x82 xgpderaroignnfrsreatrdioa. 269 


328 Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 


TT 7o sa ŸỶŸỶẰẽŸẽỶẽẽ 270 
2201.0117121) 0á 62540000144/2659/0663ez109112096261034 270 
23. Thicu) Họ. TỘssessesaebybeidbssoolti2eqgyB2 271 
74, Thic:ñD Họ: LAO SsawsiskuabseastsnsboRasilee #2 ÚIÌ 
27.12.130).1107:1-1C HD s1 6ch4644s4ueki4a0g,00060s0giavaffxtSBAme 20 
Đũa Bi HỘ, Ea TBesgsoisigesibtiAsbdieafyil1xinlkstto994,891868 9Ý) 
60011101. T07L-ET() Ta 206163212251y72262680016-kdnofy na at keo, 2/8 
28. ThiệU:ní? họ NỔ su ái 6sstOsgketdliAyti 274 
E.° 8Ì».1/.n1iÑWs: li ".ốẻẻẻẽẽ. 2/5 
Ô[), lộc HƠI, TỦ suassseesaosesastieioibeskepbredrsidisubbags4ea) 275 
1/8I>7700 HE. TP Na 276 
32a TP [TL] TRỤ BỘ HT siooivsciasvvxtsbsktssaloxxsxietgaggsdeidkes 278 
3.1110 011Ả T22222240000a-caatsiosiloscubae 280 
311: lá HỢ PT (TỦ 2oxose441604426a03042066i64e1266644ã403 66 280 
10x11 L1 U)ÍÌ 7 40x sorglaptxelgsesikhlgfseuiudfsrexrdvdbudiedl 281 
SG. MIE GUA 100 121111 ca 66socaebesanudklAees 282 
5 172.101/111114- 110) Xe 2ossasfdds26s2z9020Á0specxegllteSsbekidradbag 282 
1. 1011... .a-. . {ẽẽ ẽ sẽ... ẽ..s4êsẽ. 283 
VI. NGƯỜI ÁC VÃNG SINH ........................ 284 
|, IF@ữfD THIỂH EÖ sáánngisi0keeekisedsidsClaiiananl 284 
1y. EOHTDL HÌT TT HT cuuessesbissasupbadsssbeobezsdoei 285 
TT TH va an ac 285 
nh.) UY Go LÍ so xg2sossseidzebprkogi6sE4ereeoesesiebsathdtdbbiine N..Ýí 
» 920i 0 T1“... 288 
Ôi, 01 Y DI, À D1711 Ìaxa4x22a41s66916134406742680064236E842//0338006 289 
000G 0) To 21x asssltiesiosrrrsaaedsee 290 


Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 329 


B1 TTÌT. LH Dán seeeiinaieetvsdalfseaeiliedáasuestbgvikbiasae 29] 
VII. SÚC SINH VÃNG SINH ........................ 293 
I8 oi oi "ẻẻẽốẽẽẽốốẽ 292 
“Ấn @)niiian mẽ 294 
TT Ta  ằẽẽ.<« 294 
“9/0)/ii0uf.- s9 8n "n....nố 6 cố 295 
5). 8n... 297 
VIIIL. CHƯ THÁNH ĐÔNG QUI................... 297 
1. Lựa chọn sinh về Cực Lạc .......................-:--: 297 
2. Vãng sinh VÔ SỐ.....................-- ¿2 + s+x+E+E+rzxv MÀ, 
5. T1 1ý PHLE À2] 1v 26gis0ssymotbaabfbaas toieise 299 
4. Tu mười nguyện cầu vãng sinh..................... Ki nh 
5. Kệ và luận về Tịnh độ.........................--.----5¿ 300 
Ñ; I0HIT1TLUC THỊ TT, co ssss963524a060xux20l0/s1a6bote34881666x 300 
1. Lg0 lHDH KỞI [ÍT::¿ssx¿ocecsis.iibssoxbesssssävkbgeed 301 
8. Bồ-tát Long Thọ được thụ kí vãng sinh........ 302 
9. Làm lành được vãng sinh.............................. -‹- 302 
10. Đắc nhẫn vãng sinh........................... 2-5 cscexở 303 
[1,701 161i TH TT Ecaoassaágxtbeaslastxinbóidgoaa 304 
12. Niệm Phật điệt ĐỘT co áceeioedoocoaarnaai 304 
13. Ghi tên dự Thắng hội.........................-.---- -- 305 
13. Lược niệu cáo vỊ LỔH LÚC áscnssssbiiisiisáseoe 306 
IX. SINH TỎÒN CẢM ỨNG......................... 310 
1. Quý không dám än....................‹...:...:22<-(222-2 310 


2. Nằm mộng thấy mình thông minh biện luận vô 


330 Phụ Lục Bốn Chúng Vãng Sanh 


3260 00101171 THỦ se 6/6x6Sscs6ksslpegesbyolsyBsiabbosdblbede 311 
4. Hai vợ chồng thấy Phật..........................---- --- 312 
ñy (0 0Ý ETHTOTED HE Tos2usassis6cia04i35420006elaA660448398/54 313 
Đo 11C (1Ô MOTHTD: TT sassbxyesssiikbtigieked6kseseuddbidkis HE) 
7. Ngủ nghỉ được an ỐỔn......................-- - 25s: 314 
8. Mắt mù sáng lại........................--- - -cs+csrersreccee 314 
9. Bệnh sốt rét không phát tác......................----- 315 
TÔ 2= HƠI THỊ TÌ Tổ vesuxvaxisxvviiiiiv1oes29sxskbrcaalsSbLXi 315 
[T..1 0= l0I HÌ H THÍ so ssgxasoessdbtatseassbitadesEgdbisdsalassnt 316 
12. Trị bệnh đều lành .............................----:---- 316 


l3 11111110171 TRÒN ETTRTTcsc6s6sccsay2siecsoseaaCtbsdsaneiao 316 


10 CÔNG ĐỨC ÁN TÓNG KINH PHẬT 


Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì 
được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. 

Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, 
tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, 
lửa, trộm cướp, đao binh ngục tù. 

Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo 
phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như 
đời này. 

Bồn là, các vị hộ pháp thiện thần thường gia 
hộ nên những loài đạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo 
tránh xa không dám hãm hại. 

Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc 
nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo 
hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, 
được kết quả tốt. 

Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, 
tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước 
lộc đời đời. 

Bảy là, lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến 
đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen. 


Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh 
khỏe, khốn nghèo chuyên thành thịnh đạt. Nhàm 
chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. 

Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào 
cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, 
phước lộc tròn đây. 

Mười là, hay vì tất cả chúng sanh trồng các 
căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng 
phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô 
lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng 
thường được thấy Phật, nghe Pháp phước huệ rộng 
lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. 


ẤN QUANG TỎ SƯ DẠY 
Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù 
thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu 
phước, thoát nạn, sám hồi, cầu tiêu trừ bệnh tật, cầu 
siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn 
tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và 
thân bằng quyên thuộc. 


10 CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH 


I1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến 
tranh tàn sát. 

2. Sông lâu, mạnh khỏe, ít bệnh. 

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai 
nạn. 

4. Con cháu đông đúc, đời đời hưng thạnh nối dõi 
không ngừng. 

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện. 

6. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh, gặp nhiều 
thuận lợi. 

7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, 
chư Phật hoan hỷ. 

§. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo 
buôn sầu não. 

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an Ổn. 
10. Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu 
có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây 
Phương Cực Lạc 


10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT LỚN TIỀNG 
1. Đánh tan cái tâm hôn trầm, mê ngủ. 
2. Thiên ma kinh sợ. 
3. Tiếng vang xa khắp 10 phương. 
4. Ba đường ác được nhờ vào đó mà dứt khổ. 
5. Tiếng động chung quanh không xâm nhập vào 
làm loạn tâm mình được. 
6. Niệm tâm không tán loạn. 
7. Mạnh mẽ tinh tấn. 
Š. Chư Phật vui mừng. 
9. Tam muội hiện tiền. 
10. Được vãng sanh Cực lạc. 


10 CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT 
1. Được sắc thân tốt đẹp. 
2. Nói ra điều chi ai cũng tin dùng. 
3. Không sợ sệt giữa đông người. 
4. Được chư Phật giúp đỡ. 
5. Đầy đủ oai nghi lớn lao. 
6. Mọi người đều nương theo mình. 
7. Chư Thiên cung kính. 
S. Đủ phước đức lớn. 
9. Lúc lâm chung được vãng sanh. 
10. Mau chứng quả Niết Bàn. 


Tất cả Kinh Sách của Tịnh Thất Quan 
Thế Âm đều cúng dường không bán. Quý vị 
muốn thỉnh Kinh Sách, xin liên hệ: 

Địa chỉ: Tịnh Thất Quan Thế Âm, tổ 15, 
thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại: Thầy Nhật Đạo: 0965.549.299 
Thầy Nhuận Phiên: 0121.234.4948 
Website: voluongtho.vn 

Quý vị muốn ấn tống kinh sách tượng 
Phật và phóng sanh, tùy hỷ cúng dường, gửi 
vào tài khoản ngần hàng: 

TTK: Trần Văn Hơn (Thích Giác Nhàn) 

STK: 0561.000.747474 


Ngân hàng Vietcombank Chỉ Nhánh Đức 
Trọng - Lâm Đồng. 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Emarl: nhaxuatbanhongduc6S5(@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


BÓN CHÚNG VÃNG SANH 
Chịu trách nhiệm xuất bản 

Giám đốc: BÙI VIỆT BÁC 

Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập: LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 

Sửa bản In: Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà 
Tịnh Thất Quan Âm 
Trình bày & Bìa: Tịnh Thất Quan Âm 


Đối tác liên kết: 
PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ - TỊNH THÁT QUAN ÂM 
In lần thứ nhất. Số lượng: 5.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 em. 


Tại: Công ty TNHH SX TM in Trí Nguyên, 133/15 Nguyễn Chí 
Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM 


Số XNĐKXB: 3606 - 2018/CXBIPH/2I - 83/HĐ 


Quyết định xuất bản số: 732/QĐÐ-NXBHĐ ngày 20/10/2018. 
ISBN: 978-604-89-5484-0. In xong và nộp lưu chiều năm 2018. 


